Thiền Sư 
Henepola Gunaratana 


Thiền Phật Giáo 


Chánh Định 


(giảng bằng ngôn ngữ thông thường) 


Người dịch: 
Lê Kim Kha 


NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 


Cho mẹ. ba, và các anh, chị, em. 


Nguyện cho công đức Pháp thí này được hôi hướng 
đên những người thân quyền và tát cả chúng sinh. 


(Bản gốc: “Beyond Mindfiilness in plain English`). 

Người dịch giữ bản quyên bản địch này. Quyền sách này được người dịch in 
và ân tống miễn phí cho các Phật tử, không được in hoặc sao đề bán, trừ khi 
có sự đồng ý (với mục đích phi lợi nhuận) của người dịch. 

Liên hệ để góp ý hoặc để nhận sách ấn tống: 

Tel: 0909503993 

email: lekimkha@ gmail.com 





« Chúng tôi không ấn tống và không phát hành bản in năm 2013 do Nxb 
Tổng Hợp Tp.HCM cấp phép, vì sách có nhiều lỗi in sai. 


Nội Dung 


Eếi MỖI TÌỮ caegeaebsckeliogdS.E060S605563620228E290823:01800130g13EG l 
CHƯƠNG 1. Con Đường Chánh Định............................. 5 
BẠN CÂN CÓ BAO NHIÊU NIÊM TIN?.....................----- s55: 5 
Ta na ae äAa-. 7 
VIỆC ĐỊNH SÂU LÀ QUAN TRỌNG?..........................- 2-2 sc+x+ec2 ¡ 
THEO GƯƠNG ĐỨC PHẬTT........................---- 552 2+2 ce£zx+zzcseez 10 
BẢN ĐỎ ĐƯỜNG ĐI CỦA THIÊN ĐỊNH ......................... --- -: 14 
CHƯƠNG 2. Chánh Định và Các Jhana .......................... 19 
LÀM CÁCH NÀO CHÚNG TA..................------- 52 + +22 czx+zzcseee 19 
ĐẠT ĐƯỢC ĐẾN ĐÓ)....................... E2 SE StS* SE E222 5 5E re 19 
NHỮNG THANA LÀ GÌ?...:. co: 2i c6cc2 201001066646 G0610 02g66 31 
CHÁNH ĐỊNH HAY TÀ ĐỊNH........................--- 555 se +eszc+scs2 23 
SỰ CHÁNH ĐỊNH & SỰ CHÁNH NIỆM......................... . ----- 26 
S1080i\1s 8ê71917177. 7 n6... 28 
NHỮNG ÍCH LỢI CỦA CÁC TẢNG THIÊN ĐỊNH ............... 31 
NHỮNG CẠM BÃY TIÊM TÀNG CỦA CÁC JHANA........... 32 


CHƯƠNG 3. Chuẩn Bị Cho Việc Tu Tập Đề Chứng Đắc 


0n mm ẺÓỐÓẺỐ.ỐẻỐỐốỐẻẻ hố 37 
GIỚI HẠNH ..................- -. St SE Sn E13 9115315511111 51 155111111115 xe kre 37 
ST HA T TÔ x6 Ga0sliaAbibidEasosbossbssiia@txba 40 


SỰ KIÊM CHÉ CÁC GIÁC QUAN................... ¿2 se cscsxsereea 42 


SIT PA CH TY [ẤN TT TT 6xaisx66ioavetsaisvsvxx 45 
SỰ SUY XÉT MỘT CÁCH CHÁNH NIỆM............................-.. 48 
THỰC HÀNH CON ĐƯỜNG BÁT CHÁNH ĐẠO.................. 51 
SỰ CHÁNH NIỆM.........................- 5G E232 E 121 5 51111151212 1tr 56 
NĂM NĂNG LỰC TÂM LINH ..........................-- 252 2 2< £+£+s c4 59 


CHƯƠNG 4. Thực Hành Tâm Từ Đối Với Mình và 


111111017 TỊ TT: TT ssabsxagksecbiatLehbaagxaeubraeokeckketaksokeekkbai 63 
TÂM TỪ TRONG Ý NGHĨ & HÀNH ĐỘNG ......................... 63 
TU DƯỠNG TÂM TỪ ĐÓI VỚI NHIÊU LOẠI NGƯỜI KHÁC 
ý: 10. ẽẽ 66 
VÌ SAO TÂM TỪ LÀ QUAN TRỌNG ĐỒI VỚI THIÊN ĐỊNH 
TT NT Sagi1Àanối0neshabgfithsualBAeotaiiodlkseabdiotlsoatbsAgttbe tú, 
THIÊN QUÁN VẺ TÂM TỪỪ....................-- 2 2 2 2 +x+x22z£zEsEsrsrrres 73 

CHƯƠNG 5. Thiền về Hơi-Thở..........................---- 555 87 
SỰ TĨNH GIÁC CỦA SỰ MINH-SÁT HƠI-THỞ ................... 89 
BOM YÊU TÔ TH )À Ì 2162 iásxa60096160302a8224/8xa8ásxố 91 
PHÁT TRIÊN VIỆC THIÊN TẬP HÀNG NGÀY .................... 95 


CHƯƠNG 6. Tại Sao Ta Không Thể Định Tâm Sâu Ngay 


TT c2 (c060ix00nvidaioithokdiasitesuae 99 
LÍ}: Í Ti2TTT1) Lo sexly3262egs2a04sp1a3ie0380sa36558esà924g853810sgasuSudsos3ig8 saesas6 100 
(2) Sự Ác Ý (Ác Cảm, Chê Ghét).....................--- - 5-55 +2 ss£zc+sss2 100 
(3) Sự Bất An và Lo Lắng ...................... -- ¿5 22c cxcesxzxzxzxzxzszscee 101 
(4) Sự Buồn Ngủ và Đờ Đẫn ...........................----¿ ccccecccxrrsrcee 101 


(5) Sự Nghỉ Ngờ.......................-ccSnnt TE HE re gee re 102 


1H 
- NĂM CHƯỚNG NGẠI ĐƯỢC DUNG DƯỠNG NHƯ THẺ 
n2 mẮmñ rẻ ốốốéẽẽẽéẽẽẻ'ẽ 102 


- SỰ ĐỊNH-TÂM & SỰ CHÁNH NIỆM NGĂN CHẶN CÁC 
CHƯỚNG NGẠI .................... ..- -- 2c SE S1 1311511531511 551 E11 111511 1E sxke 104 


- NHỮNG KỸ THUẬT ĐI TRỊ NHỮNG CHƯỚNG NGẠI 105 
- CÁCH ĐÉM HƠI THỞ ĐẼ KHÔNG CHÉ NHỮNG CHƯỚNG 


NT Ta Í. . ..ẻẻŸ-.ðẼŸẼ Ẽš. . ......-............ 114 
- NHỮNG CHƯỚNG NGẠI ĐƯỢC LOẠI BỎ THEO CÁCH 
Na. 4À. ẽ  ẻ ẽs5ẽ5KỔc s sẽ aã.aã. 115 
KHỦỮNG GÔNG CŨN 0 iix46sexw6sustbsisdasasabSOkollagddaasil 117 
- TIÊU DIỆT VÔ MINH BẰNG TRẠNG THÁI TẢNG THIÊN 
ii: ốẻế ca ca 120 
S]ÄŸ'518)9404;/9 30. TT nNớ"." nh. 121 
CHƯNG 7T, Mijo Địch TH TT cacciidiaiiiiioaoseke 125 
BẾT, VUT THỊỊ TIM hauanetskxeesPeteneabDikiatfg3fdssttrodtlsgolyiasbaidddnG 127 
NI {Ta ẶằẰẽ ẽ ẽ ẽ ẽ ẽẽãẽ.. a4... 140 
NI na ra a1 5s... 149 
TRẢI NGHIỆM SỰ VÔ NGÃ......................---- 5 252c+c+x+xxrxerred 152 
CHƯƠNG 8. Những Tầng Thiền Định ......................... 157 
NHỮNG TẢNG THIÊN ĐỊNH SẮC GIỚI........................ ---- 159 
NHỮNG TẢNG THIÊN ĐỊNH VÔ SẮC GIỚI ...................... 164 
NHỮNG TẢNG THIÊN SIÊU THẺ........................ ---- + ==+¿ 168 
EEIETIRNG TỔ lí bi onoeseeaadebbengiáoiskabitacbaoaad 169 


CHỌN CHỦ ĐÈ THIÊN ......................-. + te St SE SEsEEeEreerrseed 169 


ĐIỄM BƯỚC VÀO..........................-- SH. se. 173 
SỰ ĐỊNH TÂM TĂNG CƯỜNG ..........................----- 5+ c+c+ecce+ 175 
CẬN ĐỊNH VÀ HƠI THỞ....................... ¿6+ + EsEEeEeesrseed 176 
TIẾP CẬN JHANA THỨ NHẤTT.........................-- 5-5-2 c+c+£+z+x+: 180 
CHƯƠNG 10. Jhana Thứ Nhất ...........................-------5- 185 
MỘT NIÊM HOAN HỶ KHÁC THƯỜNG...................... .----s: 186 
NĂM YÊU TÔ CỦA JHANA........................-- ¿52c + +c+E xe crzrsea 189 
NHỮNG CHÁNH TƯ DUY.......................--¿ 25-552 + +22 £2x+s+z£seez 192 
SỰ QUAN TRỌNG CỦA VITAKKA & VICARA................. 196 
“Ÿ-NGHĨ” TRONG TRẠNG THÁI JHANA.........................--- 199 
BẤY CHÍ GIÁC NỮ Gái cv cgiái 018 0y 0á 01A4 6ã30620sxxaassÐi 202 
CHƯƠNG 11. Jhana Thứ Hai & Jhana Thứ Ba............ °ÀIl: 
CHỨNG ĐẮC JHANA THỨ HAI.....................-2 2 2 25252525525: 219 
CHỨNG ĐẮC JHANA THỨ BA.....................----2 2 2 s+s+s+szsc<2 218,0) 
SỰ KIÊM SOÁT JHANA...................... c5 cccecerererersrsrsree 225 
NĂM BƯỚC KIÊM SOÁTT JHANA..................... ----- 5:52 cscsszcssa 2IỀNNI 
CHƯNG T2, [an THỦ TƯ caieinasedastsioaaasaee VN, 
- SỰ ĐỊNH TÂM VÀ SỰ CHÁNH NIỆM HÒA NHẬP THÀNH 
NI 77a a ẽ. 4 ............. 239 
THOÁT RA KHỎI JHANA ĐÉ TU TẬP SỰ MINH SÁT...... 241 
TÂM BUÔNG XẢ DỰA TRÊN SỰ KHÁC BIỆT ................ 244 
TÂM BUÔNG XẢ DỰA TRÊN SỰ HỢP-NHẤT.................. 2471 


ÁNH SÁNG VÀ TÀM NHÌN ....................---- 2 c2 E SE sec csa 249 


- SỰ KHÔNG CÒN DẤU HIỆU - SỰ KHÔNG CÒN DÍNH 


BÁM - SỰ TRỒNG KHÔNG........................-- ¿5 +52s+s+x+xzxrxexred 253 
SỬ DỤNG JHANA TỨ THIẺN ..........................---2-2- -5+>s+s+s+ 255 
TÌNT TT na sẽ.  ẽ...aăã. 261 
CHƯƠNG 13. Những Jhana Vô Sắc Giới ..................... 263 
BÓN TẦNG THIÊN VÔ SẮC GIỚI........................--:-:-:25+¿ 263 


- TẦNG THIÊN VÔ SẮC THỨ NHÁT: KHÔNG VÔ BIÊN XỨ 


- TẦNG THIÊN VÔ SẮC THỨ HAI: THỨC VÔ BIÊN XỨ.. 270 


- TẦNG THIÊN VÔ SẮC THỨ BA: VÔ SỞ HỮU XỨ.......... 271 
- TẢNG VÔ SẮC THỨ TƯ: XỨ PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG 
¬  ẽ..a. . .o.A...............ã . s5 273 
CHƯƠNG 14. Những Jhana Siêu Thế ......................... 279 
THÁNH ĐẠO SIÊU TH............................--2-2- 55 5 5 2 Sex se cececeee 280 
TIÊU DIỆT GÔNG CÙM “SỰ NGHI-NGỜÒ”.........................- 282 
- CÁC GIAI ĐOẠN GIÁC-NGỘ CỦA THÁNH ĐẠO SIÊU THÉ 
ốc ếếếốếố Sa. 284 
¡3ÿ 8 T8 "na 295 
Về Các Bản Dịch .....................-.- - - - c St rrrrrree 299 
0119:6007 DICH LÍ ÍEusuen bác ca laogeadulgdisolasfbsdesesisasgjaotGbadsdgisdeskeU 299 
Các sách về thiỀn .................... -. c1 St S21 E2 115111155151 155E51 111151111 SE xke 299 
| bŸ517)080n1s 0: T1 TỶ" xxx... cố n Ẻ cố 300 
Thái độ biên dịch .....................--- ¿2-5 S2 S2 22E2E+ESEEE2E2EEEEErxrkrrsre 300 


IỐI CAI OTÏ¿::2¿:ii:2222512y0023626262c1a16x4x366345612.19 15a L8364 s6 454 1asexes vás3xe 302 


VI 


CHÚ THÍCH 


ĐÔ 9 000000600000000006000000000600060060606066060606060e0660606606060e606ee°eeeee°ee°eeee°eeee°e°e 


Lời Nói Đầu 


Nhiều vị sư thầy đã truyền dạy Thiền Minh-Sát vào phương Tây 
vào những năm 1970, và nó được chứng minh là trở nên rất thông 
dụng trong những thập niên gần đây. Một phần nổi bật của thiền 
minh-sát chính là sự thực tập “Sự Chánh-Niệm”, thuật ngữ này nghe 
rất quen thuộc trong thời đại ngày nay. Vào những năm 1980, nhiều 
thiền sinh muốn đọc được sự hướng dẫn rõ ràng để thực hành, nhưng 
hầu hết các sách đều viết theo lối hàn lâm nghiêm cách, và các sách 
cũng rất khó tiếp cận đối với những Phật tử tại gia. Và do vậy, tôi đã 
viết quyền “Chánh-Niệm., giảng bằng ngôn ngữ thông thường” giảng 
giải về những kỹ thuật “chánh-niệm” và những nguyên tắc quan trọng 
của nó. Quyền sách đó, giống như quyên sách này, được viết cho tất 


cả mọi người khác nhau bằng một ngôn ngữ thông dụng và trực chỉ. 


Những danh từ như sự chánh-niệm (sat) và thậm chí sự thiển 
mình-sát (vipassana) đã dần dần trở nên thông dụng và sự thực hành 
nó cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều người. Trong khi 
đó thì sự /hiên-định (samatha) dường như ít được chú ý hơn. Đúng 
hơn, nó được đa số coi như là loại thiền Olympics vốn chỉ dành cho 
những người siêu xuất hay tu sĩ ân dật, nó vượt trên phạm vi hiểu biết 
của “người thường” và những người đang bận rộn với cuộc sống đời 
thường. 


Vào thập niên đầu tiên của thế kỷ 2l này, sự quan tâm có lẽ đã 
phần nào quay lại với con đường /hiên-định. Và đó là điều tốt, vì nó 
đích thực là con-đường Đổ #rợ song song cho thiển mỉnh-sát, hỗ trợ 
cho s# chánh-niệm. Sự định-tâm (định) bổ sung song song cho sự 
minh-sát (tuệ, quán). Cả hai đan quyện vào nhau và hỗ trợ nhau. Trải 
qua hai mươi mấy thế kỷ, hai con-đường thiền-định và thiền-tuệ đã 
được chính quy hóa và được thanh lọc thành hai con đường song song 


vì một lý do rât tôt: chúng cùng làm việc với nhau và chúng làm tôt 


2 * Chánh Niệm — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


nhất khi cùng làm với nhau. Đích thực thì hai cái chỉ là một! Sự thật 
là Đức Phật chưa bao giờ dạy về thiền-định và thiền tuệ minh-sát như 
là hai hệ thiền riêng biệt. Đức Phật chỉ trao chúng ta một con-đường 
thiền, một hệ thống các công cụ để chúng ta tự mình thực tập để giải 
thoát khỏi sự khổ. 


Quyền sách này được viết với ý định như là một quyền sách câm 
nang hướng dẫn rõ ràng cho những người thiền về con-đường thiền- 
định theo từng bước, từng bước rõ ràng. Thêm nữa, quyên sách này 
cũng trông đợi rằng bạn đã đọc quyền “Chánh-Niệm, giảng bằng ngôn 
ngữ thông thường” hoặc sách tương tự, và bạn cũng đã bắt đầu thực 
tập thiên chánh-niệm, và bây giờ bạn muốn bước thêm bước tiếp 


theo——tu tập các tầng thiền định Jjhana: vượt trên cả sự chánh-niệm. 


Một lưu ý về cấu trúc quyên sách này: trong suốt quyên sách (đặc 
biệt là những chỗ nói về các tầng thiền định j»ana), tôi đã trích dẫn 
một số câu trong Kinh Tạng Pali, đó là tàng kinh tốt nhất lưu lại 
những điều do chính Đức Phật đã dạy. Bởi vì quyền sách này không 
phải là một tác phẩm mang tính hàn lâm hay luận án, nên chúng tôi 
không trích dẫn nguôn của những câu kinh. (Đề tránh làm độc giả xao 
lãng!). Tuy nhiên, để nói luôn một lần, những câu kinh Phật tôi trích 
dẫn vào sách này là từ những nguồn của những dịch giả hàng đầu như: 
nhà sư học giả Tỳ Kheo Bô-Đề (Bhikkhu Bodhi), đại trưởng lão 
Nyanaponika, nhà sư Bhikkhu Nanamoli, ngài John D. Irland, và ngài 
G¡l Fronsdal. Thêm nữa, có một số câu kinh là đo tôi dịch, và một số 
khác được thì được trích dẫn từ trong quyển “7hanh Tịnh Đạo” 
(Visuddhimaga) của ngài Buddhaghosa (Phật Âm) đã được dịch bởi 
nhà sư Bhikkhu Nanamoli. 

Và lưu ý cuối cùng: một trong những phần không thê thiếu được 
của bất kỳ nghiên cứu nào là nghĩa của các “thuật ngữ” căn bản. Có 
một “Tw Mục Các Thuật Neữ`” được 1n ở cuối sách. Xin sử dụng 


phần thư mục này trong quá trình bạn đọc quyền sách này. Thật vậy, 


Lời Nói Đầu * 3 


bạn có thể ôn nhớ lại rất nhanh những vẫn đề trong quyền sách này 


nếu bạn đọc lại phần thư mục này! 


Tôi biết ơn sâu sắc anh John Peddicord vì món quà rộng lượng là 
thời gian và sự kiên trì mà anh đã dành cho quyên sách này. Quyền 
sách này, cũng như quyên “Chánh-Niệm, giảng bằng ngôn ngữ thông 
thường” có lẽ sẽ khó được làm xong xong nếu không có công sức miệt 
mài của anh trong suốt tiến trình làm sách. 

Tôi cũng cảm ơn anh Josh Bartok những góp ý quý giá để hoàn 
thành quyền sách này. Những người khác cũng đã góp nhiều thời gian 
và công sức, bao gồm Barry Boyce, Brenda Rosen, Fran Oropeza, 
ngài Bhante Rahula, ngài Bhante Buddhrakia, và Tỳ kheo Ni 


Sobhana. Tôi cảm ơn tât cả các bạn. 


Bhante Henepola Gunaratana 


4 * Chánh Niệm — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


CHƯƠNG 1 
Con Đường Chánh Định 


BẠN CẢN CÓ BAO NHIÊU NIÊM TIN? 


Mặc dù Phật giáo là khác với hầu hết các tôn giáo khác, và theo 
nhiều cách nó giống như một triết học về thực hành, nhưng sự thực 
hành và giáo lý mà chúng ta sẽ khám phá ở đây là được dựa theo 
truyền thống Phật giáo Theravada (Phật giáo Trưởng Lão Bộ). Tất 
cả những việc chúng ta cần làm là giải trừ những chướng-ngại đang 
nằm ngủ trong tâm thức. Tất cả những tôn giáo đều dựa vào một số 
niềm tin kiểu đức tin mà đích thực nó chăng có gì ngoài việc cố 
găng chấp nhận suông những điều nào đó mà không tự mình kiểm 
chứng được là đúng hay sai. Và điều đó cũng đúng như vậy: chẳng 
có gì hay ho nếu bạn đọc quyền sách này chỉ để tin theo mà không 
tự mình thực hành để chứng nghiệm. Nhưng bạn không cần phải là 
một Phật tử, theo bất cứ ý nghĩa tôn giáo nào của chữ đó, thì mới tu 
tập được sự định-tâm và chứng đắc tầng thiền định. Ai cũng có thể 
làm được! 


Vậy thì bạn cần có bao nhiêu niềm tin? Bạn có cần phải chuyển 
đạo qua đạo Phật không? Bạn có cần thiết phải từ bỏ đạo truyền 
thống của bạn mà từ đó bạn đã được nuôi dưỡng và lớn lên hay 
không, hoặc có cần phải từ bỏ những lý tưởng mà bạn đã theo đuôi 
một cách sâu xa từ lâu? Bạn có cần phải vứt bỏ những sự hiểu biết 
trước giờ của mình về thế giới vốn có thể giúp bạn hiểu biết được 
điều gì là đúng hay sai, hay không? 

Tuyệt đối không cần. Bạn cứ tiếp tục duy trì khuôn khổ quan 


niệm bây lâu của bạn, và bạn chỉ nên châp nhận những gì bạn săn 


6 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


sàng chấp nhận, từng điều một, và chỉ chấp nhận những điều mà 
bạn đích thực thấy nó là hữu ích. Tuy nhiên, nói vậy chứ bây giờ để 


bắt đâu bạn thì cũng cân phải có một ít niêm tin. 


Bạn cần có niềm tin như kiểu một niềm tin cần có để đọc một 
quyên sách, hoặc đề tiến hành một thí nghiệm khoa học vậy. Bạn 
cần có một ý chí “đình chỉ sự hoài nghi”, tức là tạm gác cái sự 
không tin tưởng qua một bên. Tôi muốn mời bạn hãy tạm “treo” 
những thói quen bác bỏ tự động vốn đã có xưa nay trong tâm bạn, 
hãy “treo” một thời gian đủ cho bạn có thê thấy được con đường 
đạo này là có hữu ích cho bạn hay không, đủ cho bạn có thể tự 
mình kiểm chứng được những gì mà nhiều thế hệ những người đi 
trước đã tự mình kiểm chứng trong hơn 20 thế kỷ qua. 


Tất cả những gì bạn cần là “tạm gác” sự không tin tưởng của 
mình qua một bên— nhưng, nói thật, việc này cũng không phải dễ 
làm. Bởi vì những tiền-quan-niệm được tạo tác đã từ lâu năm sâu 
trong vô-thức. Chúng ta thường thấy mình rất “nhạy” bác bỏ và 
“nhạy” từ chối một điều gì đó ngay (thậm chí trong một giây) mà 
không hề xem xét cái định kiến đó của mình là đúng hay sai, thậm 
chí cũng không biết mình vừa có một định kiến. Và đích thực, đây 
chính là một trong những vẻ đẹp của con đường thiền định mà 
chúng ta đang cùng nhau khám phá. Thiền định dạy chúng ta nhìn 
vào tâm của mình để biết được chúng ta “đang có một định kiến? 
hay đơn giản là “đang phản ứng'. Rồi chúng ta có quyền quyết định 
phản ứng bao nhiêu cũng được, tùy theo bạn muốn. Bạn hoản toàn 
làm chủ được tiến trình đó. 


Tuy nhiên, điều đó là một sự vướng mặc. Như một cục đá 
ngầm. Bạn cần phải “tạm treo” những phản ứng đó. Bạn cần phải 
có khả năng tạm dẹp bỏ sự không tin tưởng của mình một cách đ/ 


mức và đủ lâu để bạn có thê thử thực hiện việc thiền định một cách 


Chương I — Con Đường Chánh Định * 7 


thực sự, chân thực, và bằng sự nỗ lực tốt nhất. (Nếu bạn không chịu 
“tạm gác” sự không tin tưởng của mình qua một bên thì bạn cũng 
không /hc sự thiền định đúng nghĩa để biết được thiền định là 
đúng sai hay dở ra sao). Tuy nhiên, không phải bạn sẽ có ngay 
những kết quả sâu sắc ngay lần đầu thiền tập. Đừng trông mong 
rằng bạn chỉ thực tập nửa vời nửa vợi và hai tuân sau những cảnh 
giới tiên bồng sẽ mở cửa cho bạn và những ánh dương vàng óng và 
những niềm cảm hứng sẽ tuôn trào xuống đầu bạn. Trông đợi kiểu 


như vậy chắc chắc chỉ đi đến thất vọng mà thôi. 


Chúng ta đang đối diện với những nguồn lực mạnh mẽ nhất 


trong tâm, và sự “hiên linh mâu nhiệm ít khi nào xảy ra tức thì. 


TẠI SAO 
VIỆC ĐỊNH SÂU LÀ QUAN TRỌNG? 


“Không có định nào không có tuệ, không có tuệ nào không 
có định. Người có cả định và tuệ thì đang đến gân sự bình 


an và sự giải thoát. 


Trí-tuệ được nói đến trong đoạn kinh trên thì gồm có hai loại. 
Đầu tiên là loại trí-tuệ thông thường: trí-tuệ có thể diễn tả bằng 
ngôn từ, là loại trí-tuệ mà chúng ta hiểu biết bằng cái tâm thông 
thường. Thứ hai là loại trí-tuệ thấy biết mọi hiện tượng ở mức độ 
sâu sắc nhất: một sự thấy biết vượt trên những ngôn từ và khái 
niệm. Quyển sách này trình bày cho bạn bằng loại trí-tuệ thứ 
nhất để bạn có thể tìm kiếm và tìm thấy loại trí-tuệ thứ hai cho 


mình. 


Đê tìm kiêm sự-hiêu sâu sắc này, chúng ta phải điêu tra vào sâu 


bên trong bản chât căn bản của chính cái tâm. Trong đoạn kinh sau 


§ s Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


đây, Đức Phật đã nói với những đệ tử của mình và giải thích về bản 
tính của cái tâm nguyên thủy [chân tâm], về thứ gì làm cho tâm bị 


bệnh yêu, và vê những gì chúng ta cân phải làm đê tu sửa lại nó. 


“Này các T) kheo, tâm này là sáng tỏ, nhưng nó bị làm hư 
hỏng bởi những ô-nhiễm ngấẫu nhiên từ bên ngoài. Một kẻ 
phàm phu không được chỉ dạy không hiểu được điểu này 
đúng như nó là. Vì vậy, đối với người đó, không có sự tu 


dưỡng tâm. 


“Này các Tỳ kheo, tâm này là sáng tỏ, nhưng nó không bị 
dinh những ô-nhiễm ngẫu nhiên từ bên ngoài. Một thánh đệ 
tử được chỉ dạy hiểu được điều này đúng như nó là. Vì vậy, 


đổi với người áy, có sự tu dưỡng tâm.” 


Trong đoạn kinh|, chữ “âm này” được nhắc đến hai lần, một 
cho “người phàm phu không được chỉ dạy”, và một cho “thánh đệ 
tử được chỉ dạy”. Như vậy, dù cho chúng ta là những người bình 
thường hay là những thiền sinh đã tu tiến, tất cả chúng ta đều có 
cùng một loại “âm này”: đó là cái “chân tâm”. Cái tâm sâu sắc thì 
vững chãi và sáng tỏ, nhưng ánh sáng của nó không phải là ánh 
sáng chúng ta hiểu theo cách thông thường. Bản tính vốn có của 
chân tâm là không đen tối, không u tối và không động vọng. Trong 
đặc tính căn bản của nó, nó có ánh sáng: nó sáng tỏ, nó tràn đầy sự 
sáng tỏ, sự rộng mở, phi quan niệm và một sự tĩnh lặng sâu sắc. 

Nhưng bên trong tất cả chúng ta đều có những thứ làm cản trở 
tâm chiếu sáng. Một số ít trong chúng ta đã thành công trong việc 
trừ diệt hết tất cả những thứ mà Phật gọi là “những ô-nhiễm từ bên 
ngoài” [những thứ ô nhiễm chướng ngại đó không thuộc về bản 
tính của chân tâm] và đã đạt được “sự /u dưỡng tâm”. Trong đoạn 
kinh nói trên thì “+ /w đưỡng tâm” là đồng nghĩa với những sự 


định-tâm sâu [như những tầng thiền định] được mô tả trong quyền 


Chương I — Con Đường Chánh Định * 9 


sách này. Đức Phật đã nói rằng chân tâm là sáng tỏ, nhưng những 
người phàm phu không được chỉ dạy thì không hiểu được điều này. 
Họ không biết được điều này, nói ngắn gọn là do họ không thực tập 
sự định-tâm, và họ không thực tập sự định-tâm bởi vì họ không biết 
được có một cái chân-tâm tỉnh khiết và sáng tỏ mà họ có thê trải 


nghiệm được (nếu họ thiền tập tốt). 


Đề thành tựu được sự chánh-định,! chúng ta cần phải loại bỏ 
nhiều thứ, và một lớp các thứ chúng ta cần phải loại bỏ được gọi là 
những ô-nhiễm (lậu hoặc). Một thứ ô-nhiễm là bất cứ thứ gì làm hư 
hại tâm, thứ làm sai giả tâm, thứ làm ô nhiễm cái tâm. Đó là thứ 
làm vẫn đục tâm. (Như bùn dơ làm vẫn đục nước trong). Nó cũng 
chính là một loại chất độc làm hại tâm. Nó làm cho tâm bệnh yếu, 
không còn lành mạnh. Nó làm khởi sinh nhiều sự khổ. Nhưng may 
thay những thứ ô-nhiễm đó là “ngẫu nhiên từ bên ngoài”, chử 
không phải là một phần cấu trúc hay tự tính của tâm. 

Vậy thì: Những ô-nhiễm ngẫu nhiên từ bên ngoài là những tính 
chất nằm trong tâm mà chúng ta cần phải loại bỏ. Để có được 
những lợi ích của việc tu dưỡng tâm [thiền], chúng ta phải học hiểu 
được những ô-nhiễm đó là gì và làm cách nào để loại bỏ chúng. 
Việc loại bỏ này được thực hiện bằng sự tu tập sự chánh-niệm và 
việc loại bỏ này dẫn tới sự thấy được bản chất “sáng-ở” của chân 


tâm. 
Nghe có vẻ hay, đúng không? 
Đúng vậy. 
Nghe như đây là một việc tốt đáng làm, đúng không? 


Đúng vậy. 


10 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Nhưng nó cũng lắm phần gian nan. Nó đây lắc léo. Có rất nhiều 
cạm bẫy trên đường đi và có nhiều điều cần phải học biết. Nhưng 


bạn đang cầm một quyền sách đúng đắn! 


THEO GƯƠNG ĐỨC PHẬT 


Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã đi đến xứ Banares (Ba-la-nại) và 
khai giảng bài thuyết pháp đầu tiên cho nhóm năm người bạn tu 
khổ hạnh trước kia, tức nhóm của ngài Kiều-trằn-như. Những 
người nảy quen biết Phật từ trước. Thật ra Phật đã cùng tu khổ hạnh 
với họ trong suốt sáu năm dài trước đó—cho đến khi Phật nhận ra 
những nhược điểm của pháp tu khổ hạnh và Phật đã chọn đi theo 
con đường Trung Đạo. Khi Phật đến gần họ, họ không tỏ thái độ 
kính trọng (vì họ nghĩ rằng trước đó Phật đã thoái chí tu hành và đã 
rời bỏ nhóm tu của họ). Họ chỉ đơn giản gọi Phật là “bạn” như 
trước kia. Họ không nghĩ Phật là Phật hay một người đặc biệt nào 
sau một thời gian ngắn rời bỏ họ. Họ không biết răng Sa-môn Cồ- 
Đàm trước kia giờ đã giác ngộ thành Phật 

Phật nói với họ về sự chứng ngộ của mình, và bây giờ có lẽ họ 
nên học từ Phật; Phật đã nói một cách thẳng thắn với họ rằng mình 
đã đạt được sự giác-ngộ. Họ chăng tin Phật. Khi nhìn thấy sự hoài 
nghi của họ, Phật đã đặt câu hỏi như vây: 


“Này các Tỳ kheo, trước đây ta có bao giờ nói với các 
người rằng ta đã đạt được sự giác-ngộ?”—”Không, thưa 
ngài”. 

“Này các Tỳ kheo, cho đến khi nào sự-biết và sự-thấy của 
ta về bốn sự-thật, đúng thực như chúng là, về ba giai 


đoạn và mười hai phương điện của chúng, vân còn chưa 


Chương I — Con Đường Chánh Định * II 


được thanh lọc tỉnh khiết, thì ta đã không tuyên bố rằng ta 


đã tỉnh thức tới sự giảc-ngộ toàn thiện vô thượng.” 


Đức Phật thắng thắn và quả quyết như vậy. Phật biết được mình 
là ai và những điều đã từng xảy ra với mình. Bốn Sự Thật Thánh 
Diệu [Bốn Diệu Đế] là nền táng của giáo lý của Phật. Mỗi Sự Thật 
được hiểu rõ và thực hành trong 03 giai đoạn. Bốn Sự Thật thì có 
12 giai đoạn. 03 giai đoạn là: lý thuyết [giáo lý], thực hành [tu tập], 
và chứng ngộ [giác ngộ]. Việc gì cũng vậy, bạn nên học hiểu về /ý 
thuyết để biết nó là gì. Sau đó, sau khi thấy hợp lý, đưa vào fhực 
hành đề bạn tự chứng nghiệm điều đó diễn ra với mình. Khi bạn 
chứng ngộ. điều đó được gọi là “đã hiện thực hóa” lý thuyết thành 
kết quả. Bạn đã chứng nghiệm lý thuyết đó đúng là thực-tại. Trong 
cách dùng ở đây, chữ “chứng ngộ” là bao gồm cả hai ý nghĩa là 


“sự-hiêu” và “sự giác-ngộ cuôi cùng”. 


Đức Phật đã áp dụng 03 giai đoạn khi Phật khám phá Bốn Diệu 
Đề đó: 

° Sự Thật Thứ Nhất (Diệu Đề I) là sự khổ luôn có mặt trong 
mọi sự-sống. Đức Phật đã biết sự khổ là có thật trước khi Phật thấy 
biết nó một cách sâu sắc hơn. Đó là lý thuyết. Thực sự là, sự trải 
nghiệm bản chất của sự khổ chính là sự thực hành của Phật. Thông 
qua việc hành thiền Đức Phật đi đến chỗ thấy biết rằng sự khổ [bất 
toại nguyện] là hiện thực và chúng ta cần nên hiểu rõ về nó. Phật đã 
nếm trải sự khổ ở mọi mức độ có thể tưởng tượng được của nó. Và 
Phật học cách tu tập để vượt qua nó. Cuối cùng, sự chứng ngộ của 
Phật trở nên hoàn thiện. Phật biết rằng mình đã có thể chấm dứt 
mọi sự khổ— và Phật đã làm được điều đó. 

- Sự Thật Thứ Hai (Diệu Đề 2) là sự khổ có những nguyên-nhân 
của nó. Đức Phật hiểu biết rõ nguyên nhân của sự khổ, đúng thực 
như chúng là, trên phương diện lý thuyết. Sự tu tập trước kia của 


12 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Phật đã dẫn đến loại sự hiểu-biết thuộc trí thức nảy, nhưng Phật 
không thể chứng ngộ được nó một cách hoàn toàn, một cách trải 
nghiệm. Khi Phật thực hành (theo Trung Đạo), Phật hiểu được rằng 
nguyên-nhân của khổ có thể được diệt trừ, bằng cách nhồ sạch tận 
gốc rễ của nó. Đó là cách thực hành của Đức Phật. Phật thực sự đã 
làm được những điều nên được làm, như Phật đã nói. Phật tấn công 
vào dưới lớp gốc rễ của những vấn đề và nhỏ sạch những nguyên 
nhân tiềm tàng ân giấu dưới đó. Khi Phật đã hoàn toàn tiêu diệt mọi 
nguyên-nhân của khổ, Phật đạt đến sự tự do giải thoát. Điều đó làm 


nên sự chứng ngộ của Phật. 


° Sự Thật Thứ Ba (Diệu Đề 3) là sự khổ thực sự có thể được 
chấm dứt. Về lý thuyết, Phật biết rằng có sự chấm-dứt khổ ở đâu 
đó. Khi Phật đưa lý thuyết này vào thực hành, sự chấm-dứt khô cần 
phải nên đạt được. Phật đã chứng đắc kết quả là sự chấm-dứt hoàn 


toàn mọi sự khô. Đó là sự chứng ngộ của Phật. 


° Sự Thật Thứ Tư (Diệu Đề 4) là có một con-đường (đạo) dẫn 
đến sự chấm-dưứt khổ. Trước tiên, Phật phát thảo ra con-đường đó 
về phương diện lý thuyết. Phật phát thảo ra các bước Phật cần phải 
thực thi để đạt được sự giải-thoát. Rồi Phật đưa lý thuyết đó vào 
thực hành trong đời sống. Kết quả là, Phật đã có thể xác nhận và 
tuyên thuyết con-đường đi đến sự giải-thoát chính là sự chứng ngộ 


của mình. 


Điểm cốt lõi ở đây thật là đơn giản. Bạn cần phải ức sự rõ- 
biết từng điểm của việc bạn đang làm, fhực sự đưa vào thực hành 
từng điểm đó, và /ực sự tự thân thấy biết trọn vẹn những kết quả 
trong tâm mình. Nếu không đầy đủ những mức độ thấu đáo như 
vậy thì sẽ chắng làm được công việc— đó là công việc rốt ráo tột 
cùng, đó là công việc để được giải thoát khỏi sự khổ. Hơn nữa, loại 


giải thoát này đòi hỏi một sự cam kết trọn vẹn, nhiêu công phu và 


Chương I — Con Đường Chánh Định * 13 


nhiều sự kiêng nhẫn, và phải thực thi xuyên suốt con đường đạo thì 
mới tới được sự giác-ngộ hoàn mãn. 


Đức Phật trao cho chúng ta Giáo Pháp, tức những giáo lý của 
Phật, để chúng ta thực hành. Phật tự mình đã chứng ngộ sự-biết từ 
chính sự thực hành của mình. Không phải Phật chỉ mới nghĩ ra một 
ý tưởng, rồi vội chạy ra đường và nói với thế gian trong khi nó vẫn 
đang còn là một lý thuyết. Nhưng Phật đã chờ cho đến khi mình 
chứng ngộ tắt cả: cả lý thuyết, sự thực hành, và sự chứng ngộ hoàn 
toàn. Phật đã trao cho chúng ta một kế hoạch đẹp đẽ, giống như 
cách một kiến trúc sư vẽ một bản vẽ tòa nhà. Còn người xây phải 
nỗ lực chăm chỉ làm theo bản vẽ hướng dẫn cần thận của kiến trúc 
sư để thực thi việc xây ngôi nhà. Cũng giống như vậy, chúng ta 


phải nên làm theo kế hoạch của Phật để thực thi việc giải thoát. 


Đức Phật đã để lại một kế hoạch tốt lành, rõ ràng và chỉ tiết. 
Bạn cần phải làm theo một cách đúng đắn. Có nhiều người khác 
cũng đã từng đưa ra những kế hoạch khác—từ thời Đức Phật cho 
đến tận thế kỷ 21 bây giờ —nhưng những kế hoạch đó có lẽ không 
thực thi được; chúng chưa hề được thử nghiệm và chứng minh qua 
bao nhiêu thế hệ suốt hơn 2.600 năm qua. 


Kế hoạch của Đức Phật thậm chí có bao gồm cả sự bảo đảm: 
Nếu bạn làm theo đúng với những hướng dẫn trong những bài 
thuyết giảng của Phật, thì nhanh nhất bạn có thể giác ngộ hoàn toàn 
thậm chí trong bảy ngày. Nếu vẫn còn một số sự dính-chấp, thì 
chậm nhất bạn có thể chứng ngộ được tầng thánh quả thứ ba (Bất 
lai) trong vòng bảy năm tu tập. 


Giống như có một sự “bảo hành” mở rộng ở đây. Dĩ nhiên, 
cũng có một số điều kiện và điều khoản trong hợp đồng này mà nếu 
bạn không đáp ứng được, bạn sẽ bị mất “bảo hành”. Để duy trì 
được giá trỊ của sự bảo hành hay sự bảo đảm đó, bạn cần phải: 


14 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


‹« Có niềm tin và đặt niềm tin đó vào Đức Phật, người đã giải 
thoát khỏi mọi sự tâm bệnh và sự khổ. 

« Có sức khỏe đầy đủ và có khả năng chịu được những căng 
thăng gian nan khi nỗ lực tu hành. 


- Trung thực và chân thành. Đối với sư thầy hướng dẫn và các 
bạn tu đồng đạo trong đời sống tu hành thánh thiện, bạn phải 


luôn thể hiện mình đúng thực như mình là. 


- Nỗ lực trong việc từ bỏ những trạng thái tâm và hành vi không 
thiện lành, và nỗ lực trong việc phát huy những thứ tâm thiện 
lành. 


- Phải nhất tâm, không ngập ngừng, phát huy nỗ lực một cách 
kiên quyết và kiên trì, không thoái chí trong việc tu dưỡng 


những trạng thái tâm lành mạnh và lợi lạc. 


° Hãy có trí. Phải sở hữu được trí-tuệ có thể nhận thấy sự sinh- 
diệt của tất cả những hiện-tượng. Loại trí-tuệ này là cao quý và 


sâu sắc và dân đên sự hoàn toàn diệt-khô. 


Quyền sách này trao cho bạn lý thuyết, từng cái một, về cách 
làm thế nào để làm những việc đó. Còn việc thực hành và chứng 
ngộ là tùy thuộc ở bạn. Chỉ có bạn mới tự tu và tự chứng cho mình. 
Đức Phật đã đạt đến sự chứng-ngộ hoàn thiện về Bốn Diệu Đề và 
đã đạt được sự giác-ngộ bằng cách kết hợp sự chánh-định và sự 


chánh-niệm một cách cân băng hoàn hảo. 


Bạn cũng có thể làm được như vậy! 


BẢN ĐỎ ĐƯỜNG ĐI CỦA THIÊN ĐỊNH 


Chương I — Con Đường Chánh Định * l5 


Đi theo con đường thiền định-tâm là phải bỏ công thực tập. 
Chúng ta xuất phát từ đây, từ trong thế giới mà chúng ta nhận biết 
thông qua những giác-quan thuộc thân và sự suy-nghĩ thuộc về 
quan niệm. Nếu bạn có thê hình dung ra con đường thiền định-tâm 
dưới dạng một bản đồ đường đi, bạn có thể nói rằng tất cả chúng ta 
xuất phát cùng một vùng địa lý, chỉ có khác là từ những vị trí khác 
nhau ít nhiều. Bởi vì chúng ta là những cá nhân khác nhau, tích lũy 
những mức độ “những ô-nhiễm” khác nhau trong tâm, và bây giờ 
mỗi người phải tự thân nỗ lực để gỡ bỏ những thứ có hại đó ra khỏi 
tâm. Chúng ta bắt đầu bằng những hành động thanh lọc thân tâm 
một cách hơi khác nhau, hãy /áp frung trước vào những thứ nặng 
đô nhất làm cho tâm chúng ta lầm lạc và suy đồi nặng nhất. Rồi sau 
khi chúng ta đi tiếp thì dần dần những con đường đó (của chúng ta) 
sẽ hội tụ theo hướng gần gần lại nhau. Rồi những việc chúng ta làm 
(tu tập) càng lúc càng trở nên giống nhau hơn, rồi đến lúc nào đó, 


chúng ta sẽ gần như đang đi trên một con đường. 


Việc khởi đầu con đường nằm ở chỗ nhận dạng và làm “tắt 
nguồn” một lớp những thứ được gọi là những chớng-ngại (triền 
cái). Đó là những lớp £hô rế và dễ nhận thấy của các chức năng xấu 
trong tâm, và chúng ta dễ dàng chỉ ra chúng. Để làm được việc này, 
chúng ta phải chứng đắc được và trải qua những trạng thái thiền 
định đặc biệt, được gọi là những đảng thiển định (jhana). Tôi sẽ 
trình bày chi tiết hơn về những tầng thiền định trong các chương 
tiếp theo, nhưng ở đây chỉ muốn nói rằng khi chúng ta chứng đắc 
được và ở trong các tầng thiền định cao sâu thì chúng ta cũng có 
thể tạm thời hóa giải được một lớp những thứ (ô-nhiễm) khác được 
gọi những gông-cùm (kiết sử). Những gông-cùm này là những yếu 
tố vỉ fế và tinh vi hơn những chướng-ngại nói trên. Chính những 
yếu tô vi tế trong tâm này làm khởi sinh ra những chướng-ngại! 


(Những gông-cùm chính là gốc rễ tạo ra những chướng-ngại. 


16 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Những chướng-ngại là phần nổi và thô tế và dễ nhìn thấy. Còn 


những gông-cùm là phần chìm và vi tế và khó nhận thấy). 


Một khi chúng ta đã dẹp được những đá cuội và chướng ngại 
trên đường đi, thì sự định-tâm sẽ trở nên mạnh mẽ. Khi đó chúng ta 
sẽ dùng nó [sự định-tâm] để chiếu rọi vào những đối-tượng hữu 
hiệu? và tìm kiếm những đặc tính [vô-thường, khổ, vô-ngã] của 


những đối-tượng đó đề dẫn chúng ta đến sự tự do giải thoát. 


Điều này không thực sự có nghĩa như là một cuộc hành quân 1- 
2-3 như nó nghe có vẻ như vậy. Thực ra, người thiền thực hiện 
những bước nảy cùng với nhau. Bước này thành thì giúp các bước 
kia phát triển. Làm bước này tốt thì cũng tự nhiên hỗ trợ những 
bước kia. 


Rồi một ngày nào đó ta đang đi trên “con-đường”, bỗng nhiên 
sự định-tâm trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ trước đó đưa ta vào một 
cảnh quan mới. Thế giới của những giác-quan và những suy-nghĩ 
theo quan niệm lùi lại phía sau và chúng ta trải nghiệm 04 giai đoạn 
đầy hoan hỷ [hỷ], hạnh phúc [lạc] và thêm nhiều những loại trải 
nghiệm khác tinh tế và cao quý hơn. 04 giai đoạn đó là 04 ểầng 
thiển định sắc giới (thuộc vật chất) từ thấp lên cao. Những tầng 
thiền định (/hana) này vẫn còn nằm trong bản đồ của thế giới phàm 
trần mà chúng ta đang sống, chỉ có điều quý là chúng là hiếm có và 


hiêm có những ai chứng đắc được chúng. 


Sau khi đó, người tu có thể tinh tiến đến 04 tầng chứng đắc 
thiền định khác mà ở đó chúng ta hầu như chăng còn gì dính líu đến 
thế giới phàm trần bình thường mà chúng ta đang nhận biết. Một 
cái tâm bị ô nhiễm chưa từng trải nghiệm những trạng thái đặc biệt 
này nay đã chứng đắc được chúng. Những trạng thái này được 0⁄4 
tầng chứng đắc vô-sắc giới (phi vật chất). Chúng hầu như không 


Chương I — Con Đường Chánh Định * 17 


còn trên bản đồ hay dính líu đến thực tại của thế giới phàm trần mà 


chúng ta hiện đang nhận biết. 


(Tuy vậy, cả 08 tầng chứng thiền này vẫn thuộc loại những tầng 


thiền “/hế tục”.) 


Sau đó, người tu có thể tinh tiến cao sâu hơn nữa và có thể 
chứng đạt những tầng ngộ đắc siêu-thể. Quan trọng hơn, những 
tầng thiền siêu thế này xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến thế giới 
phàm trần quen thuộc của con người. Người tu ở giai đoạn này đã 
thành bậc thánh-nhân. 


Đây là con-đường thiền định mà chúng ta sẽ cùng nhau khám 


phá trong những chương tiếp theo. 


18 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


CHƯƠNG 2 
Chánh Định và Các Jhana 


“Sự định-tâm” là sự tập trung, là sự gom tụ tất cả những nguồn 
lực tích cực của tâm và “hội tụ” hay “bó chặt” chúng lại thành một 
tia sáng mạnh. (Giống kiểu một chiếc kính lúp hội tụ những ánh 
sáng thành một tia sáng mạnh soi rọi đốt thủng một điểm trên tờ 
giấy) 

Việc làm chủ được sự định-tâm có nghĩa là học cách nhắm 
chiếu tia sáng đó trực chỉ vào mục-tiêu bạn đã chọn. Loại sự định- 
tâm này là mạnh mẽ và đầy năng lượng, và nó không bị lăng xăng 
hay bị lạc khỏi mục-tiêu. Việc xây dựng sự định-tâm về căn bản 
cũng giống như việc loại bỏ những yếu tố xấu trong tâm đang là 
chướng ngại cho sự vận hành của tâm. Chúng ta học cách chiếu rọi 
tia sáng vào những đối-tượng đúng đắn đã được chọn, là những 
đối-tượng thực sự tạo nên hiệu quả tốt bên trong tâm. Khi chúng ta 
suy xét những đối-tượng đó, thì chúng sẽ không còn trói buộc 
chúng ta và chúng ta được tự do giải thoát. Sự định-tâm, cùng với 
sự tỉnh-giác [sự chánh-niệm] giúp cho tâm nhìn vào chứnh nó, đề 
xem xét những sự hoạt động của nó, để tìm ra và hóa giải những 
thứ tiêu cực đang làm trở ngại dòng chảy tự nhiên vốn có của nó 


[của chân tâm]. 


LÀM CÁCH NÀO CHÚNG TA 
ĐẠT ĐƯỢC ĐÉN ĐÓ? 


Chúng ta tiến dần đến đạt định một cách chậm rãi, ban đầu thì 


dùng cách làm suy yếu những yếu tố là chướng ngại ở trong tâm, 


20 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


và sau đó “treo giò” chúng. Những thứ chúng ta bắt đầu làm suy 
yếu chỉ là những thứ nhỏ nhỏ, thật vậy, như là— sự sợ-hãi, sự bất- 
an, sự tức-giận, sự tham-lam, và sự xấu-hồ. Chỉ là những thói tâm 
nhỏ nhặt, nhưng chúng đã ăn sâu vảo trong tâm đến nỗi chúng ta 
cho rằng chúng /à /ẽ £ự nhiên, rằng chúng thuộc về chỗ đó, rằng đại 
loại chăng có gì là sai, chúng có là phải thôi, đó là những phản ứng 
chính xác và đúng đắn đối với thể giới sống. Thậm chí, chúng ta 
còn cho rằng chúng /à cái *Ta°; chúng ta tin theo kiểu như chúng đã 
được cấy vào bản chất căn bản của chúng ta, và vì vậy chúng ta đã 


nhận lâm “Ta` chính là gôm có chúng. 


Những cách quan niệm như vậy là cách căn bản mà chúng ta 
đang sống, đó là cách duy nhất chúng ta sông và nhận thức thế giới. 
(Chúng ta đã luôn sống với những thói tâm và những quan niệm 
kiểu đó trong tâm). Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta /uyệt đối cần có 
chúng đề sống sót trên thế gian này, rằng những ai không chịu suy 
nghĩ hay phản ứng về mọi thứ thì họ là người ngu, rằng ai mà 
không sống theo cảm xúc thì hay nhất cũng chỉ như người máy vô 


hôn, và nêu không cũng như người chêt-rôi. 


Nhưng thật ra tất cả những thứ ngăn che và chướng ngại đó chỉ 
là những thói quen hay thói tâm. Chúng ta có thể học hiểu về chúng 
và học những kỹ năng để cho chúng nằm yên trong một thời gian. 
Rồi sau đó, khi những chướng-ngại đang nằm ngủ, chúng ta có thê 
được tỉnh thức trải nghiệm một cách trực tiếp với cái bản chất chiếu 
sáng, tinh khiết và sáng tỏ của cái “chân tâmˆ nằm ở bên dưới. 

Một khi chúng ta đã trải nghiệm được bản chất đích thực vốn có 
của chân tâm nằm bên dưới những lớp ô nhiễm và rác rưởi đó, thì 
chúng ta có thể mang từng mảng tâm sáng tỏ và tĩnh lặng đó trở lại 
với đời sống thường ngày của chúng ta. Nhờ vào những mảng tâm 
tốt lành này, chúng ta tiếp tục công trình đào bứng thêm những lớp 


Chương 2 — Chánh Định và Các Jhana * 21 


chướng ngại và rác rưởi mà chúng ta cần loại bỏ. Điều này giúp 
cho việc định-tâm được sâu hơn và tạo duyên để sinh ra thêm nhiều 
niềm hỷ-lạc” thấm rỉ vào cuộc sống của chúng ta. Điều này lại giúp 
thêm cho ta hiểu biết sâu sắc hơn về những thói tâm đó, và chúng ta 
có thể làm suy yếu chúng thêm nữa. Và cứ như vậy. Nó giống như 
con đường xoắn óc đi lên, tiến lên và tiến bộ về phía sự bình an và 


hỷ lạc và trí tuệ. 


Nhưng chúng ta cần phải bắt đầu ngay bây giờ, ngay lúc này, và 
tại đây! 


NHỮNG JHANA LÀ GÌ? 


Trọng tâm của quyên sách này là nói về những tầng thiền định 
Qhana). Jhana là những trạng thái tâm chức năng của tâm mà 
người tu có thê đạt được thông qua sự định-tâm sâu. Chúng ta đã 
quen gọi đó là những ứẩng thiên định. Những tầng thiền định là 
vượt trên tầm hoạt động của cái tâm bình thường đầy những quan 
niệm, như cái tâm bình thường mà chúng ta đang dùng để đọc 
quyền sách này. Đối với hầu hết chúng ta, chức năng hoạt động 
theo quan niệm là tất cả những gì chúng ta từng biết và là cách duy 
nhất chúng ta có thể khái niệm hóa mọi sự vật hiện tượng. Ngay cả 
bây giờ, cũng thật khó cho ta có thể tưởng tượng những tầng thiền 
định là như thế nào với cách mô tả về nó như là “vượt trên suy 
nghĩ, vượt trên những sự nhận-thức giác-quan, và vượt khỏi sự nô 
lệ của chúng ta vào cảm xúc”. (Làm sao chúng ta tưởng tượng ra 
tầng thiền định là gì với lời mô tả như vậy?). Điều này thật khó 
khăn là do bởi vì trình độ của cái tâm hiện tại đang cố thực hiện sự 
tưởng tượng đó vẫn chỉ gồm có sự cảm giác và sự suy nghĩ và sự 
cảm xúc mà thôi. Và đó là tất cả những gì chúng ta có thê biết. 


22 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Nhưng /hana thì vượt trên tất cả những thứ đó. Nó thách thức mọi 
sự mô tả bằng ngôn ngữ về nó, bởi vì những ngôn từ chúng ta biết 
đều bị dính vào những quan niệm, những cảm tưởng giác-quan, và 


những xúc cảm vôn luôn làm mê mờ chúng ta. 


(Vì số người đã từng biết hay từng trú trong trạng thái các tầng 
thiền định là rất hiếm, cho nên loài người chưa hề đặt ra thứ ngôn 
ngữ nào để có thể mô tả về tầng thiền định đó. Và ngay cả một 
người chứng đắc các tầng thiền định cũng khó mà khái niệm hóa 
chúng bằng ngôn ngữ thế gian để giải thích cho những người bình 
thường. Tình trạng này cũng giống như việc con rùa không thê tả 
cho con cá về mặt đất và cảnh quan trên bờ [mà rủa nhìn thấy và 
bước đi] bằng những khái-niệm “đưới-nước” của loài cá). 

Chữ jhana xuất phát từ gốc từ là jhz (tiếng Phạn: đyai) có 
những nghĩa là “đốt cháy”, “chế ngự”, hay “hấp thụ” hay “thu hút”. 
Nghĩa của nó về mặt thực hành là khó mà diễn tả được. Thông 
thường nó được dịch là “#nột rạng thái định-sâu”, hay “sự hấp- 
thu”, “sự chùm-đắm”. (Tiếng Việt đã dịch là tầng thiền định). 


Tuy nhiên, việc dịch chữ /hana như là “trạng thái của tâm bị 
thu hút vào một đối-trợng nảo đở” hay là “sự chừn-đắm”, “sự 
thẩm-hút” có thê gây hiểu lầm. Bạn có thể bị thu hút hay chìm đăm 
vào bất cứ việc gì —như việc đang tính thuế, việc đọc sách, việc 
mưu tính trả thù, hay một việc nào đó mà bạn đang hoàn toàn chú 
tâm vào nó. Nhưng những cái như vậy không phải là /hana. Cách 
dịch này cũng bao hàm luôn ý nghĩa rằng tâm trở nên vô tình giống 
như đá hay cây cỏ, không còn hữu tình, không còn cảm giác, không 
tỉnh giác, hay ý thức. Một khi thiền sinh đã hoàn toàn bị thu hút hay 
chìm đắm vào một chủ-đề [đề mục] thiền, khi người đó hòa nhập 
trong đề-mục hay hợp nhất thành một với đề-mục đó, thì người 
thiền đó hoàn toản không còn ý thức tỉnh giác. Tình trạng như vậy 


Chương 2 — Chánh Định và Các Jhana * 23 


cũng không phải là /hana, hoặc ít ra cũng không phải là trạng thái 
mà Phật giáo gọi là cho là jhana đúng đắn (chánh thiền định). 
Trong trạng thái tầng thiên định [jhana] đúng đắn, bạn có thể 
hoàn toàn không còn ÿ thức về thế giới bên ngoài, nhưng bạn vẫn 


hoàn toàn ý thức tỉnh giác về những gì đang diễn ra bên trong tâm. 


Jhana đúng đắn (chánh thiền định) là một trạng thái cân bằng 
của tâm khi có nhiều yếu tố thiện lành của tâm cùng hoạt động với 
nhau một cách hòa hợp. Trong trạng thái hòa hợp này, chúng giúp 
làm cho tâm được tĩnh lặng, thư giãn, an tịnh, bình an, êm ả, mềm 
mại, ngoan ngoãn, dễ uống nắn, trong sáng, và buông xả. Trong 
trạng thái đó của tâm, sự chánh-niệm, sự nỗ-lực, sự định-tâm, và 
buông-xả được củng cố một cách vững chắc. Những yếu-tố này 
[cũng thuộc bảy chỉ giác-ngộ (thất giác ch¡)] đều làm việc hòa hợp 
với nhau như một đội. 


Và như lời của Phật, bởi vì “Không có định nào không có tuệ, 
cũng không có tuệ nào không có định” cho nên các tầng thiền định 


[jhana] đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tu thiền. 


CHÁNH ĐỊNH HAY TÀ ĐỊNH 


Sự định-tâm đúng đắn [chánh định] là tỉnh thức và tỉnh giác. 
“Sự chánh-niệm” và “sự tỉnh-giác” (rõ biết) là những biểu hiện 
(dấu hiệu) của nó. Tâm có thê không còn chú ý gì đến thế giới bên 
ngoài, nhưng nó biết rõ một cách chính xác cái gì đang diễn ra bên 
trong trạng thái tầng thiền định (ñana). Nó nhận biết được những 
yếu-tô tâm thiện của jana mà không hè chế biến thành ngôn từ, và 
nó biết rõ những yếu-tô thiện đó là gì và chúng có nghĩa gì. Sự 
chánh-niệm là người đ? rước và báo tin cho sự định-tâm. Trạng 


thái jhana có được là nhờ vào sự ngăn chặn và chế ngự những 


24 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


chướng-ngại. Bạn cần phải có sự chánh-niệm rước để nhận biết 
một chướng-ngại nào đang có mặt để mình có thể xử lý nó. Sự 
chánh-niệm /rước jhana sẽ tiếp tục diễn tiến trở thành sự chánh- 
niệm rong jhana. Bên cạnh sự chánh-niệm thì sự minh-sát, sự tĩnh- 
lọc, niềm-tin, sự chú-tâm (tác ý), và sự buông xả cũng phải có mặt 
đủ thì trạng thái đó mới được gọi là sự định-tâm đúng đắn hay sự 
chánh-định. 


Sự định-tâm không đúng đẫn [tà định] là sự định-tâm không có 
mặt sự chánh-niệm. Điều này là nguy hiểm, bởi vì bạn có thê bị 
dính kẹt hoặc bị mê đắm vào các jhana. Nếu bạn nhận ra mình 
đang thực hành sự định-tâm sai lạc (tà định) như vậy, bạn phải 
nhanh chóng thoát ra khỏi nó cảng nhanh càng tốt. Cái thói quen 
thích mê đắm rất dễ lôi cuốn mình, dễ làm mình say mê và nghiện 
sâu nhanh chóng. Cách tốt nhất là đừng bao giờ đạt tới những trạng 
thái tà-định như vậy. 


Nhưng làm cách nào chúng ta biết được sự định-tâm của mình 
đang là tà-định? }>- Biểu hiện hay dấu hiệu của tà-định là: bạn mất 
hết mọi cảm-giác. Khi bạn có sự định-tâm đúng đắn [chánh định] 
thì những cảm-giác vẫn còn. Cảm-giác dù rất vi tế, tinh vi, nhưng 
vẫn có mặt. Trong chánh-định, thiền sinh chỉ mắt hết tất cả mọi 
cảm-giác chỉ khi nào người đó chứng đắc tới trạng thái định jhana 
cao nhất đó là sự trạng thái “chấm-đứt cảm-giác và sự nhận thức” 
[điệt thọ tưởng]. Nhưng chừng nào (còn lâu lắm) bạn còn chưa 
chứng đắc tới trạng thái điệ/ fhọ tưởng cao nhất tuyệt vời đó, thì 
bạn vẫn còn những cảm-giác và những sự nhận-thức trong tất cả 
các tầng thiền định thấp hơn. 

Có những trạng thái ra vẻ như bạn đã chứng đắc được trạng thái 
jhana cao nhất đó và có vẻ như không còn cảm-giác và sự nhận- 


thức. (Nhưng không phải vậy). Thực ra, khi bạn ngồi thiền, thân 


Chương 2 — Chánh Định và Các Jhana * 25 


bạn thường trở nên thư giãn và thanh bình, bạn bị mất sự cảm-nhận 
về hơi-thở, bạn mất sự cảm-nhận về thân, bạn không còn nghe 
được bất cứ âm thanh gì—thì bạn nên biết rằng đó chỉ là những dấu 
hiệu dẫn đến sự buồn-ngủ, chứ không phải dẫn đến trạng thái tỉnh 
thức hoản toàn của jhana. Trông phút chốc bạn sẽ ngủ mất thôi. Vì 
vậy, nếu bạn không cảm giác được gì, thì bạn không phải đang ở 
trong trạng thái chánh-định đúng đắn. 


Bạn có thê đang ở trong trạng thái tà định trong thời gian lâu. 


“Không phải chỉ Alara Kalãma có niễm-tin, sự nỗ-lực, sự 
chánh-niệm, sự định-tâm, và trí-tuệ. Ta cũng có niễm-tin, 
sự nỗ-lực, sự chánh-niệm, sự định-tâm, và trí-tuệ.” 

Đức Phật đã nói với ngài Alara Kãlãma và cũng lặp lại điều này 
với ngài Uddaka Rãmaputta. Hai người này là những vị thầy thiền 
định trước kia của Phật. Họ đều có tín, tấn, niệm, định, và tuệ 
nhưng không phải là loại đúng đắn (cho mục đích đạt đến sự giải- 
thoát). 


Cái gì là sự khác nhau giữa loại đúng đắn và loại sai lạc? Đó là: 
những phâm-chất đó của hai vị thầy là không dựa trên nền tảng của 
cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). Họ mang một niềm tin mạnh mẽ 
vào pháp môn của riêng mình. Họ có niềm tin sẽ hòa nhập “linh 
hồn mình? (ngã) với đẳng sáng tạo (đại ngã). Họ dùng những yếu tố 
tín, tấn, niệm, định, và tuệ đó để thực thi mục tiêu này. Ở đó, họ 
còn có những mục tiêu khác là phát huy một ý niệm về một cái ngã, 
và vì vậy, họ càng thêm dính mắc và càng thêm khổ. Vì vậy, những 
yếu tố tín, tấn, niệm, định, và tuệ đó của họ được cho là loại sai lạc. 

Thông thường, khi tâm không đạt định hoặc đạt định kiểu tà- 
định, thì ý-niệm về cái cái “4” (ngã kiến, ngã tưởng) khởi sinh. 
Những người thầy trước đó của Phật đã bị kẹt vào chỗ khó khăn 


26 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


này. Và đây là lý do Phật đã từ giã họ. Trước đó, Phật đã đi hết nơi 
này đến nơi khác, tìm học hết vị thầy này đến vị thầy khác, để tìm 
kiếm Sự-Thật. Cuối cùng là hai vị thầy Alara Kãlãma và Uddaka 
Rãmaputta. Cả hai đều dạy cho Phật thiền định và Phật đã tu tập đạt 
tới những tầng chứng đắc vô-sắc giới. May mắn thay cho tất cả 
chúng ta sau này, lúc đó Phật đã quyết định đi tìm sự giải-thoát tối 


cao hơn và rốt ráo hơn những tầng thiền đó. 


Cả hai bậc thầy thiền định đó không thể tu tiễn vượt qua cái 
mức cao nhất của các tầng thiền vô-sắc giới để đi đến sự giải-thoát 
toàn thiện viên mãn. Sự định-tâm của họ không có đi kèm với sự 
chánh-niệm hay sự chánh-kiến (chánh-kiến là cách-nhìn có sự-biết 
về Bốn Diệu Để). Họ nghĩ rằng cái họ thấy được là một thực thể, 
một linh hồn, một cái ngã mà họ cho rằng nó là bất diệt, vĩnh cửu, 
bất tử, bất biến đổi và thường hằng. Nếu họ có sự chánh-niệm thì 
sự chánh-niệm sẽ cho họ thấy được sự-thật vô-ngã (không có cái 
“ta” có tự tính độc lập nào cả). Sự định-tâm mà không có sự chánh- 


niệm và sự chánh-kiến là sự định-tâm không đúng đắn, là tà-định. 


SỰ CHÁNH ĐỊNH & SỰ CHÁNH NIỆM 


Có một mối quan hệ không thể thiếu được giữa việc thực hành 
định và niệm. Sự chánh-niệm là điều cần phải có và là cơ sở cho sự 
định-tâm. Sự định-tâm được phát triển và vững mạnh nhờ vào “s 
văng-lặng [và] sự không lâm-lẫn và sự suy-xét có chánh-niệm về 
các trạng thái đó”. Nói cho đơn giản hơn, bạn phát triển sự định- 
tâm thông qua việc suy xét của sự chánh-niệm trong một trạng thái 
tĩnh lặng và không lầm lẫn của tâm. Và bạn chánh niệm về cái gì? 


Bạn chánh niệm về chính trạng thái đó, về chính cái sự thực là tâm 


Chương 2 — Chánh Định và Các Jhana * 27 


đang tĩnh lặng và không lầm lẫn đó. Khi sự tu tập tầng thiền định 


(/hana) được phát triển, thì sự chánh-niệm cảng tăng cao. 


Sự chánh-niệm ban đầu được dùng để đạt định, để tu tập sự 
định-tâm của bạn và sau đó nó được dùng trong những trạng thái 
tâm đã chứng đắc tầng thiền định đó để dẫn đến sự giải-thoát. 
Những kết quả quan trọng nhất của chánh-định là bốn tầng 
thiên định jhana thế tục, mà nếu không có bồn kết quả này thì sự 
chánh-định cũng chưa thực sự được toàn vẹn. Sự nỗ-lực đúng đắn 
(chánh tinh tấn) và sự chánh-niệm cùng tham gia để giúp cho sự 
định-tâm đạt được đến mức toàn vẹn đó. Đây chính là loại chánh- 
định cần có để soi rọi cho thấy mọi hiện tượng đúng như-chúng- 
thực-là. 


Một khi bạn đã thấy được mọi sự việc hiện tượng như-chúng- 
thực-là, thì bạn sẽ tỉnh ngộ nhận ra cái thế ĐIỚớI Của SỰ khổ là gì. 
Sau khi tỉnh ngộ, bạn không còn ảo tưởng về sự khổ, và nhờ đó sẽ 
làm giảm đi những tham đắm đối với thế gian; và nhờ đó bạn sẽ có 
được ít nhiều những thái độ khách quan hơn để nhìn vào bản chất 


đích thực của sự-sông. 


(Giống như, bạn đã luôn mê đắm vào sự xa hoa hay một thần 
tượng nào đó, nhưng sau khi bạn nhận ra bản chất phủ du giả tạm 
của sự xa hoa hay bản chất tầm thường ngoài đời của thần tượng 
đó, thì bạn không còn mê đắm nữa, bạn trở nên có cái nhìn khách 


quan và đúng đăn hơn về những đối tượng đó.) 


Khi bạn không còn mê đắm, tâm được giải thoát khỏi những 
tham muốn dục vọng. Và bạn nếm trải niềm hạnh phúc của sự giải- 
thoát. Sự định-tâm và sự chánh-niệm luôn luôn tăng trưởng cùng 
nhau. Cái này không thể được tách ra khỏi cái kia. Cả hai sự phải 
cùng làm việc với nhau đề thấy biết được mọi hiện tượng đích thực 
như-chúng-là. Một mình sự định-tâm mà không có sự chánh-niệm, 


28 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


hay ngược lại, thì không đủ mạnh để mà phá vở cái vỏ sò cứng bao 
bọc vô-minh và thông qua đó có thể thâm nhập vào Sự-Thật thực 


tại. 


() Bạn có thể bắt đầu tu tập sự định-tâm ước và đạt được 
trạng thái tầng thiền định jhzna, rồi sau đó dùng trạng thái chánh- 
định đó đề thanh lọc sự minh-sát [sự chánh-niệm] để nhìn thấy mọi 
hiện tượng đích thực như-chúng-là. 


(ii) - Hoặc bạn có thể bắt đầu bằng tu tập sự chánh-niệm /rước, 
rồi sau đó tu tập để đạt sự định-tâm và dùng nó để thanh lọc sự 
chánh-niệm, nhờ đó bạn có thể dùng sự chánh-niệm đã được tôi 


luyện thanh lọc đó để nhìn thấy mọi hiện tượng như-chúng-là. 


SỰ TỈNH GIÁC 


“Sự tỉnh-giác” hay “sự rõ-biết' có nghĩa là luôn tỉnh thức và có 
ý thức hoàn toàn về sự đzng làm bắt cứ việc gì, về mỗi thứ đang 
diễn ra trong thân, và về mỗi thứ bạn đzng nhận thức trong tâm. Đó 
là sự hướng vào bên-trong dõi theo mọi hiện tượng đang diễn ra 
trong thân và tâm. “Sự tỉnh-giác” đòi hỏi phải có “sự chú-tâm thuần 
khiết”— [“thuần khiết” ở đây có nghĩa là hoàn toàn, chuyên chất, 
thuần túy, và không có bất gì ngoài sự chú-tâm; có lúc dịch là sự 
chú-tâm hoàn toàn, chú-tâm thuần fúy, hay thuần chú-tâm]. “Sự 
tỉinh-giác” đòi hỏi phải có “sự chú-tâm thuần khiết” để bảo đảm 
rằng bạn có chánh-niệm về những đồi-tượng đúng đắn và có chánh- 
niệm một cách đúng đắn. Đây là yếu tố “kiểm soát chất lượng” 
dùng để theo dõi cái đang được nhận thấy [được chú ý, được ghi 
nhận] và cách (mình) nhận thấy [chú ý, ghi nhận] đang diễn ra. 


Chương 2 — Chánh Định và Các Jhana * 29 


Bạn phải hướng sự chú-tâm thuân khiêt, rõ ràng và trọn vẹn 


một cách chuyên biệt vào bôn điêu này: 


(1) Mục đích của sự định-tâm: Bạn tu tập sự định-tâm vì mục 
đích để được giải-thoát thông qua sự thấy-biết ba đặc tính: (¡) vô- 
thưởng: [anicca: đọc là “ah-ni-chah']|, (1ñ) khổ: [dukkha: bất toại 
nguyện], và (11) vô-ngã: [anaffa: không phải là “ngã”, không có cái 
“ta hay “bản ngã” cô định] trong tất cả mọi sự thể và mọi hiện- 


tượng mà chúng ta trải nghiệm. 


- [Chúng ta sẽ khám phá “03 đặc-tính này của mọi sự hiện-hữu” 


một cách chi tiết hơn trong Chương 7.] 


Bạn huy động những sự nỗ-lực đầy chánh-niệm để nắm bắt 
được mục đích “đạt-định “ của mình là đề làm gì. Ta đang cố tu tập 
sự định-tâm mục đích để hiểu được mọi hiện tượng đúng thực như 
chúng-là. Ta không phải tu tập sự định-tâm vì để mục đích đạt 
được những khoái lạc thăng hoa hay đề đạt được thần lực hay thần 
thông siêu phàm. 


(2) Sự phù hợp và đúng đắn của việc tu thiên định của chúng 
ía: Có phải ta đang thực hiện thiền định một cách đúng đắn, đang 
chú-tâm một cách đầy chánh-niệm mà không có /hưm, sân, sỉ đi 
kèm? Hay ta đang trú tâm vào những đối-tượng bắt thiện và đang 
nuôi dưỡng những chướng-ngại? Bạn thực hiện sự nỗ lực có chánh 
niệm để hiểu rõ rằng tất cả những công việc chuẩn bị để đạt-định 
cần phải được đúng đắn để đạt được mục tiêu của ta. Nhiều thứ cần 
thiết phải được tu tập để thành công, và bạn phải làm tất cả những 
thứ đó vận hành vì mục tiêu đúng đắn chân chính của mình. 

(3) Phạm vi chủ đề của thiển định [định xứ]: Bạn đang thiền 
định về cái gì? Chủ-đề để ta thiền định nên năm trong “Bốn Nên 
Tảng Chánh-Niệm” (Tứ niệm xứ)—đó là, sn về thân, sự chánh- 


30 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


niệm về những cảm-giác, sự chánh-niệm về tâm, và sự chánh-niệm 
về những hiện-tượng hay đối-tượng thuộc tâm (các pháp, giáo 
pháp). Các bạn sẽ học nhiều hơn về những nhóm đề-mục [định xứ] 
này trong Chương 10. Phạm vi chủ-đề bạn dùng để tu tập sự định- 
tâm là một chủ-đề thiền nào đó mà bạn đã chọn để thực tập sự định- 


tâm vào nó cho đên khi cuôi cùng tâm bạn đạt-định. 


(Như vậy, các chủ-đề Zu dung (đúng đắn) để thực hành thiền 
định đúng đắn cũng nên là các chủ-đề nằm trong “Bốn nến tảng 
chánh niệm”. “Định xứ” cũng nên là những “niệm xứ”. Điển hình 
phổ biến nhất là hơi-thở). 


(4) Yếu tổ vồ-sỉ của chánh-định là ngược lại với tà-định: Bạn có 
đang thực sự nhìn thấy điều gì ở đó—vô-thường, khổ, và vô-ngã— 
hay không? Sự chú-tâm của bạn có đủ sáng tỏ, tỉnh thức, và chọc 
thủng được những bức màn ảo tưởng, hay không? Hay bạn chỉ 
đang nhìn thấy điều gì có vẻ là những thứ bền chắc và thường hằng 
có khả năng làm cho bạn mãi mãi vui hay mãi mãi buồn, hoặc mãi 
mãi sướng hay mãi mãi khổ? (Cho dù bạn thấy gì đi nữa, nhưng 
theo Phật giáo và khoa học chắc chắn không có những thứ thường 


hăng mãi mãi như vậy). 


Về thực tế, giá trỊ của “sự fính-giác” (rõ-biết) là hơn cả những 
tầng thiền định Jhana, bạn nên đưa “sự fính-giác” vào tất cả mọi sự 
bạn đang làm. Ăn một cách có chánh-niệm với “sự rõ-biết”; uống, 
đi, ngồi, nằm, và đi tiện một cách co chánh-niệm với “sự rõ-biết”. 
Mặc quần áo, làm việc, lái xe, và chú ý vào sự an toàn đường xá, 
nói, im lặng, viết, nâu ăn, rửa chén bát một cách có chánh-niệm với 
“sự rõ-biết”. Luôn cô gắng rõ-biết về mọi sự đang diễn ra trong tâm 


và trong thân. 


Những hành vi sinh hoạt đó, nêu được thực hiện một cách có 
chánh-niệm với “sự rõ-biêt”, thì nó sẽ chuân bị được cho tâm 


Chương 2 — Chánh Định và Các Jhana * 3] 


chứng đắc được tầng thiền định. Khi bạn đã đích thực chuẩn bị và 
sẵn sàng, bạn sẽ đạt đến tầng thiền định không mấy khó khăn. 


NHỮNG ÍCH LỢI CỦA CÁC TẢNG THIÊN ĐỊNH 


Một số sư thầy nói rằng những tầng thiền định (/»zna) là không 
cần thiết mà có lẽ đó chỉ là những trò chơi tiêu khiến của những bậc 
thiền sư đã tu tiến. Về mặt kỹ thuật: cũng đúng là có mội số người 
đã có thể chứng ngộ sự giải-thoát hoàn toàn khỏi dục-vọng, vô- 
minh và sự khổ mà không cần chứng đắc các tầng thiền định 
[jhana]. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều ích lợi khi người tu chứng đắc 


các tầng thiền định: 


Đầu tiên, bạn sẽ trải nghiệm được một sự thanh bình và sự hoan 
hỷ khó mà tưởng tượng được. Tự bên trong cảm giác đó là thật 
tuyệt vời, và bạn có thể mang một số cảm giác đó ra ngoài cuộc 
sống hàng ngày của bạn. Sự tĩnh-lặng bàng bạc đó của trạng thái 


Jhana bắt đầu thâm nhuân vào sự-sông hàng ngày của bạn. 


Điều quan trọng hơn là điều đó sẽ khích lệ bạn rất nhiều hơn 
trên con đường nỗ lực tu tập. Jhana có vị như sự giải-thoát, như 
một niềm tự tại, như một sự tự do hoàn toàn khỏi tất cả những sự 
khổ đau về tâm và khổ đau về cảm-xúc vốn đã luôn làm chúng ta 
phiền khổ. ưng bản thân những trạng thái các jhana không 
phải là một sự tự-do hay sự giải-thoát hoàn toàn; chúng chỉ là 
những trạng thái tạm thời và rồi sau đó cũng hết. Và sau khi chúng 
hết, thì những thứ gây-khổ-đau cho chúng ta sẽ lần bò về lại bên 
trong chúng ta. N?ưng chính ở đáy, những trạng thải jhana đã 
thông điệp [mang đến] cho chúng ta một một sự bảo đảm tuyệt đổi 
là: “Bạn có thể tiễn xa hơn nữa, rằng tâm chúng ta cũng đang nắm 


giữ những hạt giống của sự tự-do giải-thoát hoàn toàn”. 


32 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Sau khi trải nghiệm qua những trạng thái thiền định jhana, 
chúng ta có thể tự mình chắc chắn và suy ra được rằng: “sự giải- 
thoát hoàn toàn” không phải là một danh từ lý thuyết, nó là một 
điều gì đó có thể xảy ra và có thể chứng đạt được bởi nhiều người 
khác, mà giờ chưa xảy ra đổi với ta mà thôi.” Theo cách nhận định 
hữu-lý này, việc chứng đắc những tầng thiền định jhana sẽ mang 
lại cho chúng ta một triển vọng sáng sủa, một nguồn năng lượng và 


một nguôn khích lệ to lớn để chúng ta tiếp tục tu tập. 


Những trạng thái jhzna đó chỉ cho ta thấy rằng sự định-tâm 
thực thụ và mạnh mẽ là cần thiết và không thẻ thiếu được cho việc 
tu tập sự minh-sát (yipassana)——con đường thiền tuệ. Những /hana, 
đặc biệt là jhzza Tứ Thiền [chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về chúng 
trong Chương 12] có thể được dùng để nhìn thấy 03 bản-chất “vô- 
thường, khổ, và vô-ngã”. Và sự nhìn thấy được 03 bản chất tất hữu 
này của mọi thực-tại chính là mục-tiễu của thiên, và các tầng thiền 


định /hana có thể được dùng để phục vụ cho mục đích này! 


NHỮNG CẠM BÃY TIÊM TÀNG CỦA CÁC JHANA 


Một điều quan trọng là chúng ta cần biết rõ: Thực sự, sẽ có 
nhiều “mối nguy hại” xảy ra nếu tu tập các tầng thiền định jhana 
một cách không đúng đắn, và một người thận trọng thì nên học biết 
hoàn toàn về những sự nguy hại này và phòng tránh chúng một 


cách nghiêm túc. Ở đây có hai loại sự nguy hại: 
() Người tu thiền định có thể bị “mắc bẫy” trong sự khoái-lạc 
của các tầng thiền jhana. (Mê đắm, mê ly như bị “phê” thuốc vậy) 
(1) Người tu thiền định có thê tăng tính “tự cao tự đại” vì mình 


đã chứng đặc các tâng thiên cao siêu đó. 


Chương 2 — Chánh Định và Các Jhana * 33 


Những điều này cần phải được suy xét và cân nhắc một cách 
nghiêm túc. Sự tự-ngã có thể phá hỏng mục đích tu tập đi theo 
hướng vô-ngã—Vô-ngã là con-đường của đạo Phật đi đến sự giải- 
thoát. 


Khoái-lạc là mục tiêu chính của nhiều phái tu thiền định phi 
Phật giáo. Họ định tâm vào một thứ gì đó—một hình ảnh, một bức 
tượng, một hòn đá thiêng—và họ trút hết mình vào đối-tượng. Sự 
ngăn cách giữa bản thân mình và thứ khác không còn nữa và họ 
hợp nhất thành một với đồi-tượng thiền. Kết quả là tạo ra một trạng 
thái thăng hoa khoái lạc. Nhưng rồi đến lúc xả thiền thì họ phải 
quay trở lại với cái bản thân họ như lúc trước, với cuộc sống như cũ 
và những lo toan tranh đấu như cũ. Điều đó làm tổn thương họ. Và 
vì vậy, họ cứ phải làm lại. Và làm lại. Phải tìm lại, và tìm lại cí sự 


thăng hoa khoái lạc đó. 


(Điều đó hơi giống như người bình thường tiêm thuốc morphine 
hoặc dùng ma túy, thấy toàn thân tâm nhẹ bồng, thăng hoa, khoái 
lạc. Nhưng đến khi hết thuốc, họ quay trở lại với con người bình 
thường như cũ, với những cảm giác bình thường, với những sự khổ 
thân và khổ tâm như cũ, thậm chí đau đớn chán chường tuyệt vọng. 
Điều đó làm họ hụt hãng! Và vì vậy, họ phải tìm cách dùng lại, 
dùng tiếp những thứ đó đề tìm lại và tìm lại những trạng thái thăng 


hoa sướng khoái và giảm đau giảm khổ tạm thời đó.) 


Thiền Phật giáo thì nhắm tới mục-tiêu cao hơn, vượt trên những 
sự thăng hoa khoái lạc tạm thời đó—đó là thâm nhập vảo trong lẽ- 
thực của sự-sông của chúng ta đề xua đi những ảo tưởng, và nhờ đó 
đạt đến sự tự-do hoàn toàn và mãi mãi. Nó giống như đường ray xe 
lửa vậy. Có một con-đường được thiết kế đúng đắn và rõ ràng để 
chở hành khách đến bến bờ giải-thoát hoàn toàn. Còn những jhana 
không đúng đắn (tà định), jhzna không có sự chánh-niệm đi kèm có 


34 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


thể dẫn dụ ta đi trệch khỏi đường ray và đi qua chỗ đường cùng ngõ 
cụt. Điều trớ trêu đáng nói và đáng nhắc là sự thật răng “những chỗ 
đường cùng ngõ cụt” như vậy thường lại là những nơi rất rất hấp 
dẫn bạn. Bạn có thê ngôi đó mãi mãi để ngắm nhìn và thưởng thức. 
Nhưng cuối cùng thì là gì? Cuối cùng thì cũng đâu có gì là cao quý 
hơn những sự thăng hoa khoái lạc sâu đậm mà tạm thời đó? (Tất cả 
chỉ là tạm bợ, chỉ là một giấc mơ đẹp và ngắn ngủi giữa bao đêm 
dài ác mộng). Dĩ nhiên, câu trả lời vẫn là sự giải-thoát mãi mãi khỏi 
mọi sự khổ chứ không phải là những quãng thời gian ngăn có được 
trạng thái khoái lạc thăng hoa như vậy. 


Sự nguy hại thứ hai cũng rất hệ trọng. Chúng ta biết rằng những 
tầng thiền định là không phải dễ dàng tu được (vì coi vậy chứ đâu 
mấy ai chứng đắc được đâu!). Đó là những thành tựu quý hiếm. 
Khi một người chứng đắc được những tầng thiền định, người đó có 
thể cho răng bản thân mình là một người rất đặc biệt. “À. coi tôi 
bây giờ ngon lành chưa nè! Tôi đang trở thành một thiền sư tài giỏi. 
Những người khác không dễ làm được như vầy đâu. Tôi là cá biệt. 
Tôi sắp thành bậc giác-ngộ”. Sự thực thì có mấy ý trong cách nghĩ 
này cũng đúng. Đúng thực người đó là một người đặc biệt (vì người 
chứng đắc được những tầng thiền định chắc hắn là người tu tập đặc 
biệt và giỏi giang). Và có thê người đó sắp trở thành một thiền sinh 
thành đạt tài giỏi. Tuy nhiên, nếu những ý nghĩ đó cứ khởi sinh 
trong tâm người đó thì người đó sẽ bị mắc vào cái bẫy của “sự tự- 
ta” (ngã mạn, tự ngã), và chính cái sự tự-ta này (như một tâm xấu) 
sẽ cản trở người ấy tiến thêm trên đường tu tập (kiểu như gậy ông 
đập lưng ông), và sự tự ta này cũng gây nên sự tự ti nản chí thậm 


chí sự bắt-hòa của những người tu xung quanh. 


)> Bạn nên ghi nhận những cảnh-báo này một cách nghiêm túc! 
Cái tự-ta thì rất tinh vi và lọc lõi. Bạn có thể bị rớt vào những cái 


Chương 2 — Chánh Định và Các Jhana * 35 


bẫy này mà không hè biết rằng mình đang bị mắc bẫy. Bạn có thể 
dính vào những thứ nguy-hại này mà cứ vô tình khăng khăng cho 
rằng không phải mình dính vào tự-ngã! 


Ngay lúc này, đây /à lúc cần có một người-thầy bước vào giúp 
bạn thoát ra. Đó là những người đã đích thân đi hết trọn con đường 
tu, đã đi trước và bây giờ có thê lèo lái tiễn trình, và vì vậy có thể 
giúp bạn tránh xa việc bạn đang đùa giỡn với sự nguy-hại của chính 
mình. 

Giá trị vai trò của một người thầy đích thực (bậc chân tu, thiền 
sư) không nên bị xem nhẹ. Đặc biệt trong giai đoạn đắc thiền từ 
những tầng thiên định giữa và cao hơn thì thiền sinh cần có một vị 


thiền sư chỉ dạy những lúc cần thiết. 


Bạn cần phải tìm ra một vị thầy như vậy. 


36 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


CHƯƠNG 3 
Chuẩn Bị Cho Việc Tu Tập Để Chứng Đắc Jhana 


Kinh điển Pali đề cập đến một số bước chuẩn bị sơ cấp cho việc 
thiền—mặc dù những bước này là rất quan trọng và không nên gọi 
là những bước sơ cấp như vậy. Đối với hầu hết chúng ta, những 
bước này có thể là “việc làm cả đời” của mình thì mới có thể chứng 
đắc một thành tựu nào đó. 

Hiện tại, khả năng tập-trung đang bị cản trở bởi vì tâm chúng ta 
đang chứa đầy những xao-lãng. Chúng rất nhiều, rất phổ biến, và 
rất bền dai cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng tình trạng này là bình 
thường, là lẽ thường tình, là cách chúng ta thực sự là. Chúng ta cho 
rằng đó chỉ là “thực trạng của con người” và chúng ta chăng thê 
nào làm được gì về thực trạng đó cả. Tuy nhiên không phải vậy, 
mặc dù thực trạng hiện tại là đúng với hầu hết những cái tâm của 
con người, nhưng nó có thể thay đổi được. Nhiều cái tâm kỳ diệu 
(của thầy, tổ) đã làm được điều đó, và họ đã để lại một hệ những 


nguyên-tắc và những bước thực-hành để chúng ta có thể làm theo. 


Bạn không thể nào đạt đến những tầng thiền định nếu tâm 
không được bình an. Bạn không thể nào có được sự bình an nếu 
không có một đời sống tĩnh lặng và lắng dịu. Bạn phải lót sẵn cjho 
con đường băng hành-vi đạo đức đúng đắn và ít nhiều bạn cũng đã 
rút khỏi những sự thứ xô bô, kích động và hấp dẫn xung quanh bạn. 
Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá ra cách để sống kiểu một 
Cuộc sống lắng dịu: đó là một nền móng để tu tập sự định-tâm để 


đạt đến những tầng thiền định jhana. 


GIỚI HẠNH 


38 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Bước chuẩn bị sơ khởi đầu tiên là tu tập về giới-hạnh về đạo 
đức. Đây là nền móng quan trọng và bền vững nhất cho việc tu 
hành theo đạo Phật. Nhưng đạo đức Phật giáo không có nghĩa là 
phải tuân theo những luật lệ hay quy định một cách mù quáng; đạo 
Phật không phải là một loạt những “điều răn' hay “giới cắm. Ngay 
cả khi bạn có đủ sự hiểu biết và quyết tâm, bạn cũng cần phải sống 
theo những nguyên tắc về đạo đức và luân lý ở trên đời. Bản thân 
sự quyết tâm một mình nó không tạo ra được những trạng thái 
jhana—mặc dù bạn nhất định cần phải có sự quyết tâm để “trừ bỏ 
hay khống chế những chướng-ngại”, đó là cách duy nhất, để đạt tới 
những tầng thiền định đầu tiên; (vì còn những thứ thuộc một trong 


năm chướng-ngại là không thê nào đạt định-sâu). 


Bạn phải thực hiện sự nỗ-lực bốn bước (bỗn sự tinh-tấn) để đẹp 
bỏ những cách tu tập theo những thói quen không đúng đắn vốn 
cản trở bạn đạt đến mục tiêu jhana: Với một sự nỗ-lực liền tục 
miên mật đầy chánh-niệm: (ï) bạn cố gắng ngăn ngừa việc hình 
thành những thói quen có hại và bất thiện chưa kịp xảy ra. (ii) Bạn 
cũng nỗ lực tương tự để đối trị những thói quen có hại và bắt thiện 
mà bạn đang có. (ii) Bạn cố gắng tu tập những thói quen mới có lợi 
và thiện lành mà bạn chưa có. Sau đó, (iv) bằng sự quyết tâm kiên 
định, bạn cô gắng duy trì những thói quen mới có lợi và thiện lành 
đó, và hoàn thiện chúng. 


Dần dân, bạn tạo dựng được quán tính với ba nghiệp [ý nghĩ, 
lời nói, và hành động] đúng đắn và thiện lành. Khi bạn có chánh- 
niệm và thực sự nỗ lực xây dựng quán tính này, tâm sẽ tự nhiên 
chuyển về hướng thanh bình. Bạn sẽ thấy mình đang đi tìm nơi 
chốn và thời gian thích hợp để tu tập để chứng đắc trạng thái jhana. 


Chương 3 — Chuẩn Bị Cho Việc Tu Tập Đề Chứng Đắc Jhana * 39 


Bạn tìm được tư-thế thiền đúng đắn, chủ-đề thiền đúng đắn, và 


môi-trường tu tập đúng đẫn. 


Khi bạn bắt đầu tu tập sự định-tâm, bạn phải nên tránh bỏ 
những gì không trợ giúp cho việc định tâm. Khi ngồi trên gối ngồi 
thiền, bạn cần tránh bỏ những chướng-ngại, những phản-ứng có thê 
kéo bạn ra khỏi đối-tượng thiền chính [đề mục thiền, chủ đề thiền, 
như hơi-thở]. Khi không còn ngôi trên gối ngồi thiền, bạn vẫn phải 
tu tập những kỹ năng tương tự để tránh bỏ những ý nghĩ, lời nói, và 


hành động bất thiện vốn có thể làm tăng thêm những chướng-ngại. 


Sự tu tập đơn giản nhất và căn bản nhất về đạo đức là năm giới- 
hạnh”. Bạn phải có thực hiện cả hai mặt của từng giới hạnh. 

Một mặt là kiêng cữ 05 giới: (1) không sát-sinh, (1) không gian- 
gắp, (ii) không quan hệ tính dục bất chính (tà-dâm), (iv) không 
nói-dối nói láo, nói lời không đúng, nói lời vô ích, và (v) không 
uống rượu bia và không dùng những chất độc hại. 

Mặt khác là thực hành 07 phẩm-hạnh: (¡) từ; (i) bị; (ii) rộng 
lòng bố thí; (¡v) sự chân thật; (v) sự tùy-hỷ (vui mừng vì hạnh phúc 
hay thành đạt hay công đức của người khác); (vi) sự giữ tâm điềm 
tính; (vi) tâm buông-xả. 

Bạn đưa vào sự nỗ-lực (tỉnh tấn) để bắt đầu chương trình này, 
tiếp tục và không bao giờ bỏ ngang hay từ bỏ. Bạn không thê nảo tu 
tiễn tới tầng thiền định nếu bạn không cảm nhận được sự bình-an 
và sự biết hài-lòng với đời sống của mình như nó là. Mọi sự cố 
găng thay đổi cuộc sông cho khác đi so với cuộc sống hiện tại đích 
thực sẽ làm xáo trộn tiến trình tu tiến để có thể đạt tới tầng thiền 
định. Kiểu cố gắng thay đối cuộc sống khác đi thì chắng khác nào 
bạn đang sống với một tương lai được tưởng tượng; jhana được 


phát triển từ sự sống hiện tại ngay lúc này và như nó thực là! (với 


40 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


sự bình an và biết hài lòng). Bạn phải tìm ra những điều kiện hiện 
tại thích hợp và đầy đủ, chứ không nên mong mỏi đợi chờ thời cơ 
nảo thích hợp trong tương lai. Bạn phải biết hài lòng với y-phục, 
thức-ăn, và chỗ-ở mình đang có được. Bạn cần phải tìm cho được 


sự hải-lòng (tri túc) trong mọi hoành cảnh phát sinh trong đời bạn. 


Những thiền sinh nhận thấy từ kinh nghiệm của họ rằng, khi họ 
tu thiền và tuân giữ theo những nguyên tắc đạo đức và luân lý, thì 
tham, sân, và si sẽ từ từ biến mất. Khi việc tu thiền tiền bộ hơn thì 
bạn mới nhìn ra lợi thế của đức-hạnh. Khi thấy được kết quả như 
vậy, nhờ đức-hạnh, bạn không trở nên tự cao và tự mãn hay đánh 
giá thấp người khác. Với một cái tâm khiêm tốn và vô tư, bạn chỉ 
đơn giản nhận thấy đó là một cái tâm trong-sạch—với đầy đủ sự 
chánh-niệm, sự từ-ái, sự hoan-hý, và buông xả—thực sự dễ dàng tu 
tiến để đạt định hơn là cái tâm không trong-sạch, không thanh tịnh, 


không thiên vị, không vững vàng, và động vọng. 


SỰ HÀI LÒNG 


Sự hài-lòng (tri túc) là không quá tham lam hay bất mãn với y- 
phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang hay muốn có tiện nghi vật 
chất nào cao sang hơn những nhu cầu thiết yếu căn bản. Cuộc sông 
của người luôn biết hài-lòng thì rất đễ dàng. (Đời nào cũng vậy, ở 
đâu cũng vậy). Việc thực hành Giáo Pháp này, việc tu tập thiền 
định này, là dành cho người luôn biết hài-lòng, không phải cho 
người không biết hài-lòng và thường hay bất mãn. 


Tu tập sự chánh-niệm cùng với “sự fi»h-giác” (rõ-biết) làm cho 
tâm hoàn toàn hòa nhập vào tất cả mọi hành vi sinh hoạt của bạn. 
Bạn tu tập sự chánh-niệm cùng với “sự tỉnh-giác” khi bạn đang đi 
tới, đang đi lui, đang nhìn quanh, đang đứng, đang ngôi, đang mặc 


Chương 3 — Chuẩn Bị Cho Việc Tu Tập Đề Chứng Đắc Jhana * 41 


quần áo, và đang thực hiện những hành vi khác của thân và tâm. 
Tất cả mọi thứ—mọi hành động, mọi ý nghĩ. Nếu làm được vậy, 
tâm sẽ không còn chỗ trống nào đề nghĩ đến việc tìm kiếm thêm bắt 
kỳ thứ nào hay điều kiện vật chất nào nữa. Tâm sẽ rút lui khỏi bất 
kỳ ý nghĩ “muốn-có-thêm” nào nữa. Điều này chính là sự biết hải- 
lòng. Bạn không cần thêm thứ gì ngoài những thứ hiện tại đang có. 
Sự biết hài-lòng là thỏa mãn với những ý nghĩ, lời nói, và hành 
động tốt lành. Bạn hải lòng với người thân, họ hàng, và bạn bè. Bạn 
hải lòng với thức-ăn của mình và ăn uống điều độ vừa phải. Bạn hài 
lòng với y-phục quần áo của mình. Bạn mua sắm và ăn mặc quần 


áo một cách giản dị, sạch sẽ, không xe xua hình thức. 


(Nhiều thầy tu ăn mặc rất giản dị, ngay cả cái màu vàng hay 
màu nâu sòng cũng giản dị, chân đi trần hay dép nhựa. Lại có rất 
nhiều thây tu ngày nay luôn ăn mặc rất trịnh trọng, sáng bừng, ngay 
cả màu vàng hay màu nâu sòng của vải y cũng ánh lên vẻ bóng 
lưỡng, sang trọng, mới cứng; chân mang giày da, tay đeo đồng hồ 
và cầm điện thoại rất đắt tiền, ngồi trên những chiếc xe đắt tiền 


bóng loáng đi tụng kinh hay đi giảng đạo.) 


Bạn làm mọi thứ một cách nhẹ nhàng và tự nhiên mà không 
khởi tâm tham lam, ghét giận, hay ngu mờ (tham, sân, s1). Người có 
được sự hài lòng tròn đầy thì luôn cảm thấy đầy đủ trong mọi lúc. 
Người không biết hài lòng hoặc thường hay bất mãn thì luôn luôn 
cảm thấy thiếu thốn trong mọi lúc. (Người biết đủ là người giàu 
nhất! Người không bao giờ biết đủ là người luôn luôn khổ sở vì 


phải luôn luôn kiếm thêm.) 


Trong một lần bà Mahapajapati Gotami, là dì ruột và mẹ nuôi 
của Phật, đã xin Phật giảng cho bà những hướng dẫn ngắn gọn về 
Giáo Pháp. Một trong những điều Phật đã dạy là tu dưỡng tâm tính 
biết hài-lòng: Sự biết hài lòng là tài sản lớn nhất. Đào thêm cái 


42 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


giếng để làm gì nếu nước đã có đủ khắp nơi? Khi gốc rễ của dục- 
vọng đã bị cắt đứt, bạn còn tìm kiêm thêm đê làm gì nữa? (Khi đã 


biết đủ biết hài-lòng, thì đâu còn tham muốn đề mà đi kiếm thêm.) 


SỰ KIÈM CHẾ CÁC GIÁC QUAN 


Sống tuân giữ theo những giới-hạnh và luân lý là điều căn bản 
không thể thiếu được để tu tập đến tầng thiền định. Điều này bao 


gôm cả việc kiêm chê những giác-quan. 


Bạn phải kiềm chế các giác-quan và tránh những thức-ăn không 
lành, lời-nói không lành và những hành-động không lành. Kiềm 
chế các giác-quan không có nghĩa nhắm hai mắt lại với những thứ 
đang sờ sờ trước mặt mình, hoặc phải bịt hai tai lại khi nghe thấy 
âm thanh gì. Nó cũng không phải là phải bịt mũi lại khi ngửi thấy 
mùi thơm quyến rũ. Không phải vậy, bạn vẫn tiếp tục nếm thức-ăn 


và chạm xúc với những sự vật quanh mình. 


Nếu việc làm tắt hết các giác-quan để không còn nhận thức 
được bất kỳ thứ gì thì được gọi là làm trong sạch tinh khiết cái tâm, 
vậy thì có lẽ mấy người mù và người điếc luôn có tâm trong sạch 
và tinh khiết, đâu cần tu tập cái tâm làm gì nữa! Không phải vậy. 


Chúng ta đều là con người. 


Trong ngữ cảnh này, kiềm chế có nghĩa là: khi những đối-tượng 
xuất hiện đối với giác-quan của bạn, bạn phải tập trung theo một 
cách nảo đó. Nếu là một thiền sinh chuyên cần, khi gặp một người 
nào, bạn không nên chú-tâm bằng những sự nhận-thức này nọ theo 
quan niệm, ví dụ nhận thức theo những dấu hiệu chung về giới tính 
(đây là một quý ông, đây là đàn bà ...) hoặc theo những dấu hiệu 


riêng vê màu da, chiêu cao, mặt, mũi, môi, tóc, chân, hoặc tay (đây 


Chương 3 — Chuẩn Bị Cho Việc Tu Tập Đề Chứng Đắc Jhana * 43 


là “cao” nhân, đây là tướng “lùn” sở đoản, da cô này trắng, mắt cô 
đẹp buồn, da bà kia nhăn nheo, bả này mập quá, ông này mũi két 
khó chơi ...). Cũng đừng dùng tâm đề nhắn mạnh hay dính líu vào 
những cử động của một người hoặc giọng nói, nét mặt, hoặc dáng 
đi của người đó. (Đừng để dính tâm nhiều vào những thứ đó.) 


Ngoài kia có nhiều thứ đẹp đẽ, những đối tượng, con người, đồ 
vật hay hình sắc đẹp mắt [sắc]: những âm thanh, âm nhạc, giọng 
nói ngọt ngào [thanh]; những mùi hương và mùi thơm ngọt ngào 
quyên rũ [hương]; những mùi vị ngon tuyệt vời [vi]; những sự 
chạm xúc đầy sướng khoái [xúc]; và những ý nghĩ tạo tác của tâm, 
những hiện tượng thuộc tâm [pháp]—tất cả sáu nhóm đối tượng của 
sáu giác-quan. Chúng là những đối tượng của dục-vọng. Sáu giác- 
quan của chúng ta giỗng như những con thú đói khát. Chúng luôn 


luôn tìm kiêm những thứ bên ngoài đê ăn uông. 


Vậy chúng ta phải làm gì? Bạn chỉ cần chú tâm một cách có 
chánh-niệm vào trong thân và vào tâm của mình để lưu ý hay quan 
sát sự khởi sinh của tiếp xúc giác-quan. Sự có mặt và tồn tại của 
những đối tượng trong thế gian vốn không làm/ gây/ tạo cho dục- 
vọng phát sinh trong tâm. Chỉ khi nào bạn “đụng chạm” với nó vả 
suy diễn/suy xét/ chú tâm tới chúng theo mmộí cách không thiện khéo 
(phi như lý tác ý) thì lúc đó nó mới làm phát sinh dục-vọng trong 


tâm. 


(Ví dụ, nếu bạn chỉ gặp một người nữ hay nam và chảo hỏi bình 
thường, đừng có suy xét về mắt, mũi, môi miệng, dáng đi, giọng 
nói, mái tóc ... hoặc về sự chạm xúc, thì trong bạn không khởi sinh 
ái dục trong tâm. Nếu bạn chỉ nhìn chiếc xe và ghi nhận nó là chiếc 
xe, đừng suy xét và so sánh từng màu sơn, các bộ phận và tiện nghi 


của nó ... thì đâu làm khởi sinh sự tham muôn có được nó.) 


44 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Dục-vọng là một trong những nguồn lực mạnh bạo nhất và 
không lành nhất trong tâm. Nó được nuôi dưỡng bằng chính những 
“sự suy-xét ngu đại” của chúng ta về những đối-tượng giác-quan 
vừa nói trên. Nguyên nhân chính của sự khổ đau chính là dục-vọng. 
Khi nào dục-vọng được trừ bỏ hết thì phần lớn sự khổ sẽ được 
chấm dứt. Còn lại một số sự khổ do vô-minh [si mê, ảo tưởng] gây 
ra thì sẽ được chấm dứt khi vô-minh bị tiêu diệt. Cả hai dục-vọng 
và vô-minh là những ô-nhiễm (lậu hoặc) mạnh bạo và nặng đô gây 


ra mọi sự khô. 


Trong một bài thuyết giảng nỗi tiếng [Kinh Lửa] Đức Phật đã ví 
dục-vọng như ngọn lửa đang bốc cháy. Tất cả các giác-quan đều 
đang bốc cháy, bị bốc cháy bởi những ngọn lửa dục-vọng. Khi một 
người bắt đầu thiền, người đó bắt đầu đẹp bỏ những sự thèm-muốn 
(ham) và sự buôn-phiên (ưu) đối với thế giới bên trong và bên 
ngoià của mình. 

(Chúng ta từ lúc được sinh ra luôn sống với hai loại phản ứng 
chính đối với những đối-tượng: luôn nhiều lúc có tham (tham dục, 
tham muốn, thèm khát) hoặc luôn nhiều lúc có ưu (buôn phiền, 
phiền ưu, bất mãn). Đó là những xung khắc thường xuyên, dù ít 
nhiều, dù rõ ràng hay vi tế, của chúng ta đối với thế giới. Thậm chí 
khi ai đưa một cái bánh, mặc dù chưa ăn, nhưng chỉ vì màu sắc của 
nó hay thậm chí do người mời là ai, ta cũng thấy nó “đở”, thấy ghét, 
không vuI.) 


Quay lại, có sự khác nhau ít nhiều giữa những mức độ là sự 
thèm muốn so với sự tham lam hay tham muốn hay tham dục. 
Tham lam, tham muốn, và tham dục là muốn mọi thứ cho bản thân 
mình. Còn thèm muốn là khi thấy người khác có, mình thèm muốn 
có nó. (Ví dụ, thèm muốn cái ghế chủ tịch, thèm muốn có chiếc xe 


giông như xe của ông A. Thèm muôn ở đây, theo tự điên của từ 


Chương 3 — Chuẩn Bị Cho Việc Tu Tập Đề Chứng Đắc Jhana * 45 


này, cũng có nghĩa là sự ghen ty, ganh đua. Các bạn nên cân thận 
khi đọc các kinh điển, có người dịch tham muôn và thèm muôn lẫn 
lộn, hai chữ này có khác nhau ít nhiêu.) 


Chúng ta bắt đầu tu tập để đẹp bỏ hay vượt qua những sự tham 
và sự ưu mà thế giới đã mang lại cho ta. Ở đây, chữ “thế giới” có 
nghĩa là thế giới bên-trong của chúng ta. Chúng ta quan sát tâm 
đang có dính vào một điều gì đó hoặc đang nắm giữ một điều gì đó, 
và chúng ta duy trì sự suy xét một cách chánh-niệm vào nó cho đến 


khi nó tự biên mât. 


SỰ TÁCH LY [ÁN DẠTỊ| 


Một nơi thích hợp để tu tập sự định-tâm để có thể đạt đến 
những tầng thiền định là thực sự cần thiết. Trong thời đại ngày nay, 
nhiều nơi chúng ta không thê tìm được chỗ tuyệt đối yên lặng, thì ta 
nên tìm một nơi ít tiếng ồn nhất có thể, có ít âm thanh nhất, và có ít 
người xung quanh nhất, thích hợp đề lánh khỏi con người, và có 


nhiều điêu kiện trợ duyên cho việc tu tập một mình. 


Để tu tập sự định-tâm—trong khoảng thời gian bạn đã quyết 
định dành riêng cho việc thực tập này—điều quan trọng là bạn phải 
bỏ lại sau lưng tất cả mọi công viỆc, tất cả mọi nĐØƯỜi, tất cả việc 
họp hành, việc xây nhà mới, việc sửa nhà cũ, việc công sở, tất cả 
những lo lắng và khó chịu về bất cứ điều gì. Đây là “sự ứách-ly về 
thân” và việc này là điều cần phải có. Và các khóa thiền được tổ 
chức dành riêng cho việc tu theo ý nghĩa tách-ly này, đó là ý nghĩa 


của sự tách-ly [ấn dật] về thân cần phải có. 


Bạn cũng cần có “sự rách-ly về tâm”. Đừng mang theo hành lý 


thuộc tâm và tinh thần vào khóa thiền hay trong thời gian tu tập 


46 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


thiền ở đâu đó. Cũng đừng mang theo những ý nghĩ về công việc, 
về công sở, trò chơi, toan tính làm ăn, những xung khắc và giằng xé 
trong lòng khi bạn đi. Hãy tạm biệt tất cả chúng trong một thời gian 
để đi tu tập. Nói với chúng một cách đàng hoàng, nhưng cương 
quyết: “Đừng quấy rây ta nữa. Ta sẽ quay lại sau. Ta biết những 


thứ các ngươi vẫn còn tôn đọng ở đó khi ta quay lại.” 


Một dạng tách-ly ấn dật khác được gọi là “sự /hoát-ly khỏi ràng 
buộc”. Đầy thực sự là một sự “xa xỉỈ”, khó mà có được. Bạn đi đến 
một nơi ân dật, sau đó tách ly mình khỏi những thói quen nắm-giữ 
và tham-chấp của tâm. Chỉ khi làm được như vậy thì trạng thái 
jhana mới có thê xuất hiện. Kiểu tách-ly về tâm này là rất khó khăn 
mới làm được, nhưng nó tuyệt đối cần phải có thì người tu mới đạt 
được sự định-sâu của /hana được. Tuy nhiên, những ích lợi mà 


Jhana mang lại là vô cùng to lớn. 


Khi bạn không có [không đưa năng lượng vào] suy nghĩ về 
những thứ “trông có vẻ' rất quan trọng, thì chúng sẽ dần dân tự biến 
mắt khỏi tâm. (Một người bạn không ưa thích, nhưng nếu bạn đừng 
cứ suy nghĩ hay nghiềm ngẫm về người đó nữa, thì nhiều ngày sau 
người đó cũng phai nhạt dần khỏi tâm trí thường xuyên của bạn). 
Ngược lại, những thứ gì bạn làm bằng tâm, bạn thường xuyên nghĩ 
đến nó và chú tâm vào nó, thì nó sẽ luôn ở trong tâm, luôn hiện lại 
trong tâm của bạn. (Bạn cứ suy nghĩ này nọ về chiếc xe đẹp ông A 
hay về một người bạn nổi tiếng mới quen, thì hình ảnh của xe hay 


người đó cứ quây quân ám ảnh trong tâm của bạn.) 


Đề cho tâm bạn được nghỉ ngơi, để tâm được an, bạn cần phải 
có tình hoặc thường xuyên tập “quên đi” những thứ đó. Điều này 
giống như bạn “xả hết” những bình điện để rồi bạn có thể “sạc đầy” 
lại chúng. Cái lý ở đây là sau khi bạn xả hết các bình điện và sạc 
đây lại chúng, thì chúng sẽ mạnh hơn và “chạy” được lâu hơn. Hãy 


Chương 3 — Chuẩn Bị Cho Việc Tu Tập Đề Chứng Đắc Jhana * 41 


để cho tâm bạn nghỉ ngơi. Dẹp qua và không nghĩ gì đến những 
trách nhiệm và bồn phận trong một ít thời gian. Hãy để cho tâm bạn 
nghỉ ngơi hoàn toàn bằng cách không nghĩ về bất cứ thứ gì. Khi 
bạn tu tập được trạng thái tầng thiền định Jhana, tầm trở nên tươi 
mới, sạch sẽ, tinh khiết, và mạnh mẽ. Rồi bạn sẽ dùng cái tâm đó 
để thực hành sự minh-sát (vipassana) tốt hơn và hiệu quả hơn 
nhiêu. Và bạn có thể chăm sóc cuộc đời mình một cách khôn khéo 


vỏ tốt lành hơn nhiều. 


Bạn không cần phải đi vô trong hang động mới có được chỗ 
tách-ly ân dật. (Bạn cũng không cần phải chui vào khối bê-tông hay 
một phòng cách âm hoản toàn). Bạn có thể tu tập trong một nhóm 
bạn tu nếu tất cả đều đồng ý tạo ra một bầu không khí yên lặng về 
thân để giúp bạn tu tập được những trạng thái tâm tĩnh lặng. Đây 
chính chính xác là lý-do và giá-trị khi chúng ta tham gia vào một 
khóa thiền được tô chức bài bản ở các tự viện hay trung tâm thiên. 
Nhưng bạn cũng không nhất thiết phải tham gia các khóa thiền nếu 
còn vải điều kiện về địa lý hay cá nhân của bạn không cho phép (ví 
dụ nhà bạn ở quá xa chỗ khóa thiền, bạn cần phải lo việc nhà cửa 
gia đình vào buổi sáng mỗi ngày). 


Chẳng hạn, bạn có thể thiết lập một nơi và thời gian mà ở đó 
bạn có thê một-mình, im-lặng và không-bị-quấy-nhiễu ít nhất trong 
một giờ; một chỗ nào đó giống như một góc riêng hay một cốc 
riêng của mình; một nơi yên tĩnh như ở các thiền đường hay nơi 
khóa thiền. Nó có thể là một phòng nhỏ hay một gốc phòng ngủ của 
bạn. Nó không cần phải trang trọng hay trang hoảng đẹp đẽ. Đơn 
giản nó chỉ là một chỗ nào đó riêng biệt, tách khỏi thế giới bên 
ngoài. Đó có thể là nơi bạn chỉ dành riêng cho việc thiền-tập mà 
thôi, một chỗ mà bạn có thê buông bỏ hết mọi thứ bạn đang mang, 


và chỉ ngôi xuông thiên. 


48 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Thông thường người thiền hay có một trang thờ với một tượng 
Phật nhỏ và vài ánh nến, mặc dù điều đó cũng không phải là bắt 
buộc. Không có cũng chắng sao. Một cái chuông hay cái khánh nhỏ 
đề bắt đầu và kết thúc buổi thiền của bạn. Nó có thể được chạm 
khắc đẹp mắt, hoặc chỉ là đơn giản. Bạn có thể dùng bất kỳ thứ gì 
có thê gỢI nhắc bạn về cái sự dành công sức và thời gian cho việc 
thiên. 

Hãy chuẩn bị ngồi một cách vững chắc suốt một tiếng đồng 
hồ. Ngay cả khi bị đau, hãy cỗ gắng không cử động hay thay đổi tư 
thê. 


AI thực sự nghiêm túc tu tập thiền định thì nên nỗ lực tập tu 
mỗi ngày, vài lần trong mỗi ngày. Bạn không thể nào tu đạt-định 
khi đang lái xe (và bạn cũng không nên thử làm vậy!) hoặc khi 
đang làm ở văn phòng hoặc đang dự tiệc ăn tối. Bạn cần có thời 
gian yên tĩnh và một nơi an tĩnh đề ngồi thiền một cách thoải mái. 
Cách duy nhất để bạn tạo được một mức độ thoải mái là phải thực 


hành một cách thường xuyên và đều đặn. 


SỰ SUY XÉT MỘT CÁCH CHÁNH NIỆM 


Hành động này còn được gọi là sự “quản chiêu một cách có 


chánh-niệm”, sự “suy xét băng sự chánh-niệm`. 


Trước khi tâm được tu được thanh lọc thì có nhiều khuynh- 
hướng xấu nằm tiềm ân bên dưới tâm [những gông-cùm, kiết sử] vì 
vậy tham, sân, si mới có thể khởi sinh. Bạn nhìn thấy một hình sắc, 
nghe một âm thanh, ngửi một mùi hương, nếm một mùi vị khi ăn 
hay uống, và bạn có những phản ứng về xúc cảm sâu bên trong 


tâm. Bạn chạm xúc vào thứ gì đó, và có một phản ứng. Ngay cả khi 


Chương 3 — Chuẩn Bị Cho Việc Tu Tập Đề Chứng Đắc Jhana * 49 


bạn chỉ nghĩ đến một hình ảnh trước đó của một trong những đối 


tượng nói trên, thì tham, sân, và si thường cũng khởi sinh. 


Những đối-tượng giác-quan này có /hể là không đẹp hay cũng 
không xấu về mặt bản chất. Chúng chỉ đơn giản là những đối-tượng 
trung tính. Chúng chỉ là chúng. Nhưng khi chúng ta nhận thức một 
thứ nào đó với ý niệm nó là dễ thương [dễ chịu, đẹp, sướng] thì sự 
thèm-muốn [/hzn] khởi sinh. Nhưng nếu ta nhận thức cái gì với 
quan niệm nó là xấu [khó chịu, khổ, không hay] thì sự ác-ý hay 
ghét-bực [sân] sẽ khởi sinh. Còn khi tâm đang bị làm sĩ mê bởi sự 


có mặt của thứ gì đó, thì lúc đó sự si-mê [s¡] sẽ làm ngu mờ tâm trí. 


Ví dụ bạn đang đeo kính màu đề nhìn mọi sự vật. Bạn nhìn thấy 
mọi thứ bằng màu sắc của cái kính. Nếu bạn đeo kính xanh, bạn 
thấy mọi thứ ngả màu xanh. Thay vì vậy, chúng ta nên nhìn mọi sự 
vật một cách trực tiếp, không qua sự biến đôi của các kính màu hay 
lăng kính. Chỉ cần có chánh-niệm về một điều là: ta vừa mới thấy 
một sự vật vô-thường, ta mới nghe một giọng nói, ta mới ngửi một 
mùi hương, hoặc ta mới thấy sự bước đi của một người. Sau khi đã 
có tỉnh giác chánh niệm như về đối-tượng giác-quan đó, ta quay 
trở lại chú-tâm vào đối-tượng thiền chính [như zơï-hở]. Bạn cần 


phải có chánh-niệm về cái được nhìn thấy như nó thuần túy chỉ là 


z 
Âxz?? 


“cái được thấy”, và cái được nghe thuần túy chỉ là “cái được nghe”. 
Bạn chỉ cần ghi nhận bất kỳ thứ gì được ngửi chỉ như là “một sự 
ngửi”, cái gì được nếm chỉ như là “một sự nếm thuần túy”. Cái gì 
được chạm xúc thì nó được trải nghiệm chỉ là “một sự chạm xúc”. 
Những ý nghĩ và những khái niệm được nhận thức chỉ như là 
“những đồi-tượng của tâm” được nhận thức. 

Hãy nhìn những đối tượng, nghe những âm thanh, ngửi những 
mùi hương, nếm những mùi vị thức ăn và thức uống, chạm xúc 


những vật hữu hình, và nghĩ những ý nghĩ một cách chánh niệm ... 


50 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


bằng sự suy-xét đầy chánh-niệm. Sự suy-xét một cách chánh- 
niệm có nghĩa là sự suy xét về một thứ gì mà không có tham, sân, sỉ 
ấi kèm. Điều đó có nghĩa là bạn liên hệ với môi trường của bạn mà 
không có ý niệm “2”, “là 74”, và “của f4”. Điều đó có nghĩa là 
người tu nghĩ về cái đang diễn ra mà không có những ý nghĩ như 
“Ta là này là nọ, hay như vây là ta, như vậy là ta”, “Ta yêu thích, 
hay ta ghét, hay ta chăng quan tâm gì điều này hay điều nọ”. (Tức 
là không khái niệm, không ý kiến, không thiên kiến gì hết) 

Khi nhìn thấy một đối tượng: hãy suy xét một cách chánh niệm 
rằng: “nó là khởi sinh tùy thuộc một giác-quan nào đó và một đốồi- 
tượng nào đó”. Ví dụ, khi mắt gặp đối-tượng bạn đang nhìn, thì đó 
là tiếp xúc. Rồi, ngay lúc đó có một sự nhận biết không lời trong 
một phần của giây và một loại thức khởi sinh. Do có sự kết hợp tay 
ba—giác-quan, thức, và sự tiếp xúc—mà khởi sinh ra những thứ 
khác như: cảm giác, sự nhận thức, sự quyết định, và sự nghĩ. 


Rồi thì xuất hiện những sự khái niệm, sự đặt tên dán nhãn, cảm 
giác, ý nghĩ, dục vọng, và sự suy nghĩ chi tiết. Rồi đến những cân 
nhắc và suy tư kỹ càng hơn nữa. Tất cả những thứ này khởi sinh 
trong cùng một lúc một cách tự nhiên và trong một tiến trình. Phần 
lớn sự kết hợp này là không có sự cô ý [ý thức] của bạn. Tất cả 
chúng đều tự động khởi sinh trong cùng một chập. Nhưng tất cả 
chúng đều là vô-thường, khổ, và vô-ngã. Vì chúng là vô-thường 
nên chúng biến mất ngay trước khi bạn kịp chớp mắt, trước khi bạn 
kịp thở một hơi-thở vô hay một hơi-thở ra. 


Việc nhìn xem những hiện tượng theo cách như vậy được gọi là 
sự suy-xét một cách chánh-niệm. Một khi sự chánh-niệm của bạn 
được tính khiết, sắc bén, rõ ràng và vững vàng thì nó có thê thâm 


nhập vào bên trong tât cả những bức màn làm sai giả và che đậy 


Chương 3 — Chuẩn Bị Cho Việc Tu Tập Đề Chứng Đắc Jhana * 5l 


những bản chất sự-thật, và nó soi sáng cho chúng ta thấy rõ bản 


chất đích thực của mọi hiện tượng ø0hz-chúng-là. 


Rôi thì tâm càng mở rộng hơn đê thâm nhập vảo thực-tại một 
cách sâu sắc hơn. 


THỰC HÀNH CON ĐƯỜNG BÁT CHÁNH ĐẠO 


Những thiền sinh không sống trong giới-hạnh thì khó mà đạt 
được sự định-tâm. Giới-hạnh [s//z] về cả hai mặt thân và tâm là 
tuyệt đối cần thiết. Tất cả những người đã đạt tới tầng thiền định 
jhana đều đã tu tập với sự kiêng giữ theo giới-hạnh. 


Có hai hệ giới-hạnh. Một là dành cho Tăng Đoàn, và hệ thứ hai 
là dành cho cộng đồng Phật tử tại gia. Giới-Luật Tăng Đoàn thì hơi 
nhiều và quá khó để những Phật tử tại gia có thể sống tuân theo. 
(Vì nó dùng cho các tu sĩ xuất gia). Vì lẽ này, Đức Phật đã đưa ra 
một phiên bản ngắn gọn hơn nhiều. Nó được phát thảo trong Bát 
Thánh Đạo. 


Con đường Bát Thánh Đạo tạo thành cấu trúc “xương sống” về 
cách chúng ta cần huấn luyện bản thân mình cho mục đích tu tập đi 
đến được sự giải-thoát. Tám chi phần tạo ra một khoảng chứa mà 
bên trong đó thiền có thể thực hiện chức năng của mình. (Nói cách 
khác, thiền hoạt động bên trong môi trường mà Bát Thánh Đạo tạo 


ra) 


Tám chỉ phần của Bát Thánh Đạo có thể được chia thành 03 
nhóm chính—nhóm Giới-Hạnh, nhóm Thiền-Định, và nhóm Trí- 
Tuệ_—[Giới, Định, Tuệ]. Sự định-tâm hay tầng thiền định jhana 
nằm trong nhóm Thiền-Định. Tám chi phần của Bát Thánh Đạo 


52 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


phải được đưa vào cuộc sông đê tạo ra một bâu không khí bình an, 


lắng dịu bạn cần phải có để tu tập sự định-tâm. 


1. CÁCH NHÌN ĐÚNG ĐẮN (CHÁNH KIẾN) 


Việc tu thiền định jhana phải được theo đuổi và thực hành trong 
bối cảnh chung của sự hiểu-biết đúng đắn về con đường đạo Phật là 
nhắm đến cái gì. Nếu không có cách-nhìn như vậy, việc tu tập các 
tầng thiền định có thể chỉ giúp cho những mục đích của tự-ngã hơn 
là mục đích trừ bỏ sự tự-ngã. Tất cả công dụng của jhana phải thiên 
về mục tiêu giải-thoát và phải được hỗ trợ bởi sự chánh-niệm. (Có 


như vậy thì các sự chứng đắc Jhana mới được gọi là chánh-định). 


2. Ý ĐỊNH HAY SUY NGHĨ ĐÚNG ĐẮN (CHÁNH TƯ DUY) 


Nếu bạn không có được ý-định rõ ràng và vững chắc về cái gì 
và tại sao mình đang làm thì bạn chẳng tạo được kết quả nào cả, 
hoặc thậm chí chỉ tạo ra những kết quả sai lầm. Ba loại ý-định đúng 
đăn (chánh tư duy) cần phải có và không thể thiếu được. Đó là ý- 
định hướng tới sự từ-bỏ, ý-định thoát khỏi mọi sự ác-ý, và ý-định 


thoát khỏi mọi sự nguy-hại. 


3. LỜI NÓI ĐỨNG ĐẮN (CHÁNH NGỮ) 


Bạn cần phải tập những thói quen lời-nói có tác dụng hướng 
giúp cho việc tu hành. Lời nói và cách nói là quan trọng. Mỗi lời 
bạn nói sẽ tô màu cho tâm bạn. Những thứ chúng ta thường dính 
[như là nói dối, nói sai, nói dóc, nói chuyện tầm phào, nói chuyện 
vô ích ...] đều không giúp gì cho bạn. Và hơn hết, lời nói có thê 


củng cô thói quen của tâm: ví dụ như nói lời gắt gỏng nạt nộ không 


Chương 3 — Chuẩn Bị Cho Việc Tu Tập Đề Chứng Đắc Jhana * 53 


tế nhị thực sự sẽ làm tăng mạnh thêm những chướng-ngạ! là sự sân 


và sự ác-ý mà thôi. 


4. HÀNH ĐỘNG ĐỨNG ĐẮN (CHÁNH NGHIỆP) 


Những gì bạn làm sẽ tác động trở lại bạn. Những việc làm xấu 
cho người thường tạo quả báo cho mình, tùy thuộc những quy luật 
đan chéo mà ta hay gọi là “luát nhán-qguá”. Những gì chúng ta tạo 
tác ra bên ngoài sẽ tạo một môi trường cảm xúc mà chúng ta sống 
trong đó. Hành động gian cắp hay cướp bóc thì không thể nào giúp 
tạo ra một cái tâm tĩnh lặng hay hiền từ để tu thiền đạt định. Ngay 
cả hái trộm một trái táo của người hàng xóm cũng làm tâm bị 
khuấy động ít nhiều vì cảm giác về sự không đúng đắn. Những 
hành vi sai quấy nhỏ nhặt lâu ngày cũng tích lũy tạo ra những căng 
thẳng và mặc cảm tội lỗi, khiến tâm bất an và làm bạn khó hướng 


đến con đường thiền định tĩnh lặng. 


5. SỰ MƯU SINH ĐÚNG ĐẮN (CHÁNH MẠNG) 


Nếu bạn làm nghề trộm cắp hay buôn bán ma túy thì chắc hắn 
bạn chăng liên quan đến thiền định rồi, vì tâm bạn đầy những ô 
nhiễm thất đức và bất an. Nhưng đó chỉ là ví dụ thô rõ về nghề 
nghiệp. Tuy nhiên, những việc làm nhỏ nhưng mập mờ bắt chính 
cũng làm tâm bạn bị vẫn đục. Hãy xem xét sự mưu sinh hay nghề 
nghiệp hay việc làm của mình có thực sự làm nguy hại cho mình, 
cho người, hoặc cho cả hai, hay không? Bạn có bị kéo theo sự căng 
thắng và tội lỗi khi làm nghề nghiệp đó hay không? Đó là cách hiểu 
quan trọng để biết mình có được chánh-mạng hay không. Ví dụ, 
công việc bạn tưởng như lương thiện theo quan niệm của đời sống 


thế tục là chăn nuôi hay giết mô động vật. Đó thì không phải là một 


54 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


công việc thiện lành đối với người theo đạo Phật. Vì đó là nuôi để 
bán để giết lấy thịt hay sự giết mô là sát-sinh nặng, là làm thống 
khổ đau đớn quẳn quại những con vật, và cũng làm cho tâm mình 
ghê tởm và bất an. Dù cho làm phương hại đến mình hay đến chúng 
sinh khác thì công việc đó cũng không thê giúp bạn an tâm tu thiền 
đạt định gì cả. Hãy xem xét những sự mưu sinh của mình. (Ngay cả 
đối với những người trong khi vẫn đang làm những nghề đó hoặc 
những nghề thất đức khác mà vẫn đi chùa lạy Phật cầu an là đã thấy 
buôn cười rồi, lẫy đâu ra cái gì để tu thiền để đạt định hay giải thoát 


gì!). 


6. SỰ NÖ LỰC ĐÚNG ĐẮN (CHÁNH TINH TẤN) 


Tu thiền định để đạt đến mục tiêu tầng thiền định jhzna không 
phải là việc dễ dàng. Chúng ta phải có nhiều sự nỗ-lực (tỉnh tấn) để 
tạo ra những điều-kiện (duyên) trợ tu, để hội đủ những điều-kiện 
giúp cho trạng thái tầng thiền định có thể xuất hiện. Bạn phải chân 
thành tạo ra niềm cảm hứng để tu tập đến mục tiêu, còn không nó 
sẽ không xảy ra kết quả. Rồi sau khi cố gắng tu tập và khi bạn 
chứng đắc tầng thiền định thì bạn phải nỗ lực để tu dưỡng nó, củng 
cô và duy trì nó. Đây là sự nỗ-lực đích thực và thực hiện nhiều 


công việc đích thực. 


7. SỰ TÂM NIỆM ĐỨNG ĐẮN (CHÁNH NIỆM) 


Sự chánh-niệm không thể mạnh mẽ nếu không có sự định-tâm. 
Sự định-tâm không thể nào mạnh mẽ và đúng đắn nếu không có sự 
chánh-niệm. Đề tu tập đạt tới tầng thiền định, chúng ta cần phải giữ 


cho các chướng-ngại ngủ yên. Sự chánh-niệm sẽ nhận biệt bản chât 


Chương 3 — Chuẩn Bị Cho Việc Tu Tập Đề Chứng Đắc Jhana * 55 


của từng mỗi khoảng-khăc (sát-na) mỗi chướng-ngại khởi sinh, và 


chúng ta có thể đối trị vượt qua nó. 


8. SỰ ĐỊNH TÂM ĐỨNG ĐẮN (CHÁNH ĐỊNH) 


Sự định-tâm đúng đắn là sự định-tâm theo hướng mục tiêu để 
chứng đắc những tầng thiền định. (Sau mục tiêu đó là mục đích 
dùng sự định-sâu đó để hỗ trợ và kết hợp với sự chánh-niệm để đạt 
đến trí-tuệ giúp cho sự giải-thoát: mục tiêu rốt ráo). Chúng ta 
không cần phải chứng đắc được tầng thiền định thì mới được gọi là 
đã tu tiến hay đã chứng ngộ điều gì trên con đường đạo. Nhưng cái 
sự tu tập sự định-tâm hướng tới chứng đắc tầng thiền định mang lại 
những ích lợi rất lớn lao cho cả sự nghiệp thiền nói chung để dẫn 
tới mục tiêu rốt ráo là sự giải-thoát, và chí ít thì nó cũng mang lại 


những sự tốt đẹp hơn của sự sống hàng ngày của chúng ta. 


Bất cứ ai muốn tu tập để đạt tới tầng thiền định thì phải sống 
kiêng giữ theo những giới-hạnh, không ngoại trừ một ai. Nhưng để 
tu tập sự định-tâm hướng tới tầng thiền định, chúng ta không cần 
phải chờ cho đến khi sự giới-hạnh (đức hạnh) của chúng ta đã được 
hoàn hảo như bậc thánh rồi mới ngồi vào thiền định. Khi chúng ta 
thiền định với giới-hạnh còn chưa được trong-sạch, ta sẽ nhận thấy 
ngay là việc tu của mình rất khó đạt định. Một chướng-ngại, và 
những chướng-ngại cứ khởi sinh và ngán ngang đường ta đi. Lúc 
đó, ta dùng sn để nhận biết chúng, tìm hiểu chúng, và đối trị để 
vượt qua chúng. (Học bằng cách làm, làm khi đang học!). Bạn cứ 
tiếp tục cách làm “vừa làm vừa sửa, vừa vấp vừa tu” như vậy, thì 


một ngày nào đó bạn sẽ chứng đắc tầng thiền định. 


56 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


(Không có phép màu nào cả. Bạn phải vừa thực tập thiền-định, 
vừa tu tập giới-hạnh, vừa dùng sự chánh-niệm đã được học đề xử lý 
từng chướng-ngại phát sinh trong tiến trình thiền định.) 

Và dĩ nhiên, tiến trình này sẽ tốn nhiều thời gian và sự kiên trì, 
và cần nhiều ý chí quyết tâm làm lại sau mỗi lần bạn bị vấp, sau 


mỗi lân bị “trượt” định và “rớt” định. Làm lại và kiên trì làm lại. 


SỰ CHÁNH NIỆM 


Sự chánh-niệm, như chúng ta đã thấy, là công cụ đầu tiên được 
học vả công cụ quan trọng nhất đề bắt đầu xây dựng nên tảng tu tập 
thiền định jhzna, và để xây dựng chính tầng thiền định jhana. Bạn 
phải tạo ra sự nỗ-lực đầy chánh-niệm để hiểu được: “những thứ bất 
thiện và có hại là bất thiện và có hạt”, và “những thứ thiện lành và 
lợi lạc là thiện lành và lợi lạc”. Bạn phải thực hiện những sự nỗ-lực 
đầy chánh-niệm để đối trị và vượt qua “những thứ bắt thiện và có 
hại là bất thiện và có hại”, và tu dưỡng từng “ý nghĩ, lời nói, và 
hành động thiện lành và lợi lạc” mà bạn có thể có được. 

Khi bạn tu tập sự định-tâm, bạn phải có nỗ lực đầy chánh-niệm 
để hiểu rõ bạn đang làm gì và tại sao để chuẩn bị cho cái tâm sẵn 


sàng tu tiến đến mục tiêu chứng đắc tầng thiền định. 


Theo thời gian sống, tất cả chúng ta luôn luôn đụng phải những 
người cứ “nhân nút” chúng ta, họ kích hoạt và gây cho ta phản ứng 
lại theo nhiều cách và nhiều nghĩa khác nhau. Chúng ta sống với 
mọi người thì phải luôn bị tiếp xúc, luôn bị va chạm. Nếu không có 
sự chánh-niệm [như phần lớn chúng ta không có] thì chúng ta 
thường phản ứng lại bằng nhiều thái độ thuộc tính sân. Bằng 


phương pháp sự chánh-niệm, chúng ta quan sát coi tâm phản ứng ra 


Chương 3 — Chuẩn Bị Cho Việc Tu Tập Đề Chứng Đắc Jhana * 51 


thế nào đối với những hành động và lời nói của người khác. Cũng 
giống như khi chúng ta đang ngồi trên gối thiền, chúng ta quan sát 
sự khởi sinh của những sự dính-mắc [năm giữ, tham, thích] và sự 
sân-giận [kháng cự, ghét bỏ, không thích] của tâm. Sự chánh-niệm 
giống như một cái lưới an toàn bảo vệ bạn khỏi hành vi bất thiện và 
sai trái. Sự chảnh-niệm cho bạn thời gian. Thời gian cho bạn sự 
chọn lựa. Sự chọn lựa cho bạn cơ hội để chọn điều øì thiện lành và 
đúng đăn để hành động. Nếu bạn biết cách suy xét và chọn lựa 
khôn khéo, thì sự chọn lựa sẽ dẫn bạn đến sự tự do giải thoái! Bạn 
không cần phải bị cuốn đi bởi cảm giác của mình, không bị lao lụy 
theo cảm giác. Bạn có thê đối ứng bằng trí tuệ và sự tử tế tốt hơn là 
bằng những thói quen và phản ứng bốc đồng thường tình. 


Khi bạn tham gia vào các hành vi một cách có chánh-niệm, bạn 
nhận ra cho chính mình răng những ý nghĩ như tham, sân, si luôn 
quấy động tâm bạn và làm bạn chăng tập trung đạt định được chút 
nảo cả, lấy đâu nghĩ đến tới chuyện chứng đắc tầng thiền định 
jhana. Rồi sau đó, bạn đi đến biết rằng: “À, ta phải ngưng ngừng 
tất cả những ý nghĩ bất thiện đó”. Từ lúc đó, bạn bắt đầu tu dưỡng 
những ý nghĩ tích cực và thiện lành. 


Bởi vì tham và si kết hợp với nhau như một đội để gây ra sự 
khổ, vì vậy bạn không thể nào diệt hết sự khổ nếu không diệt hết cả 
hai thứ này. Đức Phật đã dạy phương pháp thiền để làm chấm dứt 
sự khổ của bạn, và giúp bạn trải nghiệm niềm hạnh phúc của sự 


bình an. 


Nếu bạn phản ứng một cách chánh-niệm với những lời giận dữ 
hay sỉ nhục từ người khác (nếu bạn không chọc ghẹo hay gây ra 
điều gì để người khác làm vậy!), thì bạn có cơ hội nhìn sát toàn bộ 
vẫn đề, rằng có thể người kia không hề biết chánh-niệm khi nói ra 
những lời như vậy. Có lẽ người đó không cô làm nhục hay làm tổn 


5§ * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


thương mình. Người đó có thể buộc miệng nói ra một cách vô tình 
và ngây tình như vậy. Cũng có thể bạn đang ở trong tâm trạng 
không đúng lúc để chịu những lời nói đó. Cũng có lẽ bạn chưa kịp 
nghe kỹ những lời đó hoặc chưa kịp hiểu ý và thái độ của người 
kia. 


Bạn cũng nên xem xét kỹ người nói là aI. (Là người xa lạ, kẻ 
thù, hay bạn bè, cha mẹ, anh, chị, em?). Nếu bạn lập tức phản ứng 
lại bằng sự nóng giận, có thể bạn sẽ không hiểu kịp cái thông điệp 
đăng sau những lời nói đó. Có thể người nói muốn nói những lời và 
dùng cách nói mà bạn đang cản được nghe. Cách khôn khéo nhất 
trong mọi tình huống là chúng ta nên lắng nghe khi người khác nói, 
và đừng bực tức hay giận dữ trong khi đang lắng nghe. Vì khi bạn 
mở miệng giận dữ thì tai bạn không còn lắng nghe. Sự tức giận mở 


miệng bạn, nhưng nó bịt tai bạn. 


Sự chánh-niệm giúp chúng ta liên hệ với mọi người với sự từ- 
ái, với tâm-từ. Trên gối ngôi thiền, bạn quan sát tâm khi những ý 
nghĩ ưa và ghét khởi sinh. Bạn tập tâm mình thư giãn khi những ý 
nghĩ đó khởi sinh. Bạn biết được sự tham muốn (dính mắc) hay sự 
sân giận (kháng cự) chỉ là những trạng thái tâm tạm thời và thoáng 
qua, và bạn học cách buông bỏ chúng. Thiền tập cho bạn một cách 
nhìn mới về thế giới và chỉ cho bạn hướng thoát khỏi sự sân giận. 
Bạn cảng tu tập, kỹ năng của bạn càng trưởng thành. Công dụng rốt 
ráo tột cùng của sự chánh-niệm là nhìn thấy được sự vô-thường 
trong mọi hành động. Tất cả những thứ khác chỉ là những viên đá 


lót đường đề chúng ta tiếp bước đến mục tiêu. 


Sự chánh-niệm luôn có mặt trong các trạng thái tầng thiền định 
jhana, và trong mọi hành động thiện lành. Vì vậy, trong suốt con 
đường đạo, bạn phải nên luôn có sự chánh-niệm và giữ sự chánh- 


niệm, và làm tât cả mọi việc với sự chánh-niệm. Rôi nó sẽ trở thành 


Chương 3 — Chuẩn Bị Cho Việc Tu Tập Đề Chứng Đắc Jhana * 59 


thói quen, trở thành thói tâm. Đơn giản là nó trở thành cách-thức 
mà tâm luôn luôn vận hành, mọi lúc, mọi nơi. Và cứ theo cách như 
vậy, thì khi nào bạn chứng đắc tầng thiền định thì sự chánh-niệm sẽ 


luôn có mặt bên trong trạng thái jhana đó. 


NĂM NĂNG LỰC TÂM LINH 


Năm năng lực tâm linh này bao gồm: sự chánh-niệm, †rí-fHỆ, sự 
nỗ-lực, niễm-tin, và sự định-tâm [niệm, tuệ, tấn, tín, định|. Thực tế 
là, bạn không thê nào tu tập thảnh công sự định-tâm nếu không có 


bôn yêu tô còn lại. 


Khi bạn cố gắng thiền để đạt sự đj»h-tâm [định] nhưng những 
chướng-ngại cứ khởi sinh. Để xử lý những thứ khởi sinh này, ta 
phải dùng sự chánh-niệm. Dù bạn có dùng cách thức hay thủ thuật 
nảo để xử lý hay đối trị những chướng-ngại thì bạn cũng cần phải 
“dùng kèm” với sự chánh-niệm thì mới làm được việc đó. Một 
trong những phương pháp xử lý là tu dưỡng Tâm-Từ mà chúng ta 


sẽ bản đên trong chương sau. 


Yếu tố sự nổ-iực [tinh tấn] cũng rất cần thiết. Nó phát động sự 
thực hành của bạn. Khi bạn đang tu tập sự định-tâm và sự chánh- 
niệm, cả hai thứ quan trọng nhất đó chỉ vận hành tốt nhất khi có sự 
nỗ-lực tương thích phát động. Nếu không có sự nỗ-lực hay sự 
nhiệt-thành thì bạn sẽ đễ dàng bị rớt vào sự uế-oải hay lười-biếng. 
Và bạn sẽ chẳng tu tiễn được nhanh chóng. (Giống như người ta 
khi nào không (có sức) khỏe thì họ làm gì hay chơi môn gì cũng 
thiếu khí thế và chậm chạp). 


Yếu tô niểm-rin [tín] như chúng ta cũng đã biết từ lâu, cũng là 


yếu tố quan trọng. Bạn sẽ không có sự tự giác [chủ động] tu hành 


60 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


nếu bạn không có niềm-tin vào Phật, Pháp, Tăng [Tam Bảo]. Điều 
này có nghĩa là bạn thực sự tin vào một người [Đức Phật] đã thực 
sự chứng ngộ mục tiêu mà bạn đang cô gắng tu hành đề chứng ngộ, 
tin vào cái bản-đồ chỉ đường [Giáo Pháp], và tin vào những người 
[Tăng Đoàn] hướng dẫn bạn và cùng đzng bước đi với bạn trên con 
đường dẫn đến sự giải-thoát. 


Yếu tố /rí-uệ cũng tham gia vào cuộc. Bạn cần phải có đủ trí- 
tuệ căn bản đủ để hiểu rõ tại sao bạn dẫn thân vào con đường Đạo 
này. Mục tiêu đích thực của bạn là gì? Điều gì bạn đã thực sự tự 
mình tin chắc, và điều nào thì bạn chỉ biết qua việc đọc kinh sách 
hay nghe từ người khác nói? 


—Tất cả năm năng lực tâm linh phải cùng làm việc với nhau để 
bạn có thê tiễn hành việc tu tập một cách trôi chảy. 

m Nhiều lúc có những người yêu cầu tôi nói rõ thêm về ý nghĩa 
của chữ “trí-tuệ” mà tôi thường giảng giải. Đây là một cách trả lời 
của tÔi: 

Khi mà bạn chú-tâm một cách hoàn toàn không gián đoạn vào 
mỗi thứ bạn trải nghiệm trong thân, những cảm-giác, những sự 
nhận-thức, những sự tạo-tác có ý, và thức [sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức] thì tất cả những gì bạn có thể thấy một cách chân thực băng 
con mắt của tâm đó là: “mọi thứ đêu đang biến đổi liên tục và 
không ngừng”. Một số cái bạn trải nghiệm là đễ chịu (sướng). Một 
số thì khó chịu (khổ). Một số cái là không dễ chịu cũng không khó 
chịu (trung tính). Nhưng tắt cả 03 loại cảm giác chính này đều luôn 
luôn thay đồi, không ngoại lệ cái nào. 

Tâm bình thường của bạn không ý thức rõ biết về những sự 
thay đổi này. Vì vậy, mặc cho những thay đổi này, tâm của bạn [khi 


không có sự tỉnh-giác] sẽ luôn làm 03 điều này: nắm giữ hay dính 


Chương 3 — Chuẩn Bị Cho Việc Tu Tập Đề Chứng Đắc Jhana * 61 


chấp vào những thứ dễ chịu (sướng/ tham), từ chối hay kháng cự 
những thứ khó chịu (khổ/sân), và bỏ lơ hay bị mắc lừa những thứ 
không dễ chịu cũng không khó chịu (trung tính/si). 


Cảm giác thứ ba là đặc biệt quan trọng. Cái “rơ” không dễ chịu 
cũng không khó chịu là rất dễ đánh lừa. Nó là cảm giác thường tình 
mà mỗi ngày chúng ta đều trải nghiệm. Nó thật là quen thuộc đến 
nỗi bạn nghĩ rằng trạng thái “không dễ chịu cũng không khó chịu” 
đó chính là sự trải nghiệm của một “linh hồn”, của cái “ngã”, của cái 
một “ta đích thực". 

Thói tâm z#ăm-giữ những thứ dễ chịu (sướng), /#-chối những 
thứ khó chịu (khổ), và öj lâm-lẫn ngu mờ với những thứ không dễ 
chịu không khó chịu (trung tính) là một hệ thống được “lắp đặt” sẵn 


trong tâm một cách tự nhiên và truyền kiếp. 


Sự năm-giữ, sự từ-chối, và sự ngu-mờ cũng đều luôn luôn thay 
đôi. Bằng việc thiền tập, trực giác của bạn sẽ cho bạn nhìn thấy TỐ 
sự thay đổi lặp đi lặp lại—đó là sự sinh-rồi-diệt, sự có-rồi-mất, của 
tất cả mọi trải nghiệm: lúc thì dễ chịu, lúc thì khó chịu, lúc thì trung 
tính—tất cả điều này chính là bất-toại-nguyện, là không phải thực 


tại hạnh phúc. 


(Những gì luôn thay đổi, luôn phai biến, lúc có lúc không, lúc 
được lúc mất, lúc sướng lúc khổ thì đều là khổ, đều là bất toại 
nguyện, và đều là không phải là an lạc hạnh phúc. Buôn thay chúng 


lại chính là bản chât của tât cả mọi sự-sông của chúng ta.) 


Sau khi đã hiểu ra sự-thật đáng thất vọng đó, tâm chúng ta trở 
nên mệt mỏi và chán ngắn với tất cả mọi trải nghiệm, nó trở nên bắt 
mãn ngay cả đối với những thứ dễ chịu sung sướng (vì nó đã biết 
“tây” của tất cả chúng: là bất toại nguyện, là luôn biến đổi, là phù 


du, là làm thất vọng và làm buồn lòng ta). Do vậy, tâm buông bỏ tất 


62 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


cả mọi phản ứng theo thói cũ: tâm không còn “nắm-giữ” đối với 
những trải nghiệm sướng, không còn “kháng-cự” những trải 
nghiệm khổ, và không còn “ngu-mờ” về những trải nghiệm trung 
tính. 


Rồi sau đó bạn sẽ trải nghiệm được sự bình-an nội tại. Rồi bạn 
được tự-do khỏi “?ham, sân, sử. Trí-tuệ là một trong năm năng lực 
nói trên. Năng lực đặc biệt này giải thoát tâm khỏi 03 chất độc 
tham, sân, s¡ đó. Năng lực giải thoát đó chính là cái những người 
theo đạo Phật gọi là /rí-uệ đích thực (chân trí). 


Ta có sáu giác-quan. Mỗi giác-quan cũng có khi được gọi là 
một “biển”. Trong một biển có đầy những thứ hiểm nguy như cá 
mập, quái vật, và muôn trùng sóng ham, sân, si. Sự nhìn thấy rõ rệt 
[sự minh-sát] để vận dụng tất cả chúng một cách thiện khéo thì 


được gọi là “?rí-/z£”. Như Đức Phật đã từng nói: 


“Một người đã vượt qua được biển nảy, vốn rất khó vượt 
qua vì những hiểm nguy từ cá mập, quải vật, những cơn 
sóng, thì người đó là bậc thây về sự-biết và sự-thấy, 
người đã sống đời sống tâm linh, đã đến được bến cuối 
của thế giới, được gọi là người đã vượt qua bờ bên kia 


(đáo bỉ ngạn).” 


CHƯƠNG 4 
Thực Hành Tâm Từ 
Đối Với Mình và Những Người Khác 


Nguôn lực của sự từ-ái năm ở trong tâm được gọi là Tâm- Từ, 


và là mefa trong tiếng Pali. 


(Tiếng Việt có thể gọi tên là tâm từ, lòng từ, sự từ ái, sự nhân 
ái, lòng nhân từ; viết đầy đủ là “tình thương yêu và ái hữu”; nó bao 
gồm hai phẩm chất là sự từ-ái đối với chính mình và sự từ-ái đối 
với những người khác) 

Điều đó có nghĩa là sự cầu mong hay mong muốn những điều 
tốt lành nhất cho chính mình và cho những người khác. Thuật ngữ 
metfa cũng được dùng đề chỉ về phương pháp tu tập tâm-từ [thiền 
về Tâm-Từ]| để chúng ta tu dưỡng trạng thái tâm từ-ái này. Chúng 
ta nói những lời nói nào đó (hiền lành) và nghĩ những ý nghĩ nào đó 
(hiền lành) để tạo ra một cảm giác trong sạch thanh tịnh. Việc tạo 
ra tâm-từ là một trong những con đường chính để đạt tới tầng thiền 
định jhana. Đó cũng là một giải pháp riêng biệt để vượt qua những 
trạng thái tâm (không hiền lành) khác vốn ngăn cản chúng ta tu tập 
thanh tịnh để đạt đến trạng thái tầng thiền định jhana. 

Đúng thực là: ứâm-fừ tạo nên sự chuẩn bị hoàn hảo cho việc tu 
tập sự định-tâm hướng tới chứng đắc tầng thiên định. Nó dọn sạch 


những chướng-ngại để cho sự định-tâm khởi sinh. 


TÂM TỪ 
TRONG Ý NGHĨ & HÀNH ĐỘNG “ 


64 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Việc tu tập thiền về tâm-từ có thể thay đổi những lối suy nghĩ 
tiêu cực theo thói tâm [tập khí] của chúng ta, và tạo ra hay củng có 
những lối suy nghĩ mới và tích cực. Khi bạn thiền về tâm-từ, tâm 
của bạn sẽ tràn đầy sự bình an và hạnh phúc. Bạn sẽ được thư giãn. 
Bạn có thể tập trung tốt hơn để đạt định. 


(Điều này cũng dễ hình dung. Khi tâm nghĩ đến chuyện “hiền 
lành, mến thương, từ ái, thì chắc nó sẽ an bình và hạnh phúc hơn. 
Khi tâm ở trong trạng thái thiện lành và được thư giãn, không còn 
sự ganh ghét, sân giận, đó ky, ích kỷ thì lẽ nhiên nó được thanh tịnh 
hơn và tĩnh lặng hơn để có thể tập trung và đạt định.) 


Nhưng tâm-từ không phải chỉ giới hạn trong những ý-nghi. 
Chúng ta phải thể hiện ra lời-nói và hành-động. Chúng ta không thê 
nảo tu dưỡng tâm-từ khi sống một mình, tách khỏi xã hội và thế 
ĐIỚI. 

Bạn có thể bắt đầu nghĩ những ý nghĩ tử tế tốt bụng về mọi 
người bạn tiếp xúc hàng ngày. Nếu bạn có sự chánh-niệm, bạn có 
thê tỉnh-giác làm việc này trong từng giây phút khi đang tiếp xúc. 
Mỗi khi bạn gặp một người nào, hãy nghĩ rằng, cũng giống như 
bạn, người đó cũng muốn có hạnh phúc và muốn tránh khỏi khổ 
đau. Tất cả chúng ta đều giống nhau như vậy. Tất cả mọi chúng 
sinh đều như vậy. Ngay cả một con côn trùng nhỏ bé nhất cũng biết 


co mình lại đê né tránh nguy hiêm. 


Chúng ta ai cũng biết được điều đó, và khi chúng ta nhận ra cải 
“điểm-chung”, chúng ta mới hiểu mình được nối kết một cách gần 
gũi với mọi người và mọi loài chúng sinh như thể nào! Người phụ 
nữ đứng sau quây tính tiền, người đàn ông lái xe qua mặt trên xa lộ, 
đôi bạn trẻ đang dắt nhau qua đường, người đàn ông già đang rải 
thức ăn những con chim. Mỗi khi bạn gặp hay thấy bất cứ người 


nào hay chúng sinh nào, hãy tâm niệm “đêm-chung” đó trong tâm 


Chương 4— Thực Hành Tâm Từ Đối Với Mình và Những Người Khác * 65 


mình. Hãy cầu chúc cho họ được hạnh phúc, bình an và khỏe mạnh. 
Đây là việc thực hành giúp thay đối cuộc sống của bạn vả cuộc 
sông của những người xung quanh bạn. 


(Mới nghe giống như chuyện bao đồng dành cho những người 
đa cảm hay quá rảnh rang. Nhưng không phải vậy: (1) bạn đang tập 
luyện tâm-từ. (1) Tâm-từ mang lại nhiều lợi lạc cho sự sống thân- 
tâm của bạn, như đã nói trên. (11) Và quan trọng, tâm-từ giúp cho 
việc tu thiền của bạn được thành công. Nó cũng là những viên đá 
lót trên con đường hàng ngày để đi đến mục tiêu của việc tu hành. 
(v) Nó là một trong bốn tâm cao quý vô lượng mà Đức Phật đã 


định nghĩa và khuyên dạy). 


Trung Tâm Thiên tôi thường đến dạy năm trên những ngọn đồi 
cao ở vùng quê thuộc bang West Virginia nước Mỹ. Khi chúng tôi 
mới mở trung tâm, có một người sông bên dưới chân đồi, ông ta rất 
là không thân thiện. Lúc mới lập thiền viện, tôi thường đi bách bộ 
rất lâu mỗi ngày. Mỗi khi tôi gặp người đàn ông đó, tôi vẫy tay 
chào, nhưng ông ấy chỉ nhăn mặt nhìn tôi và chăng hề chảo lại. Dù 
vậy, tôi vẫn luôn luôn đưa tay chào và nghĩ tốt về ông ta, và mong 
gửi tâm-từ đến ông. Tôi không bỏ cuộc. Một năm sau ông ta thay 
đối, ông ta hết nhăn mặt nhìn tôi. Tôi cảm thấy tuyệt vời. Việc thực 


hành tâm-từ luôn mang lại kết quả. 


Một năm nữa sau đó, điều kỳ diệu lại xảy ra. Khi tôi đi bộ và 
chào ông ta lái xe qua, tôi thấy ông ta đưa một ngón tay từ trên vô- 
lăng lái xe để chào lại tôi. Tôi lại thấy thực tập tâm-từ lại có kết 
quả. Một năm nữa sau đó, tôi thấy ông ta đưa cả hai ngón tay từ vô- 
lăng để chào tôi. Một năm sau nữa, tôi lại thấy ông ta đưa cả bốn 
ngón tay khỏi vô-lăng để chào tôi cùng lúc tôi chào ông. Thời gian 
sau, mỗi khi gặp tôi, ông ta đưa cả bàn tay ra khỏi vô-lăng và vẫy 
chào tôi. 


66 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Các bạn biết không, một ngày nọ, tôi thấy người đàn ông đó 
đang đậu xe bên con đường rừng. Tôi đến gần chào và hỏi thăm về 
chuyện thời tiết. Cuộc nói chuyện qua lại, tôi mới biết rằng nhiều 
năm trước ông ta bị một tai nạn khủng khiếp, một cây to ngã đè 
xuống xe của ông. Hầu hết xương của ông đều bị gãy và ông bị hôn 
mê bất tỉnh một thời gian. Lần đầu tiên tôi gặp ông lái xe qua, lúc 
đó ông mới vừa hồi phục chút ít. Ông ta không đưa tay chào lại tôi 
không phải vì ông xấu xa hẹp hòi, mà vì ông ta không thê cử động 
ngón tay của mình được! Nếu tôi bỏ cuộc, thì có lẽ cả đời tôi chăng 
biết được ông là một người tốt bụng. Một ngày nọ khi tôi đang đi 
giảng dạy ở xứ khác, ông ta đã đích thân đến thiền viện để hỏi thăm 
tôi. Ông ta đã lo lắng cho tôi vì lâu ông không gặp tôi. Bây giờ, 
chúng tôi trở thành những người bạn. 


TU DƯỠNG TÂM TỪ 
ĐÓI VỚI NHIÊU LOẠI NGƯỜI KHÁC NHAU 


Bạn cần phải tu tập tâm-từ đối với những người mà bạn đang có 
“vận đề” khó khăn với họ. Một số ví dụ truyền thống trong kinh 
điển có mô tả về “05 loại người” có thể “giúp hướng dẫn” bạn tu 
tập tâm-từ. 

(1) Loại người đầu tiên là những người mà hành động của họ 
toàn hư hỏng, suy đồi. Người đó toàn làm chuyện xấu xa và cư xử 
một cách đê hèn. Người đó không biết cư xử. Người đó thô lỗ. Cư 
xử của người đó rất tàn bạo. Người đó chăng hề coi ai ra gì. 

Ngài Xá-lợi-phất đã từng ví loại người đó như “miếng giẻ rách 
dơ dáy”. Ví dụ một người tu nhìn thấy miếng giẻ đó trên đường. Nó 
quá dơ dáy đến nỗi vị đó không thể dùng tay cầm nó lên. Vị đó lấy 


một bàn chân đẻ miếng vải, chân khác đạp, gạt, đây những chất bụi 


Chương 4— Thực Hành Tâm Từ Đối Với Mình và Những Người Khác * 67 


đất dơ bân ra bớt. Vị đó làm sạch bớt đất bụi dơ bân bằng cách 
đó— chỉ bằng hai bàn chân. Sau đó, vị ấy dùng hai ngón tay nhặt nó 
lên, giũ qua giũ lại với sự ghê tởm. Sau đó, vị đó đem về nhà giặt 
sạch sẽ và thắng thóm, và để dùng vào việc có ích. Có thể dùng 
miếng vải để may vá y phục cà-sa, hoặc may màn cửa số. Ân dụ 
này dạy cho chúng ta rằng, khi bạn muốn tu dưỡng tâm-từ với một 


người như vậy, bạn nên tìm ra một lý do tốt nào đó đề thực hiện. 


Những lớp bụi đất nằm trên miếng giẻ cũng giống như những 
lớp bao bọc con người này làm cho anh ta trở nên tàn bạo và thô lỗ 
như vậy. Có thê anh ta có những tính đó từ cha mẹ, từ những người 
thầy, bạn bè, giáo dục, và từ sự trưởng thành của mình. Có thể anh 
ta đã từng bị phân biệt đối xử. Có thể anh ta đã từng bị xử tệ, bị 
nhục mạ, và bị ăn hiếp khi còn nhỏ. Có thể anh ta là người không 
được giáo dục. Tất cả những điều đó, mà bạn không biết, đã góp 
phần làm cho anh ta trở nên tàn bạo, thô lỗ. Những thứ đó là lịch sử 
của anh ta. Bạn không thê biết được, nhưng cách tốt nhất là hãy tha 
thứ cho những hành động sai trái của anh ta. Thực tập tâm-từ đối 


với anh ta. 


Anh ta thực sự đang chịu khô cho chính sự sân-s¡ của mình, và 
anh ta đáng được thương xót. Anh ta không biết cách xử lý sự khổ 
sở của mình. Có thê anh ta đã mất nhà cửa, mắt người thân yêu, 
công việc, bạn hữu hoặc đã mất hết mọi thứ cũng tại vì cái tính sân- 
si đó. Có thê anh ta vừa trải qua một lần ly dị rất đau lòng [thời nay 
việc l¡ đị là rất phố biến nhưng thường để lại vết thương lòng và 
mặc cảm rất lớn đối với nhiều người]. Tất cả những gì chúng ta chỉ 
thấy được là anh ta đang thực sự chịu đựng khổ đau [vì người hạnh 
phúc thì không bao giờ tàn bạo và thô lỗ như vậy!]. Tất cả những gì 
chúng ta có thể làm là thực tập lòng bi-mẫn thương xót đối với anh 
ta. 


68 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Có thể điều này giúp làm vơi nhẹ nỗi đau của anh ta và giúp 
cho anh ta vui vẻ hạnh phúc hơn, hoặc cũng có có thể là không giúp 
được gì. Nếu không được, chúng ta cứ tập tính buông-xả đối với 
anh ta. Đây là một trạng thái cân-bằng của tâm, nhưng điều này 
không có nghĩa là chúng ta bỏ cuộc. Chúng ta nên tìm cách khác để 


giúp anh ta. 


(2) Loại người thứ hai bạn có thể gặp là người luôn nói lời xấu 
ác, nhưng hành động thì tốt. Loại người này thường nói lời thô lỗ, 
bắt lịch sự, không có một từ ngữ nào đàng hoàng trong vốn từ vựng 
của anh ta. Tuy nhiên, anh ta làm những việc tốt cho bạn và cho 
đời. 

Loại người này hay cáu gắt khi bản thân mình hoặc ai làm việc 
gì không đạt, không đúng. Anh ta có thể đến chửi thắng bạn: “Đồ 
ngu! Đồ ngốc! Ông chẳng biết làm cái quái gì cả. Ông muốn chết 
hay sao mà làm cái kiểu đó. Đề đó tôi làm cho!”. Rồi có thể anh ta 
làm hết công việc đó cho bạn; riêng điều này cũng đủ là lý do tốt để 
bạn tu dưỡng tâm-từ đối với anh ta. 


Cho dù anh ta thường nói lời cộc cần và tục tĩu, anh ta vẫn có 
thể làm được những việc đáng phục. Đó là lý do bạn nên tôn trọng, 
thán phục, và chia sẻ tâm-từ với anh ta. Giúp anh ta thay đổi cách 
nói. Bạn giao lưu và chia sẻ tâm-từ với anh ta. Dần dần tâm-từ của 
bạn sẽ tăng lên trong bạn, và sẽ thấm qua lòng dạ anh ta. Anh ta sẽ 


dần dần thay đổi vì sự tế nhị đó. 


Đức Phật ví loại người thứ hai này giống như “ao nước phủ đầy 
rong rêu”. Nếu bạn muốn tắm trong đó hay lấy nước trong đó, bạn 
phải dùng tay “giạt lớp rong rêu ra thì bạn mới có thể bơi hay lẫy 
nước trong đó. Tương tự vậy, bạn hãy học cách bỏ qua cái lớp bề 
ngoài đã tạo ra nhược điểm của người đó. 


Chương 4— Thực Hành Tâm Từ Đối Với Mình và Những Người Khác * 69 


(3) Loại người thứ ba là loại người mà lời-nói và hành-động 
đêu xâu. Nhưng không phải như loại thứ nhất, loại người này luôn 
có ít nhiều bản chất hướng thiện và sự tử tế trong lòng. Anh ta vẫn 
chưa phải là dạng “hết thuốc chữa”. Ngay cả một người như vậy 


cũng có một trái tim trong sạch. 


Hãy tưởng tượng bạn đang băng qua một sa mạc. Không có 
nước uống và không nhìn thấy ở đâu có nước. Bạn nóng bức và mệt 
lã. Mỗi bước đi càng thêm khát cháy. Bạn tuyệt vọng vì không có 
nước. Rồi bạn thấy một lỗ chân bò có nước, chỉ có một tí nước cạn. 
Nếu bạn dùng hai tay múc lên, thì nước và bùn sẽ lẫn lộn đục ngầu. 
Bạn chỉ còn cách là quỳ xuống, từ từ dùng miệng xuống mặt nước 
và hút nhè nhẹ từng chút, để cho bùn khỏi bị quậy lên. 


Cho dù trong một chút nước đục đầy bụi đất, ta vẫn có thể tìm 
thấy một chút nước trong nếu biết khéo léo và kiên nhẫn. Và bạn có 
thể giải cơn khát chết người đó. Hay ít nhất bạn cũng thấy được 
nước trong đó. Tương tự vậy, nếu bạn kiên nhẫn và cố gắng từng 
chút, bạn có thể tìm thấy lòng tốt bên trong loại người đó, cho dù 
hành động và thái độ bên ngoài người ấy có vẻ như không còn một 
chút lương tri. 

(4) Loại người thứ tư thì cũng giống loại người thứ ba, lời-nói 
và hành-động đều xấu, và thêm nữa lòng dạ thì không hề hé mở ra 
cho (ta thấy) bất cứ điều gì cao đẹp. Đây là loại người đóng kín. 
Loại người này giống như một người bị bệnh đang đi trên đường, 
không có bệnh xá, không có làng mạc, không có ai quanh mình, 
không có ai giúp đỡ. Không có nước uống, không một căn lều để 
nghỉ chân, không một bóng cây để trú nắng, chỉ có năng gắt và cơn 
khát chết người. Người này đang chịu đựng đau đớn và khổ sở vì 


bệnh tật. Anh ta cần có thuốc men, V tế; nễu không anh ta sẽ chết. 


70 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Khi bạn gặp loại người này, bạn phải thấy xót thương, thấy đau 
lòng giùm anh ta vì hoàn cảnh ngặt nghèo. Trái tim bạn cũng mềm 
ra. Bạn nghĩ răng: “Làm cách nào tôi có thể giúp con người khổ sở 
nảy? Tôi có thể làm gì cho anh ta? Anh ta cần nước uống, thuốc 
men, quần áo. Ai đó phải giúp anh ta. Cho dù những khó khăn đó là 
khó mà giúp được và bạn cũng chẳng được ai cảm ơn vì điều cảm 
thông sâu sắc chân thành đó. Nhưng bạn cũng có thể cảm thấy 
mình đã cố giúp người đó. 

Khi tôi gặp người như vậy, tôi thường nghĩ như vây: “Với 
hành-động xấu xa và lời-nói xấu xa, người này đang phạm vào 
nhiều nghiệp xấu và bất thiện. Tự bản thân anh ta cũng đang khổ vì 
những hành-động đó ngay bây giờ và trong tương lai. Tôi sẽ cố 
giúp anh ta thoát khỏi những sân hận mà anh ta đang mang”. 


(Š) Loại người thứ năm thì hoàn toàn khác, rất dễ mến, tốt đẹp, 
và tuyệt vời. Lời-nói người này cao đẹp và thân thiện. Hành-động 
thì cao đẹp, thân thiện và trong sạch. Tất cả đều tốt lành. Vì vậy, 
chúng ta rất dễ dàng tu tập tâm-từ thương mến dành cho loại người 
này. Nhưng ngay cả khi là dễ dàng thì sự “chánh-niệm về tâm-từ” 


vẫn luôn mang lại giá trị đáng quý cho chúng ta. 


Chúng ta cố gắng tu tập tâm-từ một cách bình đẳng đối với năm 
loại người, không phân biệt. Điều này cũng không dễ dàng (như đã 
nói ở trên). Bạn phải có nhiều hy sinh— hy sinh sự thoải mái, hy 
sinh những ý nghĩ, hy sinh những cảm giác và những thái độ của 
bạn. Bạn phải hy sinh nhiều thứ để tu dưỡng tâm-từ. Bạn phải nhớ 
rằng mục đích chung của việc bạn đang làm là làm cho bản fhân 
mình được bình-an và tĩnh-lặng, làm cho tâm và thân được lành- 
mạnh, và làm cho môi-trường sống xung quanh được lành-mạnh. 
Bạn cần làm cho người khác cảm giác thoải mái khi giao lưu với 
bạn. Để làm cho họ thoải mái với mình, trước tiên bạn nên thoải 


Chương 4T— Thực Hành Tâm Từ Đối Với Mình và Những Người Khác * 71 


mái với họ. Khi bạn cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với mọi 
người, thì bạn sẽ dễ dàng nói chuyện hay làm việc một cách hòa 
hợp với họ. Bạn phải luôn chủ động tạo nên móng và chuẩn bị tỉnh 
thần để tu tập tâm-từ. 


Đến khi bạn thực sự hiểu được sự khổ đau là gì, thì trái tim bạn 
sẽ mở ra để phát huy bản tính tâm-từ đang bị che kín trong tâm bạn. 
Rồi bạn sẽ cảm thấy nhiều tình thương yêu và bi mẫn dành cho tất 
cả chúng sinh và tâm bạn tự nhiên ước muốn cho họ được sống 
trong thanh bình và hòa hợp. Sức mạnh của tâm-từ giông như ánh 
sáng mặt trời, soI chiếu khắp nơi và vô lượng; (đúng thực là vậy, 


bạn đừng vội ngạc nhiên!) 


Tâm-từ vượt qua tất cả mọi ngăn cách về tôn giáo, văn 
hóa, địa lý, ngôn ngữ, và chủng tộc. Đó là một quy luật phố quát 
tự cô xưa, nối kết tất cả chúng ta và chúng sinh lại với nhau—bất 
kê hình thái chúng sinh nào. Tâm-ft nên được thực hành một 
cách vô điêu-kiện. Sự đau đớn của kẻ thù cũng giống như sự đau 
đớn của chúng ta. Sự tức giận của kẻ thù cũng giống sự tức giận 
của ta. Tâm-từ hay lòng ái-hữu của họ cũng giống tâm-từ của ta. 
Nếu họ hạnh phúc, thì ta hạnh phúc. Nếu họ bình an, thì ta bình 
an. Nếu họ khỏe mạnh, thì ta cũng lành mạnh. Mỗi khi chúng ta 
biết chia sẻ sự đau đớn và ưu buồn một cách không phân biệt, thì 
chúng ta cũng nên chia sẻ tâm-từ với mọi người, ở mọi nơi. 
Không có quốc gia xứ sở nào có thê tồn tại mà không sự giúp đỡ 
và tương trợ lẫn nhau của những quốc gia xứ sở khác. Cũng vậy, 
không một ai có thể sống một mình trong cô lập mà không cần 
đến những người khác. Đơn giản đó là cách mà mọi thứ tôn tại. 
Nhưng vì chúng ta và mọi chúng sinh tùy theo nghiệp duyên mà 
mỗi người mỗi khác, cho nên việc thực hành tâm-từ là /wyệt đổi 
cần thiết cho chúng ta. Chính tâm-từ và tình-thương đã nối kết 
tất cả chúng ta lại với nhau trong nhiều kiếp sống. 


72 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Và việc thực hành tâm-từ và sống trong tâm-từ đơn giản là 
căn bản cần phải có để trợ giúp cho sự thiền-tập của chúng ta 
được thành công. 


VÌ SAO TÂM TỪ LÀ QUAN TRỌNG 
ĐÓI VỚI THIÊN ĐỊNH JHANA? 


Chúng ta không thể thực tập sự chánh-niệm mà không có 
tâm-từ, và ngược lại không thể tu tập tâm-từ nếu không có sự 
chánh-niệm. Hai sự tu tập này phải đi chung với nhau. Khi bạn 
đang dành tâm-từ cho tất cả chúng sinh, bạn chiếu tâm-từ tới tất cả 
các phương, bằng tất cả tâm, bằng tất cả các kênh giác-quan và một 
cách chân thành, thì lúc đó không còn chỗ cho các chướng-ngại 
khởi sinh. Lý ở đây là: chăng hạn, bạn không thể cùng lúc phát tâm 
nguyện tốt đẹp và cùng lúc lại /hzm lam. Bạn cũng không còn sợ 
hãi, sân giận, hoặc sự ác-ý. Bạn cũng không có nghi ngờ, bất an, 


chán chường, lười nhác, đờ đẫn hay s¡ mê. 


Khi bạn tu tập tâm-từ (bạn trở nên vô cùng hiền từ, thân thiện 
và tốt bụng với mọi người) thì bạn tạo nên một nam châm mạnh mẽ 
về tinh thần để thu hút những người khác về phía mình. Bạn cảm 
thấy thoải mái khi đi đến bất cứ nơi đâu. Bạn thấy mọi người đều 
thoải mái với mình. Bạn thấy an toàn khi nghĩ đến mọi người xung 
quanh đều thân thiện. 


Việc tu tập tâm-từ làm cho bạn thư giãn và bình an, bạn làm vui 
lòng mọi người xung quanh. Bạn ngủ ngon. Không gặp ác mộng. 
Bạn thức dậy với cảm giác sảng khoái. Bạn có thể nói chuyện với 
mọi người mà không hề tức giận. Bạn thân thích với họ, và đáp lại, 


họ cũng thương mến bạn. 


Chương 4T— Thực Hành Tâm Từ Đối Với Mình và Những Người Khác * 13 


Việc thực tập tâm-từ cũng là một liệu pháp chữa trị cho những 
ai thực hành nó. Nó chữa lành những vết thương sân giận. Khi lòng 
từ vượt qua sự sân giận, bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng, thư thái, và bình 


an. 


Nên nhớ việc thực tập tâm-từ bao gồm hai phần là thương mình 
và thương người. Nhưng bạn cần phải thực tập cả hai chiều. Nếu 
chỉ có một chiều ích kỷ thì tâm-từ của bạn cũng không được phát 
huy. Tốt nhất bạn nên thực tập tâm-từ đối với chính mình, giúp bạn 
thấy bình an và hạnh phúc. Rồi dựa trên sự trải nghiệm đó, bạn tiếp 
tục cầu mong cho những người khác cũng được bình an và hạnh 


phúc bằng cách xây dựng tâm-từ dành cho họ. 


Bạn bắt đầu từ trung tâm của sự tĩnh lặng, bình an và tâm 


nguyện tốt lành, và đó là từ trong chính bản thân mình. 


THIÊN QUÁN VÈẺ TÂM TỪ 


Phần này trình bày về 06 cách thiền chính thức về tâm-từ. Việc 
thực hành tâm-từ có ba mức độ. Mức đầu tiên là mức lởi-nói. Mức 
thứ hai là zmức ý-ngh?. Mức thứ ba là mức cảm-thụ. Khi bạn ở trong 
trạng thái tầng thiền định jhana, bạn trải nghiệm mức cảm thụ về 


tâm-từ. 


Hướng Dẫn Chung 


Hãy bắt đầu băng lời-nói và ý-nghĩ. Hãy đọc những lời chính 
thức dưới đây, hoặc những lời tương tự vậy. Đó chỉ là những ví dụ 
mẫu /heo thứ tự tiến hóa của các chúng sinh và theo cách thức 
truyền đạt tâm-từ ra ngoài. Bạn bắt đầu từ chính mình là tâm-điểm 


của sự tĩnh lặng, bình an và tâm nguyện tốt lành. Rồi sau đó hướng 


74 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


ra các tâm-điêm bên ngoài theo từng giai đoạn, cho đên khi nào 


tâm-từ của bạn có thê bao trùm hêt khắp nơi và mọi chúng sinh. 


Nếu những lời chính thức dưới đây không tạo âm hưởng trong 
bạn thì bạn hãy chọn đọc những lời nào thật sự có ý nghĩa đối với 


bạn, thực sự khơi gợi cảm xúc tâm-từ từ bên trong tâm bạn. 


Hãy có hình dung ra những người hay sinh vật trong mỗi loài. 
Giữ hình ảnh đó rõ ràng trong tâm mình. Làm cho cái cảm giác hay 
tình cảm là thực và riêng của bạn. Có những loài chúng sinh và loại 
người bạn thấy khó thực tập hơn là những loài và loại khác. Hãy cố 
thực tập tâm-từ trên từng mỗi loại đối-tượng cho đến khi nào bạn 


có thê làm một cách chân thành và trôi chảy và dễ dàng. 


(Nên nhớ, chỉ có mình mới biết rõ tâm mình là đang cố gắng từ- 
ái một cách thực sự chân thật hay giả tạo hay không, dù ít hay 
nhiều. Đạo đức giả với chính tâm mình là một điều nhu xuân. Nếu 
có những đối-tượng quá đáng ghét như những kẻ bất lương, hoặc 
đáng ghê tởm như một số súc sinh ... rấ/ khó để mà bạn tạo ra 
lòng-từ thương mến dành cho người đó hay vật đó, thì cách duy 
nhất là bạn phải có gắng thêm cho đến khi nảo bạn thực sự hiểu về 
ý nghĩa tâm-từ và có thê tạo được lòng thương-mền hay bi-mẫn đối 
với đối tượng đó. Điều gì khó thì tạo ra kỳ tích! Nhưng nếu tâm-từ 
đích-thực mà tu tập được thì có nghĩa người tu đã tu tiễn được rất 
xa và rất sâu, một cách tự nhiên. Nếu một người không tu tập thành 
công được tâm-từ, không có được tâm-từ đích thực, thì người đó 
không thể nói mình là một bậc chân tu, hay một bậc chứng đắc 


chánh định, hay chứng đắc đạo quả hay thánh quả gì gì!) 


Hãy khám phá cảm giác của thân khi bạn thực tập tâm-từ. Tìm 
xem, một cách sâu sắc và có chánh-niệm, chính xác điều gì diễn 
biến trong thân bạn khi bạn thực tập tâm-từ, chính xác là nó diễn ra 


ở đâu trong thân bạn, và chính xác nó cảm giác như thê nào. 


Chương 4T— Thực Hành Tâm Từ Đối Với Mình và Những Người Khác * 15 


Chú tâm vào những cảm-giác của thân cho đến khi những cảm- 
giác đó trở nên tỉnh khiết trong tất cả mọi ý-nghĩ và sự cảm-nhận 
của thân. Đó là một cảm giác vượt trên cảm nhận thông thường, nó 
tô đậm thêm màu sắc cảm xúc cho tâm. Nó thường tạo ra những 
cảm nhận ấm áp và xúc động gần vùng tim của bạn. Đó là sự cảm 
nhận của tắm lòng trái tim, không phải chỉ là sự cảm nhận của riêng 


tâm. 


Sau cùng, bỏ hết những lời mong cầu, những hình ảnh, những 
chúng sinh, những cảm giác của thân và những giai đoạn quán niệm 
tâm-từ về các loài và loại đối-tượng. Lặn sâu vào cái cảm-giác sâu 
sắc của tâm-từ tinh khiết như là một pháp vô hình, vượt trên những 
ý nghĩ và cảm xúc thông thường và những sự cảm nhận thông 


thường của thân. Cảm thụ được cốt lõi sinh động của nó. 


Dùng chính mình như là một máy phóng chiếu để phóng rải 
tâm-từ, cảm-giác tỉnh khiết của tâm-từ và lòng-tốt ra khắp thế gian. 
Và an trú với trạng thái đó. 

Việc thực hành tâm-từ có tiềm năng giúp bạn chứng đắc các 
tầng thiền định jhana. Cảm giác tinh khiết của tâm-từ là một sự trải 
nghiệm có thể được dùng để mang bạn vượt qua những rào cản để 
bước vào một trạng thái vô ngôn, không còn diễn đạt bằng lời. Nó 
rất “gần” với những cảm giác chiếm ngự trong tầng thiền định 
jhana thứ nhất, và nó có thể được dùng để chứng đắc tầng Nhất 


Thiên này.Š 


Thiền về Tâm-Từ I: 
(1) Cầu mong tôt được khỏe mạnh, hạnh phúc và an bình. 
Câu mong tôi không bị nguy hại. Cầu mong tôi không gặp 


khó khăn và những việc nan giải. Cáu mong tôi được 


76 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


thành công. Cầu mong tôi có được sự kiên nhân, sự can 
đảm, sự hiểu biết, và sự quyết tâm để gặp và vượt qua 
những khó khăn không thể nào tránh được, những việc 
nan giải và những thất bại trong cuộc đời. Cầu mong tôi 
luôn vượt trên những sự đó bằng giới-hạnh, sự chánh- 


trực, sự vị-tha, sự bi-mân, sự chánh-niệm, và trí-tuệ. 


(2) Câu mong cha mẹ của tôi được khỏe mạnh, hạnh phúc 
và an bình. Cầu mong cha mẹ không bị nguy hại. Cầu 
mong cha mẹ không gặp khó khăn và những việc nan giải. 
Cẩu mong cha mẹ được thành công. Cầu mong cha mẹ có 
được sự kiên nhẫn, sự can đảm, sự hiểu biẾt, và sự quyết 
tâm để gặp và vượt qua những khó khăn không thể nào 
tránh được, những việc nan giải và những thất bại trong 
cuộc đời. Cẩu mong cha mẹ luôn vượt trên những sự đó 
bằng giới-hạnh, sự chánh-trực, sự vị-tha, sự bi-mẫn, sự 


chánh-Hiệm, và trí-tuệ. 


(3) Câu mong những người thấy của tôi được khỏe 
mạnh, hạnh phúc và an bình. Cầu mong họ không bị nguy 
hại. Cầu mong họ không gặp khó khăn và những việc nan 
giải. Cầu mong họ được thành công. Cầu mong họ có 
được sự kiên nhẫn, sự can đảm, sự hiểu biết, và sự quyết 
tâm đề gặp và vượt qua những khó khăn không thể nào 
tránh được, những việc nan giải và những thất bại trong 
cuộc đời. Cầu mong họ luôn vượt trên những sự đó bằng 
giới-hạnh, sự chánh-trực, sự vị-tha, sự bi-mẫn, sự chánh- 
niệm, và trí-tuệ. 

(4) Câu mong những người thân của tôi được khỏe 
mạnh, hạnh phúc và an bình. Câu mong họ không bị nguy 


hại. Câu mong họ không gặp khó khăn và những việc nan 


Chương 4— Thực Hành Tâm Từ Đối Với Mình và Những Người Khác * 71 


giải. Câu mong họ được thành công. Cầu mong họ có 
được sự kiên nhẫn, sự can đảm, sự hiểu biẾt, và sự quyết 
tâm đề gặp và vượt qua những khó khăn không thể nào 
tránh được, những việc nan giải và những thất bại trong 
cuộc đời. Cầu mong họ luôn vượt trên những sự đó bằng 
giới-hạnh, sự chánh-trực, sự vị-tha, sự bi-mẫn, sự chánh- 


niệm, và trí-tuệ. 


(5) Câu mong những người bạn của tôi được khỏe mạnh, 
hạnh phúc và an bình. Cầu mong họ không bị nguy hại. 
Cẩu mong họ không gặp khó khăn và những việc nan giải. 
Cầu mong họ được thành công. Cầu mong họ có được sự 
kiên nhân, sự can đảm, sự hiểu biết, và sự quyết tâm để 
gặp và vượt qua những khó khăn không thể nào tránh 
được, những việc nan giải và những thất bại trong cuộc 
đời. Cầu mong họ luôn vượt trên những sự đó bằng giới- 
hạnh, sự chánh-trực, sự vị-tha, sự bi-mân, sự chánh-niệm, 


và ftrí-tuệ.. 


(6) Cầu mong những người tôi không quen được khỏe 
mạnh, hạnh phúc và an bình. Câu mong họ không bị nguy 
hại. Cầu mong họ không gặp khó khăn và những việc nan 
giải. Câu mong họ được thành công. Cầu mong họ có 
được sự kiên nhẫn, sự can đảm, sự hiểu biẾt, và sự quyết 
tâm để gặp và vượt qua những khó khăn không thể nào 
tránh được, những việc nan giải và những thất bại trong 
cuộc đời. Cầu mong họ luôn vượt trên những sự đó bằng 
giới-hạnh, sự chánh-trực, sự vị-tha, sự bi-mẫn, sự chánh- 


niệm, và trí-tuệ. 


(7) Câu mong những người thù hận tôi được khỏe mạnh, 


hạnh phúc và an bình. Cầu mong họ không bị nguy hại. 


78 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Cẩu mong họ không gặp khó khăn và những việc nan giải. 
Cầu mong họ được thành công. Câu mong họ có được sự 
kiên nhân, sự can đảm, sự hiểu biết, và sự quyết tâm để 
gặp và vượt qua những khó khăn không thể nào tránh 
được, những việc nan giải và những thất bại trong cuộc 
đời. Cầu mong họ luôn vượt trên những sự đó bằng giới- 
hạnh, sự chánh-trực, sự vị-tha, sự bi-mân, sự chánh-niệm, 


và frí-tuệ. 


(8) Cầu mong tất cả chúng sinh được khỏe mạnh, hạnh 
phúc và an bình. Cầu mong tất cả tất cả họ không bị nguy 
hại. Câu mong tất cả họ không gặp khó khăn và những 
việc nan giải. Cầu mong tất cả họ được thành công. Cầu 
mong tất cả họ có được sự kiên nhẫn, sự can đảm. sự hiểu 
biết, và sự quyết tâm để gặp và vượt qua những khó khăn 
không thể nào tránh được, những việc nan giải và những 
thất bại trong cuộc đời. Cầu mong tất cả họ luôn vượt 
trên những sự đó bằng giới-hạnh, sự chánh-frực, sự vị- 


tha, sự bi-mân, sự chành-niệm, và trí-tuệ. 


Thiền về Tâm-Từ 2: 

Khi bạn thấy rằng tất cả chúng sinh, cũng giống như bạn, đều 
ước muốn và mưu cầu hạnh phúc, vì vậy bạn hãy tu tập một cách 
bài bản để phát triển tâm-từ đối với họ. 

(L Cầu mong cho tôi được hạnh phúc và hết khổ đau. Và 
cũng như tôi, cầu mong cho những bạn bè, những người 
không quen biết và những người thù ghét tôi cũng luôn 


được hạnh phúc! 


Chương 4— Thực Hành Tâm Từ Đối Với Mình và Những Người Khác * 79 


(2) Câu cho những người trong thành phố này, xứ sở này, 
trong những xử sở khác, và trong mọi lớp thế gian được 


hạnh phúc. 


(3) Cầu mong cho tất cả mọi người, tất cả chúng sinh, và 
tất cả những sinh vật hiện hữu trong mọi tầng lớp của thể 


gian được hạnh phúc. 


(4) Cũng vậy, cầu mong cho tất cả phụ nữ, đàn ông, thánh 
nhân, phàm nhân, trời thân, loài người, và tất cả chúng 


sinh trong cối bậc thấp của thế gian này được hạnh phúc. 


(5) Cẩu mong cho tất cả chúng sinh trong khắp muôn 


phương và muôn nẻo được hạnh phúc. 


Thiền về Tâm-từ 3: 


(1) Cẩu mong tôi không còn sân giận. Cầu mong tôi không 
còn khổ sở. Câu mong tôi không còn lo lắng. Cầu mong tôi 


sống hạnh phúc. 


(2) Cũng như tôi, cẩu mong mẹ cha, thây cô, sự phụ, và 
những người thân, những người không quen biết, những 
người thù ghét tôi không còn sân giận. Cầu mong họ không 
còn khổ sở. Cầu mong họ không còn lo lắng. Câu mong họ 
sống hạnh phúc. Câu mong họ thoát khỏi sự khổ đau. Cấu 


mong họ không bị ván rủi, gặp toàn vận may. 


(3) Cầu cho tắt cả chúng sinh ... tất cả sinh vật... tất cả 
mọi người ... tất cả phụ nữ ... tất cả đàn ông... tất cả 
thánh nhân ... tất cả phàm nhân ... tất cả trời thân ... tất cả 
loài người... tất cả loài phi nhân... tất cả đang ở địa 


ngục, tất cả đang ở nhà, ở trong làng, trong thành thị, 


§0 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


trong đất nước, trong thế gian, trong hệ ngân hà, không 
phân biệt ai, đều không còn sự bất an. Cầu mong tất cả họ 
được hạnh phúc. Cầu mong họ thoát khỏi sự khổ đau. Cầu 


mong họ không bị vận rủi, gặp toàn vận may. 


Thiền về Tâm-từ 4: 


(1 Câu mong loài không chân nhận được lòng thương mến 
của tôi. Câu mong loài hai chân nhận được lòng thương mến 
của tôi. Cầu mong loài ba chân nhận được lòng thương mến 
của tôi. Cầu mong loài bốn chân nhận được lòng thương mến 
của tôi. Cầu mong loài nhiễu chân nhận được lòng thương 
mễn của tồi. 

(2) Cầu mong loài không chân không làm hại tôi. Cầu mong 
loài hai chân không làm hại tôi. Cầu mong loài ba chân 
không làm hại tôi. Cầu mong loài bốn chân không làm hại 


tôi. Cầu mong loài nhiêu chân không làm hại tôi. 


(3) Cẩu mong tất cả chúng sinh, tất cả mang sự sống, đều 


được hạnh phúc. 


(4) Cầu mong khổ đau không đến với bất kỳ ai. Cầu mong 
những ai đang chịu khổ đau thoát khỏi sự khổ đau. Câu mong 
những ai đang bị sợ hãi không còn sợ hãi. Câu mong những 
ai đang bị sâu não không còn sâu não. Câu mong tất cả 


chúng sinh đêu được vậy. 


Thiền về Tâm-từ 5: 


Nguyện tất cả chúng sinh, 
được hạnh phúc an bình, 


Chương 4— Thực Hành Tâm Từ Đối Với Mình và Những Người Khác * 81 


Nguyện cho tâm chúng sinh, 
được vui lòng như ý. 


Chủng sinh dù yếu mạnh, 
dải cao hoặc trung bình, 
thấp, nhỏ hay to lớn, 

có mặt hay khuất mặt, 

dù ở xa, ở gần, 

chưa sinh và đã sinh, 
Không trừ chúng sinh nào, 
Nguyện cho tâm tất cả. 
được tràn đây hạnh phúc! 


Không lừa lọc lẫn nhau, 
Thường bất khinh khắp chốn 
Khi tâm đang oán giận, 
không mong hay nguyên rủa, 
cho ai khác bị hại, 


Như là một người mẹ, 
luôn che chở cho con, 
băng cả mạng sông mình. 


Hãy phát tâm vô lượng, 
cho lòng Từ vô biên, 
bao trùm cả thể giới 
trên, dưới và khắp HƠI, 
không cách trở hẹp hỏi, 
hết giận hờn thù ghét. 


Khi đang đứng hay đi, 
khi ngôi hay khi nằm, 
bao giờ còn thức tỉnh, 
giữ niệm “Tâm- Từ” này, 
đây chính là tâm trạng: 


§2 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Cao Đẹp nhất trong đời ... 

Ai làm được như vậy: 

không còn chui bào thai 

quay lại thế gian này. 

(thuộc tập “Kinh Táp” (Suttanipàra), l. 6, Tì yêu Kinh Bộ) 5 


Thiền về Tâm-từ 6: 


(1) Tôi hướng tâm mình về phương Đông, và cầu mong tắt 
cả mỗi người chúng ta sẽ thấy được tâm mình không còn 
bị tham, sân, ác cảm, ganh ghét và sợ hãi. Cầu mong ý 
nghĩ tâm-từ bao trùm chúng ta. Cầu mong mỗi tế bào, mỗi 
giọt máu, mỗi phân tử, mỗi nguyên tử trong thân và trong 
tâm chúng ta có đây ý-nghĩ tâm-từ. Câu mong chúng ta 
được an ổn. Cầu mong tâm của chúng ta được an ổn. Cầu 
mong thân và tâm chúng ta có đầy ý-nghĩ tâm-từ. Cầu 
mong sự bình-an và sự tĩnh-lặng của tâm-từ thắm đâm 


toàn thể thân và tâm của chúng ta. 

(2) Tôi hướng tâm mình về phương Tây, và cẩu mong như 
HIÊH s.: 

(3) Tôi hướng tâm mình về phương Nam, và cầu mong 
như trên ... 

(4) Tôi hướng tâm mình về phương Bắc, và cẩu mong như 
trên... 

(5) Tôi hướng tâm mình lên những cối trời, và cầu mong 
như trên... 

(6) Tôi hướng tâm mình xuống những cõi súc sinh và địa 


ngục, và câu mong như trên ... 


Chương 4— Thực Hành Tâm Từ Đối Với Mình và Những Người Khác * 83 


(7) Cầu mong cho tất cả mọi chúng sinh ở tất cả muôn 
phương, trong tất cả vũ trụ được đẹp đế: mong họ được 
hạnh phúc; mong họ được vận may; mong họ có bạn lỐI: 
mong họ sau khi chết được tái sinh về những cối trời hạnh 


phác. 


(8) Cẩu mong tất cả chúng sinh ở khắp muôn nơi có cảm- 

giác tâm-từ. 

(9) Ví dụ chúng ta thường ghê sợ hay khinh ghét những 
tội phạm và tù nhân. Chúng ta có thể tâm niệm về họ như sau: 


Mong cho tất cả những người tù đúng tội hay bị oan, hay 
những người đang bị giam giữ, sẽ được bình an và hạnh 
phúc. Mong cho họ không còn tham, sân, hận thù, ganh 
ghét và sợ hãi. Mong cho tâm họ có đây những ý-nghĩ 
tâm-từ. Mong sự bình an và tĩnh lặng của tâm-từ sẽ thấm 


đám nhuấn toàn thê thân và tâm của họ. 


(10) Khi gặp hay nghĩ đến cảnh những người bệnh nặng 
đang nằm trong những nhà thương, chúng ta có thể tâm niệm về 
họ như sau: 


Mong cho tất cả những người bệnh đang chịu nhiều bệnh 
tật sẽ được bình an và hạnh phúc. Mong cho họ mau hết 
khỏi những đau đớn, đau khổ, sâu não, thất VỌng, bắt an. 

và sợ hãi. Mong cho ÿ-nghĩ tâm-từ này bao trùm lấy họ, 
che chở họ. Mong cho thân và tâm của họ có đây những 
ý-nghĩ tâm-từ. 

(11) Khi gặp hay nghĩ đến cảnh cảnh những người mẹ đang 


đau đớn quăn quại đê cô sinh một đứa con, chúng ta có thê tâm 
niệm về họ như sau: 


§4 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Mong cho tất cả những người mẹ đang mang nặng đẻ đau 
sẽ được bình an và hạnh phúc. Mong cho mỗi tế bào, mỗi 
giọt máu, môi phân tử, mỗi nguyên tử trong thân và tâm 


của họ có đây những ÿ-nghĩ tâm-từ. 


(12) Khi gặp hay nghĩ đến cảnh những người bị mắt vợ hay 
chồng, phải tự mình xoay sở nuôi con một cách khổ sở, chúng ta có 
thể tâm niệm về họ như sau: 


Mong cho tất cả những người bị mất vợ hay chồng sẽ 
được bình an và hạnh phúc. Mong cho họ có được lòng 
kiên nhẫn can đảm, hiểu biết, và quyết tâm đề đối điện và 
vượt qua những khó khăn trước mắt, những gian nan và 
thất bại trong đời. Mong cho họ được khỏe mạnh, hạnh 


phác, và bình an. 


(13) Khi gặp hay nghĩ đến cảnh những trẻ thơ bị người lớn 
hiếp đáp, đánh đập, xâm phạm hay lợi dụng, chúng ta có thể tâm 


niệm vê các em như sau: 


Mong cho tất cả những trẻ em tội nghiệp đã bị hiếp đáp 
và bị xâm phạm bằng nhiễu cách khác nhau trên đời sẽ 
gặp được sự bình an và hạnh phúc. Mong cho tâm của các 
em có đây những ÿ-nghĩ tâm-từ, tâm-bi, tâm-hỷ, tâm-xả. 
Mong cho các em sẽ được an ổn. Mong cho trải tìm của 
các em sẽ được mêm mại. Mong cho lời nói của các em 
làm vui lòng mọi người. Mong cho các em không còn sợ 
hãi, căng thẳng, lo lắng, và bất an. 
(14) Khi gặp hay nghĩ đến những người nắm quyền đang gây 
ra nhiều cảnh đau khổ, nghèo nàn, bất công, không dân chủ và khó 


khăn cho dân chúng, chúng ta có thê tâm niệm về họ như sau: 


Chương 4— Thực Hành Tâm Từ Đối Với Mình và Những Người Khác * 85 


Mong cho tất cả những người nắm quyển hành ở các nơi 
sẽ trở nên nhẹ nhàng, tử tế, độ lượng, và biết thương 
người. Mong cho họ hiểu biết được những người bị ngược 
đãi, bị hiếp đáp, những người thấp cỗ bé họng, những 
người không có đặc quyên đặc lợi, những người bị phân 
biệt, và những người nghèo khổ. Mong cho trái tim họ 
đồng cảm với nỗi khổ cực của những công dân bắt hạnh. 
Mong cho những ý-nghĩ tâm-từ sẽ bao trùm lấy họ, che 
chở họ. Mong cho mỗi tế bào, mỗi giọt máu, mỗi phân tử, 
mỗi nguyên tử trong thân và tâm của họ có đây những ÿ- 
nghĩ tâm-từ. Mong cho sự bình an và tĩnh lặng của tâm-từ 


thám đâm toàn thê con người của họ. 


(15) Và khi gặp hay nghĩ đến những người bị ngược đãi, bị 
hiếp đáp, những người thấp cổ bé họng, những người không có đặc 
quyên đặc lợi, những người bị phân biệt, và những người cùng đinh 
nghèo khỏ, thì chúng ta có thể tâm niệm về họ như sau: 


Mong cho tất cả những người bị ngược đãi, bị hiếp đáp, 
những người thấp cổ bé họng, những người không có đặc 
quyền đặc lợi, những người bị phân biệt, và những người 
nghèo khổ sẽ gặp được sự bình an và hạnh phúc. Mong 
cho họ mau hết khỏi những đau đớn, đau khổ, sẵu não, 
thất vọng, bất an, và sợ hãi. Mong cho tất cả họ từ khắp 
mọi phương và khắp thể giới này sẽ được khỏe mạnh, 
hạnh phúc, và được an lạc. Mong cho họ có được lòng 
kiên nhẫn can đảm, hiểu biết, và quyết tâm đề đối điện và 
vượt qua những khó khăn trước mắt, những gian nan và 
thất bại trong đời. Mong cho những ý nghĩ tâm-từ bao 
trùm lấy họ, che chở họ. Mong cho thân và tâm của họ có 


đầy ý-nghĩ tâm-từ. 


§6 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


(16) Cầu mong cho tất cả mọi chúng sinh ở tất cả mọi 
phương, trong tất cả vũ trụ được đẹp đế: mong họ được 
hạnh phúc; mong họ được vận may; mong họ có bạn lỐI: 
mong họ sau khi chết được tái sinh về những cõi trời hạnh 


phúc. 


CHƯƠNG 5 


Thiền về Hơi-Thở 


Ngoài phương pháp Thiền về Tâm-Từ vừa nói với các bạn, một 
phương pháp thiền khác có giá trị vô kế để tạo ra nên tảng tiến tu 
tới chứng đắc những tầng thiền định jhana: Đó là Thiển về Hơi- 
Thở. 


Thiên về Hơi- Thở là một đề tài rộng lớn. Thiên về Hơi-Thở đã 
được nói rõ trong một quyên sách của loạt sách thiền này, đó là 
quyên “Chánh-Niệm, giảng bằng ngôn ngữ thông thường”. Nêu 
bạn chưa thành thục về kỹ thuật Thiển về Hơï-Thở, xin vui lòng đọc 
qua quyên sách đó hoặc những sách khác có giá trị hướng dẫn 
tương tự về đề tài này. Nhưng trong phạm vi đề tài về thiền-định 
của quyền sách này, tôi chỉ nói lại những tóm lược ngắn gọn. Phần 
nảy chỉ bàn về một số hướng dẫn về thiền hơi-thở nhằm mục đích 
hướng tới đạt được trạng thái định-sâu của tầng thiền định jhana. 


S6 SA 


Trước hết, hãy “cột” tâm vào hơi-thở và giữ nó ở đó. Bạn có thê 
bắt đầu với những cảm-nhận về hơi-thở ở lồng ngực hay bụng, 
nhưng sau đó bạn nên chuyên qua chỗ tiếp-xúc ở phần chóp mũi 
hay chỗ trên giữa môi trên. Đó là chỗ bạn có được “một điểm tiếp- 


xúc riêng biệ£” đê bạn cảm nhận hơi-thở đi vô và đi ra. 


Trụ tâm vào điểm cảm nhận duy nhất đó. Khi những cảm-giác, 
những ý-nghĩ, những sự nhận-thức khác làm xao lãng tâm và kéo 
tâm ra khỏi mục tiêu nhất điểm này, bạn chỉ cần ghi nhận chúng 
vừa đủ để thấy sự vô-thường và thoáng qua của chúng. Chúng khởi 
sinh, có mặt một tích, rồi biến mất. Cứ nhìn xem như vậy, cứ như 
vậy. Theo cách này, mọi sự xao-lăng kéo bạn ra khỏi sự chú-tâm 


vào mục tiêu hơi-thở đều trở thành những viên đá lót trên con 


§8 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


đường dẫn bạn đến sự giải-thoát. Nhờ vào cái gì? Nhờ vào sự nhìn- 
thấy sự vô-thường trong từng mỗi sự xao-lãng—chỉ cần như vậy, 
tất cả phương pháp chỉ là vậy——bấy nhiêu cũng đủ dẫn dắt bạn đến 
sự định-tâm thực thụ. 


Nếu có sự xao-lãng nào không biến mắt luôn mà cứ lặp lại quay 
lại, thì lúc đó bạn nên tìm hiểu xem có chướng-ngại (triỀn cái) nào 
đang có mặt. Sau đó áp dụng một trong những kỹ thuật hay thủ 
thuật được nói ở Chương 6 kế tiếp. 


Bạn cũng luôn luôn ghi nhớ rằng tâm của mình giống như một 
ly nước bùn. Làm cách nào để cho nước được trong? Cách tốt nhất 
là đặt ly nước xuống yên tĩnh. Những thứ bùn dơ cặn bã sẽ từ từ 
lắng xuống và phần nước trong sạch sẽ ở bên trên. Tương tự như 
vậy, khi những cặn bã trong tâm được lắng xuống, thì tâm trở nên 
trong sạch và trong sáng. Nhờ đó, bạn có thể ngồi thiền lâu, lý 
tưởng nhất là liên tục một giờ, trong tư thế bất động, tĩnh lặng. 
Ngay cả khi đau nhức cơ, xương, lưng, hay chân, bạn không nên cử 
động hay di chuyền. (Dĩ nhiên, bạn không nhất thiết phải cố ngồi 
một tư thế nào đó đang tạo cho bạn những sự đau nhức khủng 
khiếp do một hay nhiều nguyên nhân gây ra). Hãy để những cảm- 


nhận của thân đó lăng dân xuông. 


Nếu bạn muốn đạt sự định-tâm thì đừng chú-tâm vào những chi 
tiết của hơi-thở như: sự lên xuống, ra vô hay chuyển động của hơï- 
thở. Nếu bạn có lúc chợt chú ý đến sự lên xuống của hơi-thở, sự lên 
xuống ở bụng, hay sự chuyên động khác, đừng lo lắng về điều đó. 
Cứ tiếp tục ghi nhận chúng cho đến khi tâm bạn lăng xuống. Đừng 
điều tra hay chế định chúng. Cứ an trú vào cảm-giác về hơi-thở như 
một tiến trình duy nhất, tiễn trình của dòng chảy. Đừng suy nghĩ, 


phân loại, đặt tên, hay khái niệm gì cả. Nếu làm được vậy thì tâm 


Chương 5 — Thiên về Hơi- Thở * 89 


sẽ chuyên qua trạng thái sự định-tâm thuần khiết một cách tự nhiên: 
tự nó đạt định. 


SỰ TỈNH GIÁC CỦA SỰ MINH-SÁT HƠI-THỞ 


Nhiều lúc, khi bạn bắt đầu ngồi vào thiền, tâm bạn bất an. Rất 
khó mà tập trung sự chú-tâm vào hơi-thở và trụ tâm ở đó. Lúc đó, 
bạn cần phải có cái gì đó hay ho hoặc hấp dẫn đề thu hút sự chú ý 
của bạn. Nhưng điều gì có thể là điều hay ho hấp dẫn của hơi-thở? 
Chúng ta lúc nào mà chẳng có nó và chúng ta muốn có nó lúc nào 
cũng được, vậy nó có gì mà hay ho quý hiếm đâu. Có lẽ hơi-thở là 
thứ nhàm chán nhất trong đời? 


Có nhiều thứ đang diễn ra trong đó. Đúng ra thì, theo truyền 
thống tu tập, có 21 điều đang diễn ra trong hơi-thở, và lặp đi lặp lại 
không ngừng. Đó là những thứ bạn có thể chú ý và ghi nhận. Đó là 
những thứ có thê dùng đề làm đối-tượng đề chánh-niệm trong thiền 
minh-sát. Bạn có thể chú ý vào từng mỗi hiện-tượng trong chúng 
như mỗi đối-tượng riêng biệt [đối-tượng phụ] ngay cả khi bạn chỉ 
dùng nó để giúp cho bạn quay lại chú-tâm vào đối-tượng chính 
[hơi-thở] của bạn. 


Có 21 mốt điểm diễn ra lặp đi lặp lại trong mỗi hơi-thở vô và 
mỗi hơi-thở ra. 

Hơi-thở vô: Đầu, giữa, kết, khắc dừng. 

Hơi-thở ra: Đầu, giữa, kết, khắc dừng. Tất cả có 08 sự kiện. 

Chúng ta có thể nhận biết thêm 04 điểm sau đây trong tiến trình 
hơi-thở. Áp c—ngay khi phối chứa đầy hơi-thở vô, ta cảm nhận 
áp lực; Giđi fỏa—ngay khi thở ra hết hơi-thở ra, ta cảm nhận sự 


giải tỏa; Lo lắng hay thúc bách —ngay khi bạn thở-ra hết và buồng 


90 s Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


phối trống không, ta cảm nhận một chút sự lo lắng hay thúc bách 
phải thở-vô ngay; Giải tỏa sự lo lắng hay thúc bách —ngay khi bạn 


thở-vô, sự lo lăng biên mật và ta cảm nhận sự giải tỏa. 


Và 04 yếu tổ Tứ Đại cũng có mặt ở đó. Yếu tô Đắt—Hơi-thở vô 
Và ra tiếp-xúc nơi chóp mũi, đường lỗ mũi, chỗ giữa môi trên, bên 
trong mũi giữa hai mắt. Sự chạm-xúc lúc cứng, lúc mềm. Đó là sự 
thể hiện của yêu tô đất [thể cứng]; Yếu z Nước—Hơi-thở có lúc 
khô, có lúc ẩm. Đó là sự có mặt ít hay nhiều của yếu tô nước [thê 
lỏng]; Y: éu tố Gió——Bản thân cái “hơi” của hơi-thở là sự thể hiện 
của yêu tô gió [thê khí]; Yếu zố Nhiệt—Hơi-thở có lúc ấm, có lúc 
lạnh. Đó là sự thê hiện của yếu tố lửa [thể nhiệt]. 

Bạn cũng có thể quan sát 05 Uẩn, theo truyền thống Phật giáo, 
là 05 tô hợp (tập hợp, đống) tạo nên “thân và tâm” của một “con 
người”. Các uẫn gồm có một tập hợp thuộc vật chất hay sắc thân 
[sắc uẫân] và bốn tập hợp thuộc tâm thần là tập hợp những cảm-giác 
[thọ uẫn], tập hợp những sự nhận-thức [tưởng uầẩn], tập hợp những 
ý-nghĩ [hành uân], và tập hợp những thức [thức uẫn]. Nói về mặt 
Sắc uẩn—hơi-thở có dạng hình dáng tùy theo đường dẫn của nó. Vì 
hơi-thở có chứa bốn yếu tố Tứ Đại, cho nên kinh điển Phật giáo gọi 
nó như là một fhân: Thân Hơi-Thở. Về mặt Thọ uẩn— chúng ta 
phải cảm-giác được hơi-thở để chúng ta có thể chú-tâm vào nó như 
là đối-tượng mục tiêu của Thiền về Hơi-Thở. Về mặt Tưởng uẩn— 
chúng ta phải nhận-thức được bằng tâm để biết được hơi-thở có 
mặt. Về mặt Hành uẩn—đó là cái ý nghĩ, ý định hay ý hành chúng 
ta (cố ý) chú-tâm vào hơi-thở, vào những cảm-giác, vào những sự 
nhận-thức của chúng ta. Về mặt 7#⁄c uẩn—là cuối cùng, nhưng 
không phải là kém quan trọng nhất, là chúng ta không thể làm bắt 


cứ việc gì nếu không có thức [ý thức, tâm thức]. 


Chương 5 — Thiên về Hơi-Thở * 91 


21 điểm này luôn có mặt và lặp lại trong tiến trình hơi-thở. 
Thiền một cách có chánh niệm về hơi-thở có khả năng giúp người 
tu nhận biết tất cả chúng bằng sự tỉnh-giác (rõ-biết). 

Người tu nên chú-ý một cách đặc biệt vào những điểm của “sự 
lo lắng hay thúc bách” vừa nói trên và sự xuất hiện và sự biến mất 
của nó! Sự lo lắng là động lực của phần lớn hành vi của chúng ta, 
đặc biệt những phần chúng ta sẽ tốt hơn nếu không có chúng. Có 
rất nhiều điều ở đây để chúng ta học hỏi về 'sự-sống về mặt xúc- 
cảm' của chính mình. Sự lo lắng hoàn toàn thường thê hiện bằng 
việc canh cánh hay thường trực nghĩ về một tình huống nào đó mà 
mình đang lo lắng, bằng một số cảm nhận ở vùng tim, phổi, bụng, 
và một “hương vị” gì gì đó trong tâm hầu như ta không thể nào truy 
tìm được. Đây là cơ hội cho bạn dò xét nghiên cứu cách thể hiện 
của một sự lo lắng nhỏ và vi tế trong tâm, để mà sau đó, khi sự lo 
lắng lớn mạnh hơn và thô tế hơn thì bạn có thể tiếp tục dò xét 
nghiên cứu nó nhiều hơn. Đây là một sự áp dụng thực hành xuất 


sắc nhát những kỹ năng mình-sát của thiên mình-sát! 


BÓN YẾU TÓ TỨ ĐẠI 


Bồn yếu tô Tứ Đại là một hệ thống thuộc mang tính phân-tích 
để giúp bạn phát triển sự chánh-niệm. Nó làm việc rất hợp và gần 
gũi với việc tu tập sự chánh-niệm trong 7' hiển về Hơi- Thở. Đây là 
cách phân loại của kinh điển từ cô xưa để bạn nhìn vào bản chất 
của sự trải nghiệm. Nó phân tích mọi thứ chúng ta trải nghiệm theo 
dạng những đặc tính biểu tượng cơ bản thông thường mà chúng ta 
nhìn thấy trong thế giới thông thường: đất, nước, gió, lửa. 


Xin quý vị nhớ rằng đây không phải chỉ là những ngôn từ, cũng 
không phải là những ý niệm triết học cao xa trừu tượng chỉ có 


92 s Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


những nhà tư tưởng hay những người cao siêu về tâm linh mới hiểu 
được. Đây là những thứ mà chúng ta trải nghiệm ñgay bây-giờ. Đó 
chỉ là một cách khác để phân tích sự trải nghiệm của ta ngay trong 
phút giây này. Mỗi yếu tố đó là một phương diện để chúng ta thực 


tập sự chánh-niệm vào hơi-thở. 


(1) Yếu tố Đá: thê hiện những tính chất: cứng, nặng, bền, chắc. 
Đặc tính đề nhận biết nó là cứng hay mềm hơn. Bạn cảm thấy mình 
đang ngồi. Bạn có thể cảm nhận sự cứng ở nơi tiếp xúc của thân 
mình với chỗ bạn đang ngôi. Cảm giác sự ấn đè của hai bàn chân 
lên sàn nhà. Đó là cảm giác cứng. Cảm giác sự tiếp xúc của gió thôi 
qua da bạn. Đó là cảm giác mềm. Đây là yếu tố đất. 

Bản thân ơï-¿hở cũng cho bạn thấy yếu tô đất. Sự thở có thê là 
cứng hay mềm. Bạn không thể biết được hơi-thở nếu không có 
phần thịt cứng/mềm tạo ra cảm-giác tiếp xúc với hơi-thở, và bạn 
cảm giác được sự cứng/mềm. Bạn thấy sự chắc của phần bụng khi 
nó phông lên và xẹp xuống. Bạn cảm nhận sự cứng ở các đường lỗ 
mũi khi hơi-thở đi vô và đi ra. Đôi khi hơi-thở cũng có lực thô ráp 
tác động lên chỗ tiếp xúc (ví dụ như lúc thở mạnh, thở gấp). Đôi 
khi hơi-thở thật là mềm nhẹ và vi tế đến nỗi bạn khó mà nhận biết 
được. 


Khái niệm theo tính chất đất như vây thật là đơn giản và dễ 
hiểu. Do nó quá đơn giản nên chúng ta thường bỏ qua, trừ khi có ai 
đó chỉ ra cho bạn những tính chất này. 

Sự chánh-niệm vào hơi-thở sẽ chỉ ra cho ta thấy được sự cứng, 
mềm, chắc trong sự trải nghiệm của chúng ta. 

(2) Yếu tổ Nước thê hiện những tính chất: ướt, chảy. Máu bơm 
thông qua các mạch máu. Bao tử tiết dịch để tiêu hóa. Có sự ọt ẹt 


và trào trộn bên trong ruột của chúng ta. Nhưng hầu như chúng ta 


Chương 5 — Thiên về Hơi-Thở * 93 


chăng bao giờ để ý tới đó. Khi chúng ta ngồi thiền tĩnh lặng, chúng 


ta sẽ nghe thấy sự chuyên động mang tính lỏng này. 


Hơi-thở cũng có yếu tô trôi chảy. Đôi lúc chúng có hơi-thở ướt 
át khi hít vào. Khi không khí bên ngoài khô, bạn có thể thấy hơi- 
thở ra mang nhiều hơi âm hơn. Khi bạn đang chú-tâm vào hơi-thở, 
những cảm nhận khác của cơ thể cũng xen vào. Một số chúng cũng 


có tính chất trôi chảy như vậy. 


Sự chánh-niệm vào hơi-thở cho ta thấy được tính chất lỏng, ướt 


âm, và chảy trong sự trải nghiệm của chúng ta. 


(3) Yếu tô G¡ó chỉ nhận biết được qua sự chuyển động hay tĩnh 
tại của đối-tượng. Tính chất chuyên động của bắt cứ thứ gì là yếu tố 
gió thông qua nó. Bạn có thể cảm nhận một chút rung nhẹ của làn 
da. Dòng chảy của máu, cũng giống như tính chất chảy của nước, 


cũng thuộc về yêu tô gió, nêu chỉ xét riêng về luông chuyên động. 


Yếu tố gió hay khí cũng được trải nghiệm thông qua không 
gian. Ví dụ, không gian trống trong đường lỗ mũi mà hơi-thở chiếm 
chỗ và đi vào đi ra. Đôi khi cái thân được ví như một ngôi nhà 
trống, một chỗ chứa trống, và mọi thứ chiếm chỗ trong đó. Phần 
nảo còn trông thì cũng có yêu tô khí chiếm chỗ trong đó, chứ không 
phải chân không. Yếu tố khí có mặt khắp nơi bên trong từng ngỏ 


ngách nhỏ nhất của cơ thê. 


Hơi-thở luôn chuyển động. Vùng bụng chứa đầy khí, phông lên, 
xẹp xuống. Hơi-thở vật lý di chuyên vô-ra. Ngay cả trong khắc- 
dừng, ta cũng có thể cảm giác được khoảng trống-không, đó là chỗ 
có mặt của khí. 

Sự chánh-niệm vào hơi-thở sẽ cho ta thấy tính chất chuyển 


động, tĩnh tại, và trống không trong trải nghiệm của chúng ta. 


94 s Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


(4) Yếu tổ Lửa thì thể hiện bằng sự nóng hay lạnh, hay bằng bắt 
kỳ cảm-nhận nào giữa nóng và lạnh. Nó cũng thể hiện bằng cảm 
nhận khô khi có nhiệt. Khi chúng ta bị nóng và muốn được mát hơn 
thì chính yếu tố nhiệt cao đã làm khởi sinh ý-nghĩ đó. Khi trong 
phòng lạnh và bạn muốn ấm lên thì cũng chính yếu tố nhiệt thấp 
làm khởi sinh ý-nghĩ đó. Nhiệt độ không nóng không lạnh và bạn 
không cần ấm hơn hay mát hơn. Đó cũng là yếu tố nhiệt vừa làm 
khởi sinh cảm giác trung tính đó. 

Bắt kỳ cảm-nhận nảo trong thân cũng đều có ít nhiều tính chất 
năng lượng, đốt cháy, hay nóng bỏng. Có những cảm giác trào-trộn 
đủ kiểu. Chúng rung động rất nhanh. Có sự hoạt hóa của các a-xít 
và sự đốt cháy (năng lượng). 

Khí của hơi-ihở luôn cảm giác mát khi thở vô, và cảm giác âm 
khi thở ra. (Hơi-thở ra mang thân nhiệt ra ngoài, dễ thấy nhất khi 
bạn thở lúc trời lạnh). Đó cũng là yếu tổ nhiệt. Bạn bị xao lãng bởi 
nhiệt độ (thay đổi ) ở bên ngoài, khi nóng, khi ấm, khi mát, hay khi 
lạnh. Bạn cảm thấy nhiệt độ của không khí chạm vào da bạn. Đó 


cũng là yếu tô nhiệt thể hiện. 


Sự chánh-niệm vào hơi-thở cho bạn thấy tính chất nóng, lạnh, 


và năng lượng trong sự trải nghiệm của mình. 


. Nhưng, nhưng mà ... lý do gì chúng ta phải đi phân-tách 
những trải-nghiệm của mình theo những đặc tính trên cho mệt sức 


vậy? 


Lý do là: Chúng ta quán sát 04 yếu tô của cái “thân hơi-thở” 
như bài thực tập thiên, để xem xét những trải-nghiệm của chúng ta 
một cách chính xác. Với mỗi trải-nghiệm thuộc vật chất vừa sinh- 
diệt mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng sự thiền, thì chúng ta im 


lặng tự hỏi: “Yếu tố nào trong 04 yếu tố đang chiếm nỗi trội trong 


Chương 5 — Thiên về Hơi- Thở * 95 


đây?”. Nhưng hỏi như vậy để làm gì? Câu trả lời là: Toàn bộ mục 
đích, hấu như ngược lại với ý chí chúng ta, là “đẩy” mình vào tiếp- 
xúc với bản chất thuân-táy của hiện-thực thuộc giác-quan. Đó là 
sự trải-nghiệm đích thực về những cảm-nhận có được thông qua sự 
chánh-niệm. (Vì thông thường trước giờ chúng ta chỉ trải nghiệm 
mọi thứ thông qua những phản ứng đối với những giác-quan). 


Nhưng mà ... tiếp xúc với thực-tại đích thực dựa trên sự phân- 
tách 04 yêu tô như vậy để làm gì? Câu trả lời là: Để chúng ta phá 
vỡ những thói quen suy nghĩ cố hữu trước đây. Để chúng ta thoát 
được khỏi những khái niệm và những phản ứng của thói tâm đối 


với những khái niệm đó. Và như vậy, chúng ta hiểu đúng thực-tại. 


Và, cũng giống như tất cả các phần khác của thiền minh-sát, khi 
Sự xem xét rõ ràng và kỹ cảng (minh-sát) giúp bạn bước vào quan 
sát “những thứ đang điễn ra” theo một cách không băng lời nói, 
không bằng khái niệm, thì lúc đó bạn dẹp bỏ luôn ngôn từ, đẹp bỏ 
sự đặt tên dán nhãn, dẹp bỏ tất cả các khái niệm, và bạn chỉ ngồi 
chứng kiến sự thay-đổi (đang diễn ra). 


PHÁT TRIÊN VIỆC THIÊN TẬP HÀNG NGÀY 


Phát-đồ thực-hành hiệu quả nhất mà tôi đã tìm ra là sự kết hợp 
hai việc thiền tập chính được ghi ra dưới đây. (¡) Bạn dùng “7iên 
về Tâm-r† đê chuẩn bị tâm cho việc tu tập sự định-tâm có thể đi 
đến chứng đắc được tầng thiền định jhana, và (i) sau đó dùng 
“Hơi-Thở”, hoặc dùng cái “Cảm-giác tỉnh khiết của Tâm-từ”, đề 
làm đối-tượng thiền chính, giúp đưa bạn đến trạng thái tầng thiền 


định của jhana.Š 


96 s Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


(¡) Lợi thế của việc dùng “Hơi-Thở” là: đó là một thói quen mà 
tất cả chúng ta đều đã tu tập và phát triển trong sự nghiệp thiền tập 
của mình. Høï-Thở là thứ chúng ta có sẵn. Đối với hầu hết chúng 
ta, khi nào tâm được tĩnh-lặng thì nó tự hướng về hơi-thở. 
Chúng ta đã tập luyện nó như vậy. (ii) Còn chỗ lợi thế của việc sử 
dụng “7âm-Tờ' chính là sự tương đồng của cái “Cđm-giác tỉnh 
khiết [và sự tĩnh-lặng và hoan-hỷJ của Tâm-Từ” với những cảm- 


giác nỗi trội chiếm ngự của trạng thái tầng thiền định jhana. 


Bạn chọn cái nào là tùy theo tính cách của bạn. * Bạn dùng cái 
nào mang lại hiệu quả tốt nhất cho bạn. Nhưng dù chọn cái nào 
bạn phải luôn nhớ bắt đầu việc thiền bằng Tâm-Từ, và nếu sau 
đó bạn chuyên qua dùng #ơi-Thở, hãy để Tâm-Từ làm cho tâm bạn 
tĩnh-tại. Thông thường thì tâm sẽ tự động chuyền qua #ơi-Thở một 
cách tự nhiên theo thói quen đường lỗi của nó. Nếu có thể, hãy để 
sự chuyên đổi tự thân nó diễn ra một cách êm đềm (từ đề mục 
“Tâm-Từ” qua đỗi-tượng “Hơi-Thở”). 


Bạn có thể bắt đầu bằng cách đọc tụng một bài tụng chính thức 


vê ý nguyện tâm-từ của mình. 


Bạn cần phải thực sự cảm giác (thật lòng) về những lời mong 
cầu đó. Thường thì lời mong cầu sẽ rất có hiệu nghiệm khi được 
diễn đạt bằng ý nghĩ của chính mình, bằng ngôn ngữ bên trong của 
chính mình, bằng chính cách mà mình vẫn thường tự nói với chính 
mình trong đầu. Bản thân tôi thường dùng cách tâm niệm những lời 


như sau: 


Nguyện làm sạch tâm khỏi mọi sự sân gián và thù ghét. 
Nguyện buông bỏ hết mọi nhu câu, tham muốn, và bất an. 
Nguyện cho tâm mình sáng tỏ và tỉnh giác. Nguyện cho 


tâm đây cảm giác từ-ái. 


Chương 5 — Thiên về Hơi-Thở * 97 


Nguyện cho tâm trong sáng trải nghiệm Giáo Pháp trong 
sáng. Nguyện cho tâm đây bi-mẫn. Nguyện có được tâm- 
từ để cảm thông sự khổ đau của người khác. Nguyện có 
được sức mạnh để tu hành một cách không khó khăn. 
Nguyện cho tôi tìn thấy bình an và niễm vui, và chia sẻ 
chúng với mọi người. 

Tôi mong giữ được tâm tỉnh thức trong suốt buổi thiểu. 
Tôi mong muốn đạt định. Tôi thành tâm muốn hiếu biết 
Giáo Pháp để tôi có thể chia sẻ Giáp Pháp cho mọi 
người. Tôi không che giấu động cơ ích kỷ nào cả. Tôi làm 
vậy vì bản thân mình và mọi người. Chúng ta đêu được lợi 


lạc. 


Tôi mong tâm mình trong sảng. Tôi nguyện cho tâm mọi 
người được trong sáng. Tôi mong tìm thấy bình an và 


niêm vui cho mình và cho mọi người ở khăp noi. 


Tôi đang tu tập vì lợi ích của cho chính mình và mọi 
người. Tôi đang làm sạch tâm mình để nếm trải sự bình 
an và niềm vui vốn đang nằm bên dưới gốc rễ của tâm tôi, 
bên dưới ý nghĩ của tôi. Tôi muốn có được bình an và 
niềm vui cho mình và mọi người. Nguyện cho tôi nhìn thấy 
được sự vô-thường diễn ra trước con mắt tri-tuệ để tôi có 
thể được giải thoát và giúp mọi người khác cùng được 
giải thoát. 

Bạn có thể dùng bắt kỳ lời tụng nào để khởi tạo những ý nghĩ 
thân thiện và thanh bình trong tâm mình. Hãy thực sự tạo ra ý-nghi, 
chứ không phải chỉ là hình thức tụng đọc. Những bài tâm nguyện 
chính thức là nơi tốt nhất để bạn khởi đầu việc thiền tập trong 
ngày, nhưng chính cái ý-nghĩ của chính mình (về những tâm 
nguyện) thì mới mang lại hiệu quả tốt hơn. 


98 s Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Hãy luôn ghỉ nhớ mục-tiêu tu tập: Là để nhìn thấy được bản 
chất vô-thường trong mọi sự trải nghiệm. Duy trì sự chánh-niệm 
trong sáng và sáng rõ. Nhận ra ngay chướng-ngại (triền cái) ngay 
khi nó khởi sinh. Biết rõ nó là loại chướng-ngại nào vả nhìn xem nó 
khi nó có mặt. Dùng những công cụ hay kỹ thuật được trình bày 
trong Chương 6 sau để xử lý hay đối trị từng chướng-ngại. Quan 
sát nó. Biết rõ khi nào nó có mặt và khi nào nó không còn ở đó. 
Nhìn xem sự vô-thường của nó. 

Khi tâm được lắng lặng, tĩnh tại và hoan hý, hãy để sự chú-tâm 
lướt nhẹ qua hơi-thở, hoặc mang những cảm-giác bình an và hài 
lòng và thiện ý vào trong trạng thái tầng thiền định jhana. 

Cứ trụ yên ở hỗ đối-tượng thiền. An trú tâm vào nó. Quan sát 
nó. Quan sát đề thấy “dấu-hiệu” (tướng) sắp khởi sinh. (Chúng ta sẽ 
nói thêm nhiều về “dâu-hiệu” chính xác có nghĩa là gì ở Chương 6 
sau). Quan sát chính mình đang quan sát “dấu-hiệu” sắp khởi sinh 
và nhận biết sự tham muốn hay sự phản ứng khác của mình. Trụ 


tâm nơi đồi-tượng thiền. Thấy biết sự bình an. 


Nên nhớ rằng: Trạng thái tầng thiền định jhana xảy ra khi nó 
xảy ra. Nó không thể bị thúc ép hay thúc giục. Mỗi thất bại mình 
thấy rõ chính là một bước đi đến thành công. (Thất bại là mẹ thành 
công). Khi một điều gì không xảy ra theo ý mình trông đợi, hãy 
dùng sự chánh-niệm để nhận biết cái cảm-giác thất vọng khởi sinh. 
Mỗi lần bạn làm vậy là mỗi lần bạn củng có sự chánh-niệm mạnh 


mẽ hơn, và là tiên thêm một bước về phía mục-tiêu. 


Bạn không thể mất gì, trừ khi bạn bỏ cuộc. 


CHƯƠNG 6 
Tại Sao Ta Không Thể Định Tâm Sâu Ngay Bây Giò? 


Tại sao chúng ta phải học cách tập-trung tâm [định tâm]? Tại 
sao chúng ta phải học cách phát riển một kỹ-năng mà về lý thuyết 
mà nói, nó là một đặc tính tự nhiên sẵn có của tâm? Lý do đơn giản 
ở đây là chúng ta luôn bị những xao-lãng lôi kéo tâm ra khỏi mục- 
tiêu chú-tâm của chúng ta. Những thứ làm xao-lãng luôn nhảy vào 


ngán chân chúng ta và cản trở chúng ta trên con đường tu tập. 


Tâm của chúng ta chứa đầy những ý nghĩ và cảm xúc mà lâu 
nay chúng ta vẫn coi chúng là thường tình. Dù ít hay nhiều, nhưng 
chúng rất mạnh và dẫn dắt tâm. Chúng gài bẫy và chế ngự tâm của 
chúng ta. Chúng chính là những sự xao-lãng. Tâm không thể nào 
tập trung khi có những sự quấy nhiễu này. 


Đừng suy nghĩ đến con khủng long! 


Chỉ cần một phút. Ngồi ngay đó và không nghĩ đến một con 
khủng long màu hồng. Thay vì vậy, hãy nghĩ về một chiếc máy 


bay. Bạn hãy ngừng đọc và làm ngay thử xem! 


Nghĩ như vậy chắc không dễ, phải không? Có phải vì cái gợi ý 
trên cứ kéo tâm bạn về lại với hình ảnh con khủng long màu hồng, 
có phải không? Và đối với hầu hết chúng ta, con khủng long màu 
hồng chưa phải là cái gì thực sự làm chúng ta bị ám ảnh. Nhưng 
làm cách nào trả tiền các món hàng khi bóp ví hay thẻ [tài khoản] 
chúng ta đã bị hết tiền? Còn về vấn đề ái tình hay chuyện yêu 
đương, hay việc làm, hay về cái gã đồng nghiệp hay người bạn tu 
đang ghét mình? Những thứ này chắc chắn còn mạnh bạo hơn và 


làm bạn bị phân tâm nhiều hơn. Bạn có bao giờ thử tập thiền sau 


100 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


một ngày không mây yên lặng, khi mọi chuyện đêu xâu và rôi loạn 


trong ngày đó làm bạn mệt mỏi và rôi bời? Rât là khó. 


Kinh điển Pali đã chỉ ra 05 thứ gây xao-lãng mạnh nhất đối với 
tất cả chúng ta. Phật gọi đó là “05 chướng-ngại” (năm triền cái, ngũ 
cái). 05 chướng-ngại can thiệp và phá rối sự định-tâm của ta, ngay 


lúc chúng ta đang ngôi thiền và cả lúc ngoài giờ thiên. 


(1) Tham Dục 


Chúng ta nhìn thấy thứ gì đó, và chúng ta muốn có nó. Hoặc 
chúng ta nghĩ về cái gì đó, và chúng ta muốn được nó. Chúng ta 
muốn xung quanh mình đây tiếng nhạc nghe hay. Chúng ta muốn 
căn phòng mát hơn hay âm hơn. Chúng ta muốn có xe mới. Chúng 
ta muốn bữa ăn cao lương mỹ vị. Và chúng ta luôn muốn tất cả 
phải có ngay bây giờ. Khi một ý muốn như vậy khởi sinh trong 
tâm, nó sẽ luôn luôn khởi sinh và lặp đi lặp lại ... cho tới khi nào 
chúng ta có-được thứ mình muốn, hoặc cho tới khi thất-vọng vì 
muốn mà không được. Chúng ta ám ảnh vì nó. Chúng ta nghĩ đêm 
nghĩ ngày về nó. Chúng ta bỏ quên những giá trị đích thực của cuộc 
sông vả chạy theo những thứ nhỏ mọn hào nhoáng bề ngoài. Những 
ý nghĩ cứ liên tục, không ngừng ám ảnh. Chúng ta chẳng chú tâm 
vào thứ gì khác được lâu. 


(2) Sự Ác Ý (Ác Cảm, Chê Ghét) 


Chúng ta ghét bị bệnh. Chúng ta ghét những tiếng ồn ào. Chúng 
ta ghét thức ăn này và muốn thức ăn khác. Chúng ta rủa cho cái lão 
ti tiện đã làm hại chúng ta bị té vào một cái lỗ đen và biến mất mãi 


mãi. Bât cứ khi nào cuộc sông đưa đên những điêu chúng ta chắn 


Chương 6 — Tại Sao Ta Không Thể Định Tâm Sâu Ngay Bây Giở? * 101 


ghét, thì tâm chúng ta bị dính chặt theo đó. Những thứ đó tiêu diệt 


khả năng định-tâm của chúng ta. Chúng tước mất định-lực của tâm. 


(3) Sự Bắt An và Lo Lắng 


Chúng ta không muốn bị ung thư. Điều đó chưa xảy ra, hoặc 
chăng bao giờ xảy ra. Nhưng một khi có điều gì đó làm chúng ta 
nghĩ nó có thể sẽ xảy ra sau này, thì chúng ta trở nên lo lắng. 
Chúng ta không muốn mắt việc làm, không muốn bị ly dị, hay bị tai 
nạn xe cộ. Chúng ta lo lắng và lo ngại. Chúng ta nghĩ về những 
điều đó, và lên suy tính sống sao cho không bị dính vào chúng. 
Những ý-nghĩ này khiến chúng ta nghĩ đêm nghĩ ngày và làm 
chúng ta không nhìn thấy được những điều tốt đẹp khác đang có 
trước mắt chúng ta. Đôi khi chúng ta cứ đứng ngồi không yên và 
chúng ta cũng chẳng hiểu tại sao. Khi sự bất an, nôn nao, hay sự 
hồi hộp đang có mặt, thân rung lên và tâm thì nghĩ hết những điều 
vô ích này đến điều vô ích khác. Chúng ta chắc chắn không thể nào 


định-tâm được trong trạng thái này. 


(4) Sự Buồn Ngủ và Đờ Đẫn 


Nhiều lúc chúng ta bị mệt mỏi, về thể xác, về tinh thần, hoặc cả 
hai. Sự buồn ngủ là cảm giác dễ chịu và chúng ta muốn ngủ. Đơn 
giản là chúng ta chăng còn động lực hay năng lượng nào. Nhiều lúc 
chúng ta không thể nào tập trung một cách rõ ràng. Chúng ta cứ 
đọc đi đọc lại một đoạn sách đến mấy lần mà chẳng hiểu ra được 
điều gì. Khi chúng ta cỗ gắng thiền, tâm chúng ta ngu mờ như đám 
mây xám xịt; mọi thứ đều lờ mờ và không phân biệt được. Vì vậy, 
lúc đó thà bạn bỏ ngang và đi coi TV hay thứ gì đó có thể làm bạn 
hết đò-đẫn lờ mờ như vậy. Sự định-tâm đòi hỏi phải có năng lượng, 


102 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


sự phấn chấn, sự minh mẫn, và sự sắc bén. Nhưng trong trạng thái 


chướng ngại nói trên, chúng ta không có được những yếu tổ này. 


(5) Sự Nghi Ngờ 


Nhiều lúc chúng ta ngôi vào thiền, hay làm việc gì khác, với cái 
tâm đầy lưỡng lự và nghi ngờ. Chúng ta phân vân: “Liệu ta có đi 
đến đâu với việc tu tập này không? Việc này có đáng làm không, có 
đáng bỏ thời gian ra như vầy không?, chắc gì có được kết quả nào? 
Làm sao tôi biết những gì tôi đọc và học là có thực hay chỉ là tưởng 
tượng?. Hoặc: “Liệu tôi có đang thực hành đúng đắn không? Hay 
tôi đang thực hành không đúng?”. Thật vậy, nghi ngờ cũng có lý, 
bởi vì chắng có điều gì là chắc chắn, vì mọi thứ thành hay không 
thành còn tùy thuộc nhiều điều-kiện và nguyên-nhân của mỗi cá 
nhân. Biết vậy nhưng tâm thì cứ nghĩ này nghĩ nọ, và nó tự xao- 
lãng khỏi công-việc chính. Chúng ta có thể bị “treo” và ngừng lại tất 
cả, không tu hành gì được cho đến khi chúng ta tự mình thấy tin 
tưởng vào điều gì đó thì mới tiếp tục thực hành nó. (Nhưng chẳng 
có điều gì xảy ra cho bạn nếu bạn “ngưng' tu hành, và nếu vậy lấy 
đâu ra kết quả đó để bạn tin tưởng). Bạn nên hiểu: sự chắc-chăn 
hoàn toàn thì ít khi có được trong đời, và nếu cứ chờ có được sự 
chắn-chắn thì cái việc-cần-làm [là sự thực-hành] chẳng bao giờ 
được thực hiện. Đôi lúc, cuộc sống đòi hỏi bạn phải đánh liều hay 
mạo hiểm ít nhiều, hoặc phải có ít nhiều sự tin-tưởng (từ suy lý) thì 
mới làm nên việc. Nếu không có sự tin-tưởng thì bạn chẳng thê làm 


gì cho được. 


- NĂM CHƯỚNG NGẠI 
ĐƯỢC DUNG DƯỠNG NHƯ THỂ NÀO? 


Chương 6 — Tại Sao Ta Không Thể Định Tâm Sâu Ngay Bây Giờ? * 103 


Những chướng-ngại có mặt hay khởi sinh là do những thái độ 


sai lầm sau: 
* Sự-nghĩ sai lạc [tà tư duy]—đó là những ý-nghĩ tham, sân, và 
hung-bạo; 
* Lời-nói sai frái [tà ngữ]—lời nói dối, lời nói sai trái, lời nói 
ma mãnh, lời nói gắt gỏng nạt nộ, và lời nói vô ích tầm phào; 
° Hành-động sai trái [tà nghiệp] —sát sinh, gian câp, và tà dâm. 


Dễ nhận thấy những nguyên-nhân này là thuộc ba nghiệp “/hân, 
ý, miệng” bất chánh, bất thiện, sai trái; là trái lại với sự tu-hành và 
trái với sự duy-trì sự chánh-tư-duy, chánh-ngữ và chánh-nghiệp. 
Đây cũng chính là nguyên-nhân của việc sống không kiêng giữ 03 
chi phần nói trên [thuộc phần/nhóm Giới-Hạnh| của Bát Thánh 
Đạo. 


Hơn nữa, có một số thói quen có hại góp phần dung dưỡng 
những chướng-ngại này. Đó là: 


(1) Sự suy-xét thiếu chánh-niệm. Những gì chúng ta dính vào 
đều tạo ra những phản ứng về mặt xúc cảm của tâm chúng ta. 
Những xúc cảm lâu ngày biến thành những thói quen [thói tâm] 
làm chúng ta dính kẹt vào đó. Chúng ta phải chú-tâm nhìn những ý- 
nghĩ theo thói quen của chúng ta và những đối-tượng mà những sự 
nhận-thức bị dính kẹt vào đó. Nếu không thì chúng ta chỉ làm ô 


nhiễm thêm cái tâm mà chúng ta đang muốn làm trong sạch. 


(2) Sự không lắng nghe Giáo Pháp đích thực. Chúng ta không 
dễ dàng thoát khỏi những cái bẫy của chính chúng ta. Con đường 
đạo là tỉnh tế và dễ bị hiểu lầm. Chúng ta phải xem xét kỹ lại nguồn 
gốc của những ý tưởng mà chúng ta nghĩ là chúng sẽ cứu giúp được 


chúng ta. Chúng ta phải chắc chắn những ý tưởng đó không phải là 


104 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


một điều bí ân (trước khi thực hành). Nhiều thứ nghe thì rất tuyệt 
vời thông qua ngôn từ. Để nắm chắc được phương pháp nảo [là 
việc đáng làm] thì bạn phải cố tìm hiểu xem pháp-tu đó là đã được 
nói hay được chế ra cho những loại người nảo. (Ví dụ, nếu bạn là 
một cư sĩ, bạn không nên cố thực hành những phần giới-luật và 
thiền-định cao sâu dành cho người xuất gia đã tu tiễn lâu năm). 
Những pháp-tu được truyền bá bằng sự ép buộc, bằng sự cố tuyên 
truyền, hay bằng sự cuồng tín thì có lẽ chăng bao giờ dẫn dắt chúng 
ta đi theo hướng đề đến được sự bình-an và trí-tuệ. 


(3) Sự có bạn xấu (đạo hữu xấu, bạn tu xấu). Chúng ta thường 
bị “lây” bởi những ý tưởng, thái độ, và hành động của những người 
xung quanh chúng ta. Chúng ta nên tìm cách giao lưu những người 
tương đồng hoặc tốt đẹp hơn chúng ta. (“Không giao lưu kẻ xấu: 
gặp gỡ người trí hiên”, như Phật đã khuyên dạy trong kinh Pháp 
Cũ). 


- SỰ ĐỊNH-TÂM & SỰ CHÁNH NIỆM 
NGẮĂN CHẶN CÁC CHƯỚNG NGẠI 


Sự sự định-tâm phòng chặn từ xa những chướng-ngại (triền cái) 
có nguy cơ phát sinh. Một cách tương ứng, để đạt được sự định- 
tâm, chúng ta phải dùng sự chánh-niệm để /m /hời “khóa chặn" 
những chướng-ngại khỏi tâm chúng ta. Khi chúng ta thành công 
trong việc “khóa chặn” 05 chướng-ngại, thì tâm chúng ta trải nhiệm 
“sự giải-tỏa” lớn. Sự giải-tỏa này càng lúc càng tăng lên đến khi nó 
trở thành niềm hoan-hỷ. 

Sự chánh-niệm và sự tỉnh-giác [rõ-biết] là thuộc về lĩnh vực tu 
tập trí-tuệ (minh-sát tuệ)- nhưng để tu tập sự định-tâm để dẫn 
đến tầng thiền định jhzna thì người thiền phải dùng sự chánh-niệm 


Chương 6 — Tại Sao Ta Không Thể Định Tâm Sâu Ngay Bây Giờ? * 105 


để xử lý và đối trị những chướng-ngại đang làm cản trở sự định- 
tâm. Những chướng-ngại không biến mắt một cách tự động. Mà sự 
chánh-niệm và sự định-tâm phải cùng làm việc với nhau thì mới 


làm được kỳ công đó. 


Chúng ta phải dùng sự chánh-niệm để biết rõ 05 điều về 05 thứ 
chướng-ngại đó: (¡) Khi nào chúng có mặt; (1ñ) khi nào chúng 
không có mặt; (ii) khi nào chúng khởi sinh; (iv) làm cách nào để 
đối trị hay làm chúng biến đi; và (v) làm cách nào để ngăn phòng 


không cho chúng khởi sinh trở lại trong tương lai. 


- NHỮNG KỸ THUẬT ĐỎI TRỊ 
NHỮNG CHƯỚNG NGẠI 


Khi nào bạn bị xao-lãng bởi một chướng-ngại (triền cái) khởi 
sinh trong khi bạn ngôi thiền, hãy dành một chốc đề nghĩ về thứ 
chướng-ngại nào đang nổi trội ưu thế trong tâm. Sau đó thì áp dụng 
một hay nhiều phương pháp được ghi ra trong danh sách dưới đây. 
Chúng ta sẽ xem xét những chướng-ngại thông qua (1) những triệu- 
chứng của chúng, (ii) những dưỡng-chất (thức ăn) của chúng (tức 
những thứ dung dưỡng chúng có mặt), và (iii) giải-pháp có thê áp 
dụng cho mỗi loại chướng-ngại đó. 

Chúng ta sẽ đưa ra các giải-pháp cho từng loại chướng-ngại như 
sau : 

(1) Tham Dục 

Triệu-chứng: Những ý-nghĩ làm xao lãng là gì? Đó là những ý- 
nghĩ về những thứ bạn muốn có, muốn có được, muốn làm được, 
muốn đạt được, muốn đắc được. Hầu hết những ý-nghĩ gây xao 


lãng của chúng ta đều có một yếu tố là “mong-muốn một thứ hay 


106 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


hoàn cảnh nào đó khác với tình trạng hiện tại của nở”. (Khi muốn 
là muốn khác đi: muốn xấu thành đẹp, muốn đẹp thành đẹp hơn, 
muốn khổ thành sướng, muốn sướng thành sướng hơn ...). Ví dụ, 
trong những toan tính hay kế hoạch thì đều có yếu tố này. Những ý- 
nghĩ đó là liên tục, không ngừng, và ám ảnh. Bạn không thể chú- 


tâm vào điêu gì khác được lâu, vì bị những xao-lãng này. 


Dưỡng-chất của chúng: Đó là sự chú-tâm (tác ý) liên tục và 
thiếu chánh-niệm vào những ý-nghĩ tham muốn đó. Dưỡng-chất 
hay thức-ăn nuôi dưỡng tham-dục chính là “sự suy-xét thiểu chánh- 
niệm”, và cách để đối trị nó chính là “sự suy-xét một cách có 


chánh-niệm” 


Giải-pháp: Bạn đang chú ý canh cánh vào một thứ. Cách đề dẹp 
bỏ điều này là bạn cần phải chú-tâm vào một thứ hay một sự gì đó 


tốt lành hơn hay ho hơn, ví dụ như là: 


() Sự chánh-niệm thuần khiế— Khi tham-dục khởi sinh, nhận 
biết sự có mặt nó. Khi tham-dục biến mất, nhận biết sự không 
có mặt của nó. 

(H) Sự suy-xét một cách chánh-niệm— Khởi tạo một tham- 
muốn chân thật và lành mạnh hơn. Khởi tạo một trạng thái tâm 
đối nghịch (ví dụ: sự rộng lòng bố-thí hay sự buông-bỏ đối trị 


tham-dục), và suy xét một cách có chánh-niệm. 


(H1) Sự tự khích lệ— Bạn có thể thật sự nói thầm với chính 
mình, động viên mình, nhắc mình nhớ đến những ý-định thiện 
lành. 


äv) Báí Thánh Đạo— Cách tốt nhất để loại bỏ tâm tham-dục 
vĩnh viễn là tu tập con đường Bát Thánh Đạo. Ôn lại các bước. 
Xem bước nào đang thiếu ở đây? Bước nào mình thiếu thực 


hành nhất trong đời. Quyết tâm thực hiện nó. 


Chương 6 — Tại Sao Ta Không Thể Định Tâm Sâu Ngay Bây Giỏ? * 107 


(2) Sự Ác Ý 


Triệu-chứng: Khi những ý-nghĩ của bạn cho thấy động cơ 
không tốt, không tế nhị và lấn áp, dù chỉ là một chút thì tâm bạn 
đang có sự ác-ý. Trong tình trạng đó, bạn không thê đánh giá tốt về 
điều tốt đẹp của người nảo hay thứ nào hết. Khi nó đã đi đến mức 
độ ác cảm hay ghét bỏ, bạn trở nên giống như một bình nước đang 
sôi, rất nóng nảy và rối trí. Những ý-nghĩ đó có mặt liên tục, không 
ngừng, và ám ảnh. Bạn không thê chú-tâm vào điều gì khác được 


lâu vì bị những thứ xao lãng này. 


Dưỡng-chất của chúng: Sự ác-ý bắt nguồn từ những sự bực tức 
nhỏ, hoặc một số khích động nhỏ. Nếu bạn không lo xử lý nó ở 
mức độ nhẹ này thì nó sẽ tăng lên thành những sự ác-ý, ác cảm, sự 
giận dữ, tức tối, thù ghét. Điều này xảy ra là do không có sự suy xét 
một cách có chánh-niệm về [đối-tượng] sân giận. Bạn cứ bám nghĩ 
về nó [ác ý]. Bạn cứ suy nghĩ về nó, nghĩ đi, nghĩ lại. Bạn cho nó 


ăn, bạn dung dưỡng nó như vậy. 


Giải pháp: Chặn ngay sự ác-ÿ sân gián ngay từ bên ngoài— 
Bạn cần sự chánh-niệm vào nó ngay lúc nó vừa khởi sinh. Đừng để 
nó phát thêm đên mức độ nặng hơn. 


() Cô lập sự sản giận— Cô lập nó trong tâm như một sự kiện 
riêng biệt, không liên quan gì đến những hành động, những người, 
những tình huống, hay những ký ức có thể kích động nó. Hãy để sự 
sân giận là một tấm gương phản chiếu trong tâm, không có người 
nảo đang giận. Hãy để nó như một năng lượng riêng biệt. 

(H) Tự nói với mình— Hãy giảng giải cho chính mình một cách 


tử tê và thông suôt (vê sự sân giận là gì). 


108 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


(i1) Đếm hơi-thởớ— Đêm hơi-thở của mình theo một cách đặc 
biệt như dưới đây. 

(1v) Niệm Phát— Niệm Phật, tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật 
và Phật Pháp. “Con xin kính lễ bậc Phúc Lành, bậc A-la-hán, Bậc 
Toàn Giác”. Niệm ba lần. Tưởng nhớ đến những phẩm hạnh vô 


lượng về nhẫn-nhục, bi-mẫn, và từ-ái của Đức Phật. 


(v) Nhớ được “sự sán giận là nguy hại— và nhớ đền những 
hậu quả khô sở mà sân giận sẽ gây ra. 

(v1) Có găng nhìn nhận toàn bộ con người— Không nên cứ suy 
nghĩ soi mói về mặt xâu của một người hay một tình huông. Hãy 


suy xét về những mặt tốt của người hay hoàn cảnh đó. 


(vii) Nhìn thấy sự vô-thường và lý duyên-khởi— Dùng sự sân 
giận đề phát huy sự giác ngộ về Chân Lý của thực-tại. Nhìn xem sự 
sân giận và những nguyên nhân của nó là vô-thường. Giác ngộ 
được sự sân giận và những nguyên-nhân của nó là vô thường. Nhìn 
xem sự sân giận khởi sinh là do những nguyên-nhân và điều-kiện; 
nó là hữu vI. 

(v1) Hãy tử tế với mình— Nhiều lúc bạn cũng giận với chính 
mình. Hãy nghĩ đến những mặt tốt của mình. Nhắc nhớ những 


phẩm chất tốt mà mình đang có phấn đấu đề đạt được. 


(Ix) Nhớ rằng trước sau rồi mình cũng chết— Bạn có thực sự 
muốn bỏ qua tất cả sân giận trong tâm? Hãy nhớ rằng, khi bạn làm 
gì hay nói gì với sự giận đữ đề làm tốn thương người khác, thì bạn 
đã làm tổn thương mình trước. Bạn làm tốn thương mình thậm chí 


trước khi làm tôn thương người. 


(x) Đừng trách móc hay đỗ thừa cho ai— Nên nhớ răng đây chỉ 


là một tình huống. Người khác cho rằng quan điểm của họ là đúng 


Chương 6 — Tại Sao Ta Không Thể Định Tâm Sâu Ngay Bây Giở? * 109 


đôi với họ, cũng như cách mình luôn cho quan điêm mình là đúng 


vậy. Chín người mười ý, nên mình cân phải biệt khoan dung. 


(xi) Tập tính biế-ơn— Dùng tâm-từ đề tu tập sự biết-ơn đối với 
mọi người. Tâm-từ có thể tiêu diệt sự ác ý, ác cảm, và sân giận. 

(xii) Hãy đối thoại với sự khổ ẩau— Ác cảm và sân giận sinh ra 
khổ đau, và khô đau sinh ra sân giận, ác cảm. Hãy đối thoại với sự 
khổ đau, đối thoại với sự lười biếng, đối thoại với sự già đi, đối 
thoại với sự sợ hãi— Tất cả những việc này là rất quan trọng (để 
mình hiểu rõ chúng và từ đó không làm khởi sinh sự ác ý và sân 
giận). 

Sự ác ý và ác cảm là một đề tài rộng lớn. Nó không chỉ có sự 
bực tức hay sân giận bám vào chúng ta. Nó bao gồm cả những thứ 
như buồn bã, buồn phiên, Sợ sệt, sợ hãi, và trầm cảm, chán nản. 
Chúng ta sẽ luôn có sự ác ý, ác cảm, hay phiền bực về bất cứ điều 
gì— chỗ đau ở lưng hay chân, mùi vị thức ăn, cái nhà mình đang ở, 
lương bồng hiện tại. Nhưng trong phạm vi phần này của Chương 6 
này, chúng ta chỉ bàn về sự ác-ý trong mối quan hệ giữa những con 
người— đó là sự tương tác giữa ta và mọi người xung quanh, và về 
những giải pháp để hóa giải những trạng thái tâm này: chúng vốn 
thuộc dạng phiền khổ và gây xao lãng tâm của ta đang thiền định. 

Tuy nhiên, những nguyên lý chung được chỉ ra trong những 
trang sách này thì bạn có thể áp dụng cho bắt kỳ tình cảnh nào 
khi bạn khởi tâm ác-ý về bất cứ điều gì, bên cạnh những vấn đề 
quan hệ người với người. Tôi trân trọng mời các bạn áp dụng 
những nguyên lý này vào những tất cả tình huống thực diễn ra 
trong đời các bạn— từ cái đau, cái bệnh, khi đang khai đóng thuế, 
cho đến cái chết của một người thân nhất của mình. Nói cách khác, 
bất kỳ thứ gì hay điều gì xảy đến mà bạn có thê không thích, không 
hài lòng, hay thậm chí bị sốt não, bị bất mãn. 


110 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


(3) Sự Bắt An và Lo Lắng 


Triệu-chứng: Chúng ta có cái tâm lăng xăng “như con khỉ”, có 
sự sợ hãi, căng thắng, bất an, lo lo, và nôn nao, cái cảm giác bồn 
chỗn trong tâm cứ nhảy từ ý nghĩ này sang ý nghĩ khác. (Cứ như 
đang có “linh cảm đúng" về điều gì đó). Đơn giản là bạn không thê 
ngồi vên, bất an, bất lặng về cả thân và tâm. Đôi khi tất cả trạng 


thái là rât v1 tê và bạn khó mà nhìn ra. 


Dưỡng-chất của chúng: Dưỡng-chất cho sự bắt-an và lo-lắng 
(trạo cử hồi quá) chính là sự chú-tâm một cách không kỹ càng (phi 
như lý tác ý) và thiếu chánh-niệm (phi chánh-niệm) về những ý- 
nghĩ lo lắng và những cảm-giác bất an. Càng chú-tâm đến nó (một 
cách không kỹ càng và không có chánh-niệm) thì càng dung dưỡng 
nó tăng trưởng thêm. 


Giải-pháp: Đếm hơi-thở của mình /heo một cách đặc biệt như 
dưới đây. 


(4) Sự Đò-Đẫn và Buôn Ngủ 


Triệu chứng: Sự đò-đần và buôn-ngủ là cách mô tả trong kinh 
văn về tất cả trạng thái tâm buôn ngủ, biếng nhác, dật dờ, đờ đẫn và 
ngu mờ (thụy miên và hôn trầm) Một cách dịch khác là sự buồn 
ngủ và hôn mê, buồn ngủ và mơ màng, nửa tỉnh nửa thức. Nhiều 
lúc bạn có trạng thái đó chỉ vì bạn quá mệt mỏi về thể xác và tinh 
thần, hoặc vì cả hai. Buồn ngủ là một cảm giác dễ thương và bạn 
muốn được ngủ. Đơn giản là bạn không còn sự năng nỗ và năng 
lượng. Nhiều lúc bạn không còn tập trung sáng suốt được gì cả. 


Việc định-tâm cân phải có năng lượng, nỗ lực, sự rõ ràng sáng tỏ, 


Chương 6 — Tại Sao Ta Không Thể Định Tâm Sâu Ngay Bây Giở? * III 


và sự sắc bén. Khi bạn đang trong trạng thái đò-đẫn và buồn-ngủ 
thì bạn không có những thứ này, vì vậy không thê định-tâm được. 


Dưỡng-chất của chúng: Thiên vê Hơi-Thở là cách thiền căn bản 
và nền tảng nhất của thiền Phật giáo. Khi chúng ta thiền chánh- 
niệm vào hơi-thở, thân và tâm trở nên thư giãn. Bạn thường cảm 
thấy “phê phê”, hơi buồn ngủ và như hôn mê. (Giống trạng thái rất 
thư thái và lim dim khoảng 9-10 giờ sáng hay trong buổi trưa hè ở 
ngoài vườn cây mát mẻ). Cảm giác buồn ngủ này rất dễ thương. 
Bạn muốn có cảm giác ngọt ngào đó và chào đón nó như một cảm 
giác niềm vui. Tuy nhiên, niềm hoan-hỷ đích thực không phải có từ 
sự buôn ngủ hay đê mê như vậy. Đừng đánh lừa bản thân mình 
bằng cách nhận lầm cảm giác ngọt ngào của sự ngon ngủ với niềm 
hoan-hÿ đích thực của tâm. Nếu làm vậy bạn sẽ làm cho mình trở 
nên đê mê hay đờ đẫn. Bạn sẽ mắt hết năng lượng nỗ lực. Đức Phật 
đã nói: “Giáo Pháp này là để phát triển sự nỗ-lực, không phải để 


phát triển sự chay lười”. 
Giải-pháp: Hãy cỗ áp dụng một trong những cách sau: 


() Suy-xét một cách có chánh-niệm— Ngay cả khi bị đê mê, 
bạn phải dùng cách suy xét một cách chánh-niệm và có [mang tính] 
nhận-thức. Hãy thực hiện việc độc thoại với chính mình để khơi 
dậy năng lượng, đề khích lệ và động viên mình (ví dụ, bạn tự nói 
với mình về ý nghĩa và thời gian quý báu của việc ngồi thiền). 

() Mở hai mắt— Mở to hai mắt và xoay tròn hai tròng mắt 
trong nhiều giây. Sau đó nhắm mắt lại và tiếp tục bài thực tập sự 
chánh-niệm. 

(1) Hình dung ánh sáng— Tưởng tượng ra một ánh sáng chói 
lọi và chú-tâm vào vùng sáng đó trong vài giây. Vì thông thường 


khi chúng ta nhìn vào ánh sánh chói, sự buôn ngủ sẽ biên mật. (Sự 


112 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


buồn ngủ cần sự tối hay lu mờ để dễ ngủ, và ngược lại, khi gặp ánh 
sáng chói thì khó ngủ) 

(Iv) Nín giữ hơi-thở— Hít vào một hơi-thở sâu và nín giữ nó 
càng lâu càng tốt. Sao đó thở ra nhẹ nhàng. Lặp lại vài lần như vậy 
cho đến khi cơ thể ấm lên và hơi có mô hôi. Sau đó quay trở lại 


việc ngôi thiên của bạn. 


(v) Nhéo tai— Nhéo mạnh hai dái tai bằng ngón tay cái và ngón 
trỏ. Phải thực sự thấy đau. Đáng ngạc nhiên là bạn sẽ bừng tỉnh 
ngay. 

(v1) Đứng đậy —— Đứng dậy một cách chậm rãi và thật yên lặng. 
Có gắng làm một cách yên lặng đến nỗi bạn tu ngồi bên cạnh cũng 
không hay biết. Đứng thiền trong vài phút cho đến khi cơn buồn 
ngủ biến mất. Khi hết buồn ngủ, yên lặng quay trở lại việc ngồi 
thiền chánh-niệm. 


(vii) Đi thiển— Chuyên sang đi-thiền trong vài phút cho đến 


khi sự buôn ngủ biên mât. Sau đó quay trở lại việc ngôi-thiên. 


(viii) Rửa mặt— Đi ra ngoài rửa mặt bằng nước lạnh. Đây cũng 
là cách kỳ diệu nhất, bạn sẽ tỉnh ngủ ngay. (Chẳng hạn: những 
người lái xe đường xa khi bị buồn ngủ cũng không biết mình bị 
buồn ngủ, và cũng không có cách gì để trị ngay cho dù có uống 
nhiều cà phê hay nước vitamin. Chỉ có cách là dừng xe, dùng nước 
lạnh rửa mặt. Bạn sẽ tỉnh ngay!). 


(ix) Nghỉ ngơi— Năm hay ngồi nghỉ ngơi vài phút. Vì đôi khi 
dấu hiệu của buôn ngủ là chúng ta đang thực sự cần được ngủ nghỉ. 


Vì vậy, hãy ngủ chốc lát, và sau đó quay lại ngồi thiền. 


(5) Sự Nghỉ Ngờ 


Chương 6 — Tại Sao Ta Không Thể Định Tâm Sâu Ngay Bây Giờ? * 113 


Triệu-chứng: Bạn không biết chắc về những việc bạn đang làm 
và nên làm, ngay trước mắt và trong cả cuộc đời mình. Có điều gì 
đó bạn không tin tưởng. Bạn cứ suy ổi nghĩ lại những ý-nghĩ như 
“Việc đó là gì?”, “Tại sao”, “Việc đó đúng không?”, “Việc đang 
làm là sai?”. 

Dưỡng-chất của chúng: Đó là sự suy nghĩ thiểu chánh-niệm về 
những sự nghi-ngờ của bạn. Chính điều đó duy trì sự hoài nghi của 
bạn. Có sự nghi-ngờ là điều tự nhiên, ai cũng vậy. Nhưng cứ nghĩ 
đêm nghĩ ngày về sự nghi-ngờ như vậy thì không giải quyết gì mà 
chỉ làm cho sự nghi-ngờ đó càng đong đầy thêm trong tâm và làm 
cho bạn không bình an—cách đó lại là không tự nhiên. Giải pháp 
cho sự “cứ nghĩ ngợi và suy xét liên tục về sự nghi-ngờ một cách 


không có chánh-niệm' là tập suy-xét một cách có chánh-niệm. 


Giải-pháp: Suy-xét quán-chiêu một cách có chánh-niệm vê một 


trong những nội dung sau: 


() Đức Phá— Những phẩm-hạnh của Phật, Pháp, và Tăng. 
Tưởng niệm về Tam Bảo. 


(1) Giáo Pháp—— Điều tra Giáo Pháp và quan sát sự vận hành 
của nó. Sau đó suy nghĩ về những điều bạn đã đọc và học, và về 
những sự thay đôi trong thân và tâm bạn. Khi bạn đã có được sự tự- 
tin của mình, thì sự nghi-ngờ sẽ giảm đi. Khi bạn nhìn xem và soi 
xét những Chân-Lý của Giáo Pháp, những sự nghi-ngờ sẽ dần dần 
phai biến. 

(11) Những thành công trước đây— Nghĩ về những điều bạn đã 
từng làm được, đã từng tu tập được trong việc xử lý và đối trị 
những các tâm xấu là chướng-ngại như: tham-dục, sự ác-ý, sự bất- 


an và hôi-tiêc, sự đò-đân và buôn-ngủ. 


114 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


- CÁCH ĐÉM HƠI THỞ ĐÈ 
KHÓNG CHÉ NHỮNG CHƯỚNG NGẠI 


Theo thuyết vũ trụ của Phật giáo, hình ảnh Ma Vương (Mara) là 
hiện thân của sự bắt-thiện, là 'thần-chết” mà người tu gặp phải trên 
của con đường tu hành. Vì Ma Vương luôn phá rối người tu hành. 

Ma Vương là kẻ cám dỗ, đánh lừa và phá bỉnh sự tu hành thánh 
thiện bằng cách quyến rũ người tu vào những đam mê khoái lạc của 
trần tục, hay làm cho người tu lầm tưởng những thứ bắt thiện có vẻ 
như là thiện lành. Ma Vương giăng bẫy khắp nơi. Khi những 
chướng-ngại khởi sinh, bạn có thê dùng một kỹ thuật để đánh bại 
đội quân của Ma Vương, đó là “đếm hơi-thở” của mình theo một 
cách đặc biệt. 

Thở vô và thở ra. Đếm “Một”. 

Thở vô và thở ra. Đếm “Hai”. 

Thở vô và thở ra. Đếm “Ba”. 

Tiếp tục đếm như vậy cho đến mười. 

Sau đó, đếm từ mười xuống một. 

Sau đó, đếm từ một đến chín, và đếm từ chín xuống một. 
Sau đó, đếm từ một đến tám, và đêm từ tám xuống một. 
Sau đó, đếm từ một đến bảy, và đếm từ bảy xuống một. 
Sau đó, đếm từ một đến sáu, và đếm từ sáu xuống một. 
Sau đó, đếm từ một đến hai, và đếm từ hai xuống một. 


Thở vô và thở ra. Đếm “Một? — Hết một vòng đếm. 


Chương 6 — Tại Sao Ta Không Thể Định Tâm Sâu Ngay Bây Giờ? * 115 


Sau đó, nghỉ đếm trong vài giây. 


Khi bạn đang đếm như vây, những chướng-ngại có thể xía vô 
làm xao lãng. Chúng sẽ phá lạc tâm bạn ra khỏi sựụ-đếm đó. Ngay 
khi nào bạn biết mình đang bị làm xao lãng, bạn lập tức quay lại 


chú-tâm vào sự-đêm theo cách như vậy. 


Ngay khi quay lại chú-tâm vào sự-đếm, bạn có thể quên mắt số 
thứ tự mình đã đang đếm; hoặc thậm chí bạn không nhớ là mình đã 
đang đếm lên hay đếm xuống. Ví dụ, khi bạn đang đếm đến sáu thì 
bạn bị xao lãng. Khi bạn quay trở lại đếm, bạn không biết nên đếm 


sáu lên đên bảy hay sáu xuông đên năm. Không thành vân đê! 


Chỉ cần bắt đầu lại vòng đếm. Hãy tử tế với mình. Đừng trách 
mình. Cứ bắt đầu đếm lại từ đầu. Khi những điều này lâu lâu lại 
xảy ra, bạn cứ quyết định làm lại và không đề tâm có cơ hội nhảy 
qua nhảy lại đây đó. Cho đến khi nào tâm hoàn toàn chú-tâm và an- 
trụ vào hơi-thở, thì bạn đã đánh bại Ma Vương. Sau khi làm được 
vậy, bạn không còn bị xao lăng bởi những chướng-ngạI, và bạn đã 
có được sự tự-tin vào chính mình và vào sự thực-tập đó, thì bạn 
ngừng đếm. Sau đó, quay trở lại với sự thiền tập bình thường của 


bạn. 


- NHỮNG CHƯỚNG NGẠI 
ĐƯỢC LOẠI BỎ THEO CÁCH NÀO? 


Cách nào để bạn “diệt” một chướng-ngại? Đơn giản, bạn “4uan 
sát nó đến khi nó chết”! Bạn tắm nó liên tục bằng ngọn lửa rực 
cháy của sự tỉnh-giác, và nó sẽ tan chảy. Thông thường bạn không 
nhận biết những chướng-ngại chết đi. Khi bạn đang thực hiện tiễn 


trình tỉnh-giác, có một cảm-giác như là: “Nó vân còn đó. Nó vân 


116 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


còn. Khi nào nó sẽ biên mât?”. Nhưng đên một ngày nào đó, bạn 
nói răng: “Anh biệt không, tôi đã thây nó lãng vãng lân cuôi. Và rõ 


?2 


ràng, cuối cùng là nó đã biến mắất!”. Chúng ta thường tỉnh-giác 
nhận biết những chướng-ngại khi nó có mặt và khi nó đã biến mắt, 
nhưng thường thì chúng ta hay bỏ qua giai đoạn “đzng biến mất” 
của nó, tức là giai đoạn nó đzng bị suy yếu đi, nó không còn xuất 
hiện thường xuyên, là giai đoạn nó đang phai biến đi trước khi nó 


biến mắt hoản toàn. 
Những chướng-ngại được loại bỏ trong 03 giai đoạn: 


() Giai đoạn một: Là việc sống tuân theo những giới-hạnh về 
đạo đức và đạo lý, và kiềm chế những giác-quan (phòng hộ các 
căn). Trong giai đoạn này, sự thể hiện thô tế của những khuynh- 
hướng (tức những chướng-ngạ!) bị ngăn chặn không cho khởi sinh, 
và những giác-quan được tương đối tĩnh lặng. Đây là giai đoạn bạn 
áp dụng sự suy-xét một cách có chánh-niệm, bằng sự suy-nghĩ có ý 
thức rõ-biết về bản chất đích thực của những thứ làm thỏa mãn các 


giác-quan của mình là gì. 


(1) Giai đoạn hai: Là chứng đắc tầng thiền định jhana, trong 
trạng thái này tất cả những chướng-ngại đều bị khuất phục. Ở giai 
đoạn này, ý-nghĩ có ý thức về những cảm-nhận không còn xảy ra 
nữa. Lúc này, các giác-quan hướng vào bên trong, và sự nhận biết 
về bản chất căn bản của những sự nhận-thức là không lời nói, là vô 


ngôn và tự động. 


(H1) Giai đoạn ba: Là giai đoạn cuối cùng và hoàn thiện. Đây là 
lúc chứng đắc sự giác-ngộ hoàn toàn. Ở giai đoạn này, tất cả mọi 
khuynh-hướng tiềm ấn (gông cùm, kiết sử) đều đã bị nhồ sạch tận 


gôc khỏi tâm. 


Chương 6 — Tại Sao Ta Không Thể Định Tâm Sâu Ngay Bây Giỏ? * 117 


NHỮNG GÔNG CÙM 


Những gông-cùm (kiết sử) chính là những khuynh-hướng tiềm 
ân trong tâm, chính là gốc rễ của những chướng-ngại. Những gông- 
cùm là những “cội rể” và những chướng-ngại là những “ẩm chổi 
/đ” mọc lên ở trên. 

(Những gông-cùm nằm dưới và phức tạp và cứng chắc như gốc 
rễ tre và những chướng-ngại giống như những măng tre mọc lên 
liên tục. Ta phát quang, dọn đẹp, tìm đường vào chặt bẻ các ngọn 
măng là rất khó, nhưng vẫn còn dễ hơn gấp trăm lần so với việc 


bứng bỏ sạch gốc rễ phức tạp nằm sâu bên dưới đám tre.) 


Những cây ở vùng đất khô cằn như tre thì phải cố hút từng hơi 
âm, từng giọt nước có thể để sinh tôn. Vì vậy, gốc rễ của nó phải 
vương sâu, vươn rộng bên dưới lớp đất gấp nhiều lần so với phần 


thân được nhìn thấy ở trên. 


Những gông-cùm giống như bệnh đục thủy tinh thể trong tròng 
mắt của chúng ta. Khi chúng ta tu tập sự định-tâm, chúng ta làm 
trong sạch tâm khỏi những chướng-ngại ô nhiễm; điều đó cũng 
giống như chúng ta dùng thuốc nhỏ mắt để ứgm fhời rửa trôi những 
bụi bặm để mắt được sáng lên đôi chút. Tuy nhiên, sự mờ tối, giống 
như sự vô-minh và sự ngu-mờ lầm-lẫn vẫn còn đó, và nó luôn luôn 
có mặt. Việc nhồ sạch những gông-cùm cũng giống như một cuộc 
giải phẫu mắt, giải trị hết cái gốc là bệnh đục thủy tinh thê, để cho 


mắt được trở lại sáng trong hoàn hảo thực sự. 


Một khi những gông-cùm đã được loại bỏ khỏi “con mắt trí tuệ” 
của tâm, thì chúng ta sẽ nhìn-thấy được bản chất vô-thường của tất 
cả những hiện tượng giả lập bởi các điều-kiện (do duyên hợp mà 


có). Sự nhìn-thấy (chứng ngộ) này dẫn đến sự g1ải-thoát hoàn toàn. 


118 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Có tất cả mười loại gông-cùm, bao gồm 05 gông-cùm thấp/nhẹ 
hơn (hạ phần kiết sử) và 05 gông-cùm cao/nặng hơn (thượng phần 
kiết sử). Chúng ta sẽ xem xét tiếp về những cách để loại bỏ 10 
gông-cùm trong Chương 12. 


Năm Gông Cùm Thấp Hơn 


Thân-kiến— là niềm tin sai lầm rằng có “Ta”, có một cái “gã” 
như một dạng “iiwh hồn trường cữu truyền kiếp. Coi thân nà ưy 
như một danh tánh cái “4”. Là quan điểm cho rằng có một cái “2” 
hay “bản ngã" là trung tâm hưởng/chịu mọi sự sướng/khổ. Ý tưởng 
cho rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu kiếm thêm nhiều thứ cho cái “4” và 
“của-14`. 

Sự nghi-ngò—Đó là sự nghi-ngờ căn bản về những điều rất 
quan trọng, như về Phật, về Giáo Pháp và về Tăng Đoàn. Sự nghĩ- 
ngờ vỀ sự quan trọng của đức hạnh và đạo đức. Sự nghi-ngờ về 
một số giáo lý chính của Đức Phật như guy luật nghiệp (kamma) và 
tái sinh. (Bạn không nên lầm tưởng “sự tái sinh” ở đây với “sự đầu 


thai” hay “sự hiện thân” theo quan niệm của các tôn giáo khác!). 


Giới cấm thú— là sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ 
cắm ky, cúng bái, và những thệ nguyện—ÐĐó là niềm tin cho rằng 
sự giải-thoát có thể đạt được nhờ vào sự cúng tế, hiến tế, cúng bái, 
tụng cúng, những lễ nghi tập tục cúng tụng. Họ coi sự tu hành là 
bằng cách thực thi những giới cấm, lễ nghi hay tập tục thờ cúng, 
cúng bái, cúng tụng chứ không dựa vào sự tự thân tìm hiểu và tự 
thân thực hành để tự mình nhìn thấy Sự- Thật của sự-sông và của 
Giáo Pháp. Lưu ý rằng: vấn đề không phải ở chỗ những niềm-tin 
vào những lễ nghi cúng bái cúng tụng mê tín đó, mà chính là sự 


dính-mắc, tức sự bị ràng-buộc hay sự chấp-thủ (/⁄) vào chúng 


Chương 6 — Tại Sao Ta Không Thể Định Tâm Sâu Ngay Bây Giở? * 119 


mới là những gông-cùm ở đây (đây trở thành một dạng sự tin mù 


quáng của mê-tín chứ không phải sự tự tin của chánh-tín). 


Tham—Đ6 là tham dục, tham muốn, tham đắm và chạy theo 
những khoái-lạc giác quan (dục lạc). Những khoái-lạc là thứ trải 
nghiệm có thê thay đôi cách mình cảm nhận về thế giới. 

Sân—Đó là cảm giác hay thái độ giải quyết tất cả mọi chuyện 


bằng sự kháng cự hay sự ghét, bực, tức, hay tấn công vào chúng. 


Năm Gông Cùm Cao Hơn 


Sắc giới tham—Là sự tham muốn được tái sinh trong những cối 
trời sắc giới đẹp để (là những cảnh giới tương ứng của 04 tầng 
thiền định sắc giới). Đó là niềm-tin cho rằng nếu được tái sinh 
trong những cõi trời sắc giới đầy phúc lành và hỷ lạc, thì sẽ thoát 
khỏi và không còn sự khổ đau của bao kiếp xấu thấp trong luân hồi. 


^an¬”? 


Đây là thái độ và mục đích “tu tiên” của nhiều người tu thiền định. 


Vô-sắc giới tham—Là sự tham muốn được tái sinh trong những 
cõi trời vô-sắc giới (là những cảnh giới tương ứng của 04 tầng 
thiền vô-sắc giới). Cũng tương tự như sắc giới tham nói trên, người 
tu tham đắm nhắm vào mục đích được lên cõi trời “chỉ có tâm 


không còn săc-thân” (vô sắc) này. 


Sự tự-ta (ngã mạn)——Là thái độ tự ta, tự cao, tự đại về bản thân 
mình, về năng lực và phâm hạnh của mình, ví dụ như sau khi đã tu 
tập được những thành tựu nào đó. Đây là dạng vi tế của sự tự-ngã. 
Gông-cùm này nằm “trong máu” từ trong truyền kiếp, đúng hơn là 


năm rât rât sâu bên dưới tâm thức. 


Sự bắt-an (trạo cử)—Là thái độ luôn muốn mọi sự thay đôi 


khác đi, không bao giờ chịu hài lòng hay thỏa mãn. (Về mặt kỹ 


120 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


thuật, trạng thái bất-an này thường hay xảy ra khi người tu sắp 
chứng đắc sự giác-ngộ cuối cùng! Điều này chỉ có người tu ở giai 
đoạn này mới tự thấy được.) 


Vô-minh——Là sự không nhìn thấy được thế giới như nó thực là. 
Sự mù quáng không thấy được lẽ thực “vô-thường, khổ, vô-ngã' 
trong tất cả mọi sự mọi hiện tượng (mọi pháp). Đặc biệt, vô-minh 
được định nghĩa ngắn gọn là “sự không biết Bốn Diệu Đế”—đó là 
bốn Chân-Lý mà Đức Phật đã giác-ngộ và đi khai giảng. 


- TIỂU DIỆT VÔ MINH 
BẰNG TRẠNG THÁI TẢNG THIÊN ĐỊNH 


Những gông-cùm có thể được “ninh nấu và sắc lại” thành 03 
dạng khuynh-hướng tiềm ân chính của tâm, đó là_— tham, sân. sỉ. 
Trong 03 cái này thì sự s7 [sĩ mê, u mê, ngu mờ, ngu si, mù quáng, 
lầm lẫn, sai lầm, sai lạc] hay còn gọi là sự vô-minh, là có gốc rễ sâu 
nhất, khó bứng nhất. Bản thân s¡ không tự thân tồn tại được. Nó cần 
được “cho ăn”, cần được “nuôi” bằng 'đưỡng-chất”. Thức-ăn của nó 
chính là những chướng-ngại (triền cái). Khi chúng ta khống chế 
những chướng-ngại không còn khởi sinh thì chúng ta có thể đạt 
được sự định-tâm của tầng thiền định Jhana. Lúc đó sự định-tâm sẽ 
làm suy yếu tham-dục; tham-dục là nguyên nhân chính của sự khổ 


đau. 


Tiếp theo, chúng ta dùng sự định-tâm sâu của tầng thiền định 
jhana để có thê đạt đến trí-tuệ—trí-tuệ là sự hiểu-biết về những 
hiện-tượng có gốc rễ nằm ở lớp sâu nhất trong tâm thức. Bằng sự 
kết hợp 03 yếu tố là sự định-tâm và trí-tuệ như vậy, chúng ta có thể 
tây sạch hết những chướng-ngại. Và sau cùng chúng ta mới bứng 


nhô sạch sẽ được từng gôc rê của vô-minh. 


Chương 6 — Tại Sao Ta Không Thể Định Tâm Sâu Ngay Bây Giỏ? * 121 


Tiến trình về mặt lý thuyết là như sau: 


(¡) Bạn tạm thời khống chế các chướng-ngại để đi đến đạt được 
trạng thái sự định-tâm /hana [chứng đắc tầng thiền định]. 


(1) Sau đó thì dùng sự định-tâm của /hana để đạt tới trí-tuệ; 


(mm) Tiếp theo, kết hợp năng lực định-tâm [định lực] đó và trí- 
tuệ đó để loại bỏ những gông-cùm, dọn đường trống để nhỏ bỏ 


những gôc rễ của vô-minh năm sâu bên dưới; 


(iv) Sự định-tâm có thể làm suy yếu tham-dục, là nguyên nhân 
chính của sự khổ đau; 


(v) Cuôi cùng, sự định-tâm và trí-tuệ cùng lúc làm suy yêu và 


tiêu diệt tắt cả những gông-cùm và chướng-ngại; 

(vi) Một khi tất cả những gông-cùm và chướng-ngại đã bị tiêu 
diệt bởi định và tuệ, thì lúc đó sẽ dễ dàng tiêu diệt vô-minh. 

Trạng thái sự định-tâm đạt được bằng cách khống chế những 
chướng-ngại là trạng thái tâm rất lành mạnh, và nhờ vậy, nó có thê 
được hướng đến để soi rọi và hiểu thấy rõ ràng về thực-tại. Ngay 
lúc này, sự bình an, hạnh phúc và sự lành mạnh của tâm đạt đến 
đỉnh cao. 

Chính “sự finh-giác” và sự định-tâm rất hùng mạnh kết hợp lại 
thành một đội mạnh để gìn giữ và duy trì sự lành mạnh vững chắc 
của tâm. Đây là lý do Đức Phật đã dạy: “Cái âm đạt định có thể 


thấy mọi hiện tượng đúng như chúng thực là.” 


SỰ ĐỘC THOẠI 


Là sự nói chuyện với chính mình. Trong vài trang trước, tôi có 


nói về “sự nói chuyện với sự đau đớn”. Chúng ta đêu có những thứ 


122 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


tiêu cực khởi sinh quấy nhiễu chúng ta khi đang ngồi thiền, hoặc 
khi đang những lúc khác. Độc thoại với chính mình có thể là một 
công cụ hữu ích. Những hướng dẫn và thủ thuật dưới đây dùng sự 
đau đớn làm ví dụ để chúng ta thực hành “công cụ độc thoại” với 
chính mình. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng những thủ thuật này để 
xử lý nhiều tình huống khác: 


Khi có sự đau khởi sinh, bạn nên nói chuyện với nó. Bạn phải 
nói những điêu sau đây với nó: 
Sự đau này chăng có gì là mới. Ta đã từng có sự đau đớn 
kiêu này, và nó đã biên mật trong chôc lát. Sự đau này 


cũng vậy, cũng vô-thường. Nó sẽ biến mắt trong chốc lát. 


Ta đã từng chịu đựng và chịu đựng nhiều sự khổ đau—về 
thể xác và tinh thần—ta đã nếm trải chúng cả cuộc đời. Tất 
cả sự đau đớn rồi sẽ qua đi. Sự đau này không phải là duy 
nhất. Tất cả mọi chúng sinh đều đang chịu đau khổ, cách 


này cách khác. 


Ta phải chú-tâm liên tục không gián đoạn vào sự đau này. 
Đức Phật đã dạy ta lẫy sự đau đớn làm đối-tượng để thiên. 
Nó năm trong “Bốn nên tảng chánh-niệm”. Phật đã dạy 
chúng ta nhận biết cảm giác dễ chịu là cảm giác dễ chịu, 
cảm giác khó chịu là cảm giác khó chịu, cảm giác trung 
tính là cảm giác trung tính. 

Ta phải học cách nhẫn chịu. Phật đã nếm trải bao nhiêu sự 
đau đớn trong thời Phật còn tu khô hạnh trước khi giác- 
ngộ. Ngay cả sau khi giác-ngộ, Phật vẫn còn chịu đau đớn. 
Có lần Devadatta đã cho quăng đá làm bị thương chân 
Phật. Phật phải nhẫn chịu sự đau đớn đó. 


Chương 6 — Tại Sao Ta Không Thể Định Tâm Sâu Ngay Bây Giờ? * 123 


Sự đau đớn thì không tránh được, nhưng sự khổ thì có thể 
tránh được. Ta không nên bị khổ vì sự đau đớn này. Ta 
phải dùng sự đau đớn này để trừ diệt sự khô. 


Trong thể thao người ta cũng có câu: “Không đau không thành 
công”. Tức là không chịu đau đớn khổ luyện, thì không tiến bộ 
thành công được. Và lẽ thật là, không có thành công nếu không 
chịu đau đớn để tập luyện. Điều này thậm chí còn đúng hơn trong 
việc tu hành tâm linh. Đức Phật đã từng gọi việc tu tập là “sự bơi 


ngược dòng”. 
Trong bài Kinh “V7 Dụ Cái Cưa “, Phật đã nói như vầy: 


Này các Tỳ kheo, ví dụ ngay cả khi đám kẻ cướp cắt tay 
chân của các thây một cách dã man bằng một cái cưa hai 
đầu, nếu ai có khởi lên một tâm thù-ghét đối với họ thì coi 
nhự người đó không thực hiện lời dạy của ta. Ở đây, này 
các Tỳ kheo, các thây nên tu tập như vây: 'Tâm chúng ta sẽ 
không bị tác động. và chúng ta sẽ không thốt ra lời xấu ác; 
chúng ta sẽ an trú bi-mân vì phúc-lợi của người đó (người 
nói), với một cái tâm từ-ái, không thù-ghét trong lòng. 
Chúng ta sẽ sống bao trùm người đó với một cái tâm từ-ái, 
và bắt đầu với người đó, chúng ta sẽ sống bao trùm toàn 
thể thế gian với một cái tâm từ-ái, rộng lớn, bao la, vô 
lượng, không sự hung-dữ và không sự ác-ý.` Đó là cách 
các thây nên luyện tập, này các Tỳ kheo. (MN 21.20) 


Tôi thực sự khuyên các bạn hãy “nói chuyện” theo những cách 
như vầy đối với sự đau đớn và sự sân giận khởi sinh từ những sự 
đau đớn hay đau bệnh. Dùng ngôn từ riêng của mình. 

Còn nếu biết suy xét ứng dụng thêm một chút, bạn có thể ứng 


dụng cách nói chuyện như vầy để xử lý những nỗi đau khác: như sự 


124 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


đau khổ khi già đi, vì ly hôn, hay vì mất đi người mình thương yêu 


Bạn có thể nói chuyện với sự lười biếng của mình. Có thể nói 
chuyện với sự sợ hãi, với sự sân giận, với sự tham lam của mình. 
Kiểu tự nói chuyện với vấn đề của mình theo cách này là rất hữu 
dụng để kiểm soát tiễn trình ý nghĩ của tâm, bạn có thể vận dụng nó 
khi đang ngồi thiền, hay dùng nó để hướng dẫn đời sống hàng ngày 


của bạn. 


CHƯƠNG 7 
Mục Đích Tu Tập 


Những trạng thái tầng thiền định jzna là phần không thê thiếu 
được để thực hành sự minh-sát. Chúng có thể được dùng để phát 
triển những sự minh-sát thâm sâu nhất để có thể nhìn vào những 
bản chất của “thế giới thuộc trải nghiệm” của chúng ta. Mục đích 
của thiền là để có được sự minh-sát (tuệ) để nhìn thấu vào bên 
trong “03 đặc-tính của sự hiện-hữu”, đó là: vô-thường (amicca), khổ 


(dukkha), và vô-ngã (anaf1a). 


Việc nhận-biết những thay-đổi một cách không có tham. sân, sỉ 
là cốt lõi của thiền chánh-niệm! Hơi-thở và những cảm-giác (thọ) 
của bạn chính là những công cụ. Cũng vậy, những sự nhận-thức 
(tưởng), sự chú-tâm (tác ý), ý-nghĩ (hành), và thức cũng là những 
công cụ. Chúng có thể giúp ta nhận biết sự vô-thường. Và khi bạn 
đã ý thức rõ-biết sự thay-đối, bạn thấy mình rất khao khát có được 
năng lực để “dừng” sự thay-đổi. Nhưng mọi ý-nghĩ, mọi cảm- 
nhận—ngay cả đó là những ý-nghĩ hay cảm-nhận tốt mà bạn muốn 


năm giữ——cũng đêu biên đôi vả vụt qua. 


Thật không may là chúng ta không thê dừng sự thay-đổi được! 
Đây là bản chất vô-thường (annica), là bản chất vô-thường của tất 


cả sự hiện-hữu. 


Và điều này làm ta buồn lòng. Chúng ta cảm thấy thất vọng và 
ưu sầu vì thực trạng này. Đây chính là sự khổ (đukkha), là bản chất 
bất-toai-nguyện vốn có trong tất cả mọi sự-sống trong vòng luân- 


hồi (sansara). 


Bạn đã nhận ra răng không có gì và không có ai có thê dừng 


được sự thay-đối không ngừng đó, và nhờ đó bạn cũng sẽ đi đến 


126 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


biết được rằng chẳng có cái “7z” hay “bản ngã” nào có thể dừng 
được sự biến-đổi không ngừng của mọi sự-sống, và răng cũng 
chăng có đẳng tối cao hay đẳng tạo hóa nào ở ngoải kia có thê dừng 
được quy luật đó. Đây là sự vô-ngã (anzrra), là bản chất vô-ngã vốn 
có trong tất cả mọi sự-sông trong vòng luân-hồi. Lẽ thực là: những 
gì chúng ta hay gọi là “cái gì” [hay một thực thê riêng biệt, một hoạt 
động ...] thì cũng chỉ là sự kết-hợp của nhiều yếu tô thành phân, 
cũng chỉ là do duyên hợp, chỉ là giả lập và thực sự chăng có cái “tự- 
tánh có định” gì của riêng nó cả. 

(Ví dụ đơn giản: “cái đồng hồ' thì thực sự là gồm có nhiều 
thành phần như kim, giây cót, lò xo, mặt kính, dây đeo ... chứ tự 
bản thân nó không phải là thực-thê riêng được gọi là 'đồng hồ' theo 
nghĩa cô định và duy nhất như vậy. Cái “con người” cũng vậy, cũng 
gồm vô số nguyên tử phân tử vật-chất mới tạo nên phần sắc-thân, 
và vô số những thứ tạo nên 04 tập hợp phi vật-chất thuộc phần tâm- 
thần, rồi cả 05 phần sắc-thân và tâm-thần đó mới tạo nên “con 
người năm-uân' với tất cả mọi thứ bên trong “con người” đó luôn 
luôn đang fhay-đổi, không có thứ nào là một thực-thể cố định hay 
thuộc cái “ta” hay “linh hồn” nào cả. Đó không phải có một cái 
“ngã' cô định truyền kiếp.) 

Và như vậy, chúng ta đi đến trải nghiệm thực-tại của sự “vô- 
thường, khổ, vô-ngã”. Chỗ này chính là sự-biết và sự-thấy mà bạn 
thu đạt được từ việc quan sát hơi-thở, quan sát những cảm-giác, 
những sự nhận-thức, những ý-nghĩ, và thức [sắc, thọ, tưởng, hành, 


thức]. Đây chính là sự thiền chánh-niệm của bạn. 


Bạn thực hành thiền chánh-niệm trong giờ thiền hay những lúc 
ở bên ngoài. Bạn có thể (tu tập) sự chánh-niệm lúc đang ngồi, đang 
đứng, đang đi, đang nằm. Bạn có thê (tu tập) sự chánh-niệm khi 
đang ăn, đang uống, đang mặc đồ, đang đi tiện, đang nghĩ, đang cúi 


Chương 7— Mục Đích Tu Tập * 127 


người, đang giãn cơ, đang chạy bộ, đang viết, đang đọc—hay đang 
làm bất cứ chuyện gì. Mọi thứ điều có sẵn ở đó để bạn dùng [làm 
đối-tượng] để chánh-niệm để phát huy trí-tuệ minh-sát. Bạn có thể 
nhận biết sự vô-thường trong bất kỳ hoạt động nào bạn đang thực 
hiện, một cách không dùng lời, phi khái niệm, không đặt tên dán 
nhãn cho những hoạt động đó. (Đó là sự nhận biết vô ngôn và 
khách quan). Vì sự “vô-thường, khổ, và vô-ngã” không phải chỉ 
nằm trong những ngôn từ hay ý nghĩ. Vô-thường là bản chất nội tại 
vốn có trong tất cả mọi sự vật và hiện tượng có điều-kiện. (Mọi 


pháp hữu-vi đều là vô-thường). 
Và do vậy cho nên chúng cũng đều là khổ và vô-ngã. 


Đây là sức mạnh của sự chánh-niệm. Và trạng thái tầng thiền 
định jhana là nơi có thể nhìn thấy sự-thật thuần khiết của sự vô- 
thường một cách sâu sắc để sự-thật đó có thê chuyền tiếp vào tất cả 
khoảng-khắc khác của cuộc sống của chúng ta! (Tức là khi ta đã đạt 
được trạng thái tầng định thiền định và nhờ đó đạt được trí-tuệ nhìn 
thấy sâu sắc về sự vô-thường, thì trí-tuệ sâu sắc đó có thể theo ta đi 
vào đời sống hàng ngày) 


Bây giờ chúng ta hãy xem xét thêm về “03 dấu-hiệu” của sự- 


sông mà chúng ta vừa nói trên 


SỰ VÔ THƯỜNG 


Chữ “amicca” trong tiếng Pali của kinh văn Phật giáo Nguyên 
thủy có nghĩa là “vô-thường”: là không thường hằng, luôn thay đổi, 
luôn biến đổi, luôn sinh diệt. Đây là một chữ đáng để học! Nó có 


nghĩa nhiều hơn nghĩa đã dịch. Azzca không chỉ là một từ hay một 


128 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


khái niệm. Anzca là thực, là lẽ-thực. Đó là sự trải-nghiệm về cái 


đang đích thực diễn ra bên trong thân và tâm của bạn. 
Mọi thứ đều đang thay-đổi không ngừng! 


Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Bạn đã biết về điều này. Bạn đã nghe tất 
cả về điều này trước đây và đã công nhận. Cái ghế bạn đang ngồi 
đọc sách rồi cũng đến ngày nó mục gãy và bị quăng ra bãi rác. Đó 
là sự vô-thường, đúng không? Đúng vậy. Nhưng điều đó chỉ là ở 
mức độ bề ngoàải. Sự hiểu biết về sự thay-đổi ở mức bề ngoài như 
vậy không chữa trị được bản thân: nó không giải thoát bạn, nó 
không có sức mạnh và sự minh sát rõ ràng để đưa bạn đến sự giải 
thoát khỏi sự khổ. Nếu bạn không tu tập và không đạt đến sự định- 
tâm thâm sâu và mạnh mẽ, thì bạn sẽ không bao giờ thấy được nó ở 
mức độ sâu sắc và vi tế để giúp bạn được tự do, giải thoát. Bạn cần 
phải có mức độ định-sâu [định-lực sâu để chứng đắc tầng thiền 
định]. 


Bạn cần ngồi ở một nơi mà toàn bộ thế giới trải nghiệm của bạn 
đang xảy ra, có mặt, và biển mất một cách nhanh chóng, không còn 
lại gì để nắm giữ. Chăng có gì có mặt đủ lâu để bạn có thể kịp gắn 
ghép nó vào một “cái gì” đó trong tâm. Ngay khi bạn chú-tâm vào 
nó, nó biến mất “phụt”! Nó biến mất ngay khi sự tỉnh-giác thuần 
khiết vừa chạm vào nó. Nó vừa khởi sinh vừa biến mất, không để 
lại một dấu vết. Không có thời gian để lưu lại một dấu vết nào. Bởi 
vì khi mỗi thứ khởi sinh thì nó tống khứ thứ cuối cùng ra khỏi tâm 
và không còn lại chút tàn dư nào. Bạn còn không kịp nhớ thứ cuối 
cùng đó là gì. Chỉ có cái cảm-giác bàng bạc về mọi sự sinh-diệt 
nhanh hơn cả cái tâm muốn nắm giữ. Điều này được gọi là “nhìn 


thấy những hiện-tượng như chúng thực là”. Bạn không còn dùng 


z 
32 


lời nói, không còn khái niệm. Bạn chỉ đơn giản là “nhìn thây”. Điêu 


này sẽ xảy ra trong sự tỉnh-giác của cái tâm đã đạt định thâm sâu. 


Chương 7— Mục Đích Tu Tập * 129 


Tất cả nó khởi lên và biến mất giống như một cơn lốc xoáy ào 
lên, ta không có một “cọng rơm nào để bám víu để khỏi bị chết 
đuối. Tuy nhiên, bạn vẫn chưa bị chết đuối. Bởi vì bạn không thực 
sự có mặt ở đó. Cái “ta” chỉ là một “cái” khác nữa chỉ “tồn tại” khi 
bạn kết dán kinh nghiệm đã qua lại với nhau một cách nhân tạo. Cái 
đang nhìn thấy trong cảnh này chính là “ôi sự chú-tâm quan sát” 
tĩnh lặng, điềm tĩnh và thuần khiết. Sự quan-sát thuần khiết này 
không liên quan đến một “cái” gì và cũng không tồn tại như một 


“cái” gì cả. Nó chỉ đơn giản là sự guan-sát. 


Khi bạn nhìn thấy mọi thứ (hiện tượng) theo cách như vậy, thì 
bạn sẽ không còn quan tâm bám giữ hay nắm giữ những thứ đó 
nữa. Bạn sẽ thấy nó là vô ích và nguy hại và không thể dẫn đến bất 
kỳ Sự-Thật hay sự hạnh-phúc nào. Bạn không còn thích thú những 
sự ràng-buộc mà bạn đã từng cho răng chúng là “cực kỳ hệ trọng” 
cho cuộc sống của bạn. Những thứ đó là gì?—Đó là (¡) những thứ 
bạn luôn cỗ “có được”, cỗ “đạt được” để có được hạnh phúc và 
thỏa mãn; đó là (ii) những lo lắng mà bạn muốn “tránh”, muốn nó 
không xảy để bạn tránh được những bất hạnh và bất mãn. Nhưng 
điều đó chăng bao giờ làm được. Chúng không có ở đó để bạn có 
thể nắm giữ hay tránh né! Và bạn cũng thực sự không có mặt ở đó 
để nắm giữ hay tránh né! Đó chỉ là sự fhay-đổi không ngừng đang 


diễn ra! 


Sự cố năm giữ trong cảnh đó chắng khác nảo như đang cố gắng 
giữ cân bằng một hạt cải trên đầu mũi kim. Điều đó là hầu như là 
không thẻ, và như vậy bạn còn gắng có làm gì nữa? Dù đã biết rằng 
như vậy, nhưng bạn vẫn luôn còn những tham muốn “nắm giữ” 
những thứ dễ chịu (sướng) và còn những ý muốn “trốn chạy” khỏi 
những thứ khó chịu (khổ). Bạn không thể nào làm được như vậy. 


Rôi bạn sẽ nhìn ra sự vô ích của những tham muôn vô vọng đó. Rôi 


130 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


bạn ngộ ra rằng: “Đây là bản chất của sự sống của ta. Thân của ta, 
thức của ta, tất cả mọi ý nghĩ và ký ức và thái độ của ta, nhu cầu và 
sự thiểu thốn của ta—tất cả đêu là vồô-thường như vậy—chỉ là 
thoáng qua, phù du, và không mang lại kết quả gì. Ngay cả cái “ta” 


cũng là như vậy”. 


- VÌ SAO THẦY ĐƯỢC SỰ VÔ THƯỜNG 
LÀ ĐIÊU RẤT QUAN TRỌNG? 


Vô-thường là ý tưởng khó đứng vững nhất mà bạn từng gặp 
phải, nhưng lại là điều căn-bản nhất. Nó [vô-thường] đi ngược lại 
tất cả những gì bạn nghĩ là bạn biết về sự-sống. Tâm chúng ta 
thường kháng cự nó một cách thô tế và vi tế, một cách rõ rệt và tinh 
vi. Nó [chữ vô-thường] trượt vào tâm dễ dàng, và nó trượt ra khỏi 
tâm cũng dễ dàng, chẳng dễ dàng tạo nên tác-động gì trong tâm. 
(Nghĩa là chúng ta nhận thức “khái niệm vô-thường' như kiểu nghe 
từ tai này chạy sang tai kia và mất. Chẳng có tác động gì đến thái 


độ đích thực của chúng ta). 


Tuy nhiên, nó cần phải có tác-động đến ta. Vì nó là sự-thật căn- 
bản có thể giúp chúng ta giải thoát! 

Bạn nhìn thấy mọi sự thể đang thay-đôi. Bạn nhìn sự thay-đồi 
một cách sâu sắc ở mức độ cực kỳ nhanh và trong từng giây-khắc, 
trong từng sát-na. Rồi sau đó bạn nhìn thấy được nó một cách rộng 
rãi hơn. Bạn nhận thức được nó trong mọi thứ bạn đang nhìn thấy 
và mọi thứ bạn đã chưa từng nhìn thấy. Khi bạn đã nhìn thấy sự vô- 
thường (zmica) trong tất cả trải nghiệm của mình, thì bạn bắt đầu 
thấy chán ngán hay mệt mỏi với bản chất đôi thay sinh diệt không 
ngừng như vậy. Đây chính là sự khổ, là dukkha, khi bạn nếm trải về 


tính vô-thường của mọi sự thể. Đây là một lẽ-thật, một Sự-Thật mà 


Chương 7— Mục Đích Tu Tập * 131 


Đức Phật đã nhìn ra và tuyên thuyết cho chúng ta: “Mọi thứ đêu là 


vô-thường, đêu là khổ”. 


(Mọi thứ đều khô, vì thay đổi; khổ vì không bèn lâu, khổ vì sinh 
rồi diệt, khổ vì mọi thứ là không năm giữ được, là không thường 
trụ theo ý của người. Khổ vì sớm nắng chiều mưa, khổ vì có nay 
mất mai, khổ vì mới trẻ đã già, khổ vì khỏe nay mai bệnh, vì no rồi 
đói, vì vui rồi buồn, vinh nhục, thành bại, và già đi, và chết. Khô vì 
cốt lõi của sự hiện-hữu của một “con người” không phải có một 
'bản ngã` hay “linh hồn` cỗ định nào cả, mà tự-tính đích thực duy 


nhât của nó chỉ là sự vô-thường biên đôi.) 


Khi nhìn thấy tính chất khổ trong các uẫn tạo ra “con người” 
chúng ta, bạn bắt đầu thấy hụt hãng, hết mơ mộng, và bắt đầu tỉnh 
ngộ ra. Vì đã tỉnh ngộ ra, nên bạn không còn mê đắm và dính chấp 
vào nó nữa. Sự mê đắm là “chất keo” kết gắn cái “7° (ngã) do 
tưởng tượng với thế giới thành những đơn vị hiện hữu mà ta đã 
thấy. Khi sức mạnh của “chất keo” đó bị loại bỏ thì sẽ nó khởi sinh 
sự từ-bỏ (vì biết răng những gì mình mê đắm hay nhận lầm chỉ là 
một chất keo kết dính tạm bợ). Sự từ-bỏ sẽ dẫn đến hết-khổ. (Sự từ 
bỏ hay buông bỏ bất cứ điều gì sẽ thành sự hết khổ vì nó. Lẽ thật 
nảy là dễ hiểu!) 

Chúng ta áp dụng sự chánh-niệm và sự chú-tâm một cách 
không dùng khái niệm, một cách phi khái niệm. Những ý tưởng và 
ý nghĩ là những gai nhọn, những ung nhọt, những vết thương, và 
những trở ngại. Không có chúng, bạn có thê tập trung [hội tụ, hợp 
nhất, định] tâm mình như một tia sáng laser để soi rọi và nhìn thấy 
bên trong (con người) năm uẫn của mình. Đề làm gì? Để rồi sau đó, 
bạn có thể nhìn thấy được cái “7` chỉ thực sự tồn tại chỉ khi có sự 
kết hợp của năm uân [sắc, thọ, tưởng, hành, thức| mà thôi. Mà 
những thứ uấn này thì cũng lại tồn tại bởi sự chi phối của luật vô- 


132 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


thường. [Bản thân mỗi uẫn cũng đều là vô-thường]. Điều đó đốt 
cháy tất cả thiêu hủy tất cả sự mê-đắm, sự mơ-mộng và sự lầm- 
tưởng của chúng ta. Bạn không thể tìm thấy cái gì là cái “7z” hay 
một “bản ngã” hay một “linh hồn' nảo trong bất kỳ chỗ nào của năm 
uẩn này cả. 

Ví dụ như chúng ta làm và găn nhiều thứ để thành một cây sáo. 
Rồi bạn thôi sáo, tạo ra những âm thanh nhạc điệu ngọt ngào. Rồi 
ví dụ có ai đó đập nát cây sáo ra từng mảnh nhỏ và đốt cháy hết để 
tìm cho ra tiếng nhạc sáo du dương đó. Người đó đâu bao giờ tìm 
thấy tiếng sáo đó cả. Cũng như chúng ta chăng bao giờ tìm thấy cái 
“Ta` trong thân năm-uẩn này cả. Điều đó là một phát-hiện của bạn, 


nói đúng hơn là sự phát-minh ra bản chất vô-ngã (anaffa). 


Nếu không nhìn ra bản chất vô-thường (hay quy luật vô thường) 
thì chúng ta thường dính chấp vào những thứ vô-thường, mà cứ 
tưởng lầm chúng là thường hằng bền lâu mãi mãi. Để rồi lúc nào 
bạn cũng khô sở vì thất vọng, vì mọi thứ vô-thường đều “phản bội” 
bạn khi bạn đang cố nắm giữ nó. Chúng kéo tắm thảm bạn đứng, và 
bạn ngã ngang như bản đèn. Chúng đánh lừa bạn. Chúng làm ra vẻ 
như chúng sẽ cung phụng và làm vui lòng bạn suốt cả cuộc đời và 
mãi mãi. Chúng, từ lúc bạn mới sinh ra, cứ làm cho bạn nghĩ rằng 
chúng sẽ mang lại những hạnh phúc vĩnh cửu nếu bạn tìm kiếm 
được những thứ mà bạn cho là bền chắc, những mối quan hệ lớn 
lao, danh uy và quyền thế, những lợi thế hơn người để muốn gì 
được nấy. Chúng xạo đó. Chúng lừa bịp bạn y như một trợ lý trung 
thành đang lừa dối và phản bội người chủ. Đích thực thì bản thân 
chúng cũng luôn luôn biến-đổi, nhưng chúng cứ làm cho bạn nghĩ 
là chúng không thay đổi và không biến mất. Bản thân chúng 
(những thứ vô-thường) còn sinh diệt và phù du không tự trụ nồi 


Chương 7 — Mục Đích Tu Tập * 133 


được, lây đâu ra chúng có thê mang lại điêu gì bên chăc bên lâu cho 


bạn. 


Khi bạn đã nhìn thấy được sự-thật đang trôi chảy bên dưới lớp 
ngoàải bằng con-mắt trí-tuệ, thì bạn không còn bị lầm nữa. Bạn 
không còn nghĩ những thứ (vô-thường) là có thể tạo ra niềm hạnh 
phúc bên lâu cho bạn. Khi đã nhìn thấy lẽ thực vô-thường, bạn bắt 
đầu cần trọng hơn đối với bản chất lừa đối, giả tạm và sinh diệt 
biến hoại của những thứ đó. Ngay lúc này, sự chánh-tinh-tấn, sự 
chánh-niệm và sự định-tâm sẽ cùng làm việc với nhau như một đội 
để khai mở con mắt-trí tuệ của mình, và nhờ đó bạn có thể thấy tất 
cả mọi thứ liên quan đến (thân) năm-uẩn đúng nhự chúng thực là. 
(Lần đầu tiên bạn nhìn thấy được bản chất đích thực của lòng hồ 
đầy sình lầy rác rưới nằm bên dưới mặt nước một cái hỗ là cảnh 
quan long lanh và xanh biếc mà bạn hay ngồi mơ mộng bên bờ 
hồ!). Được trợ giúp bởi cái tâm sáng tỏ và sự chiếu sáng của sự 
chánh-niệm, sự chánh-định và chánh-tinh-tẫn: một tiếng “RÁC” 
mở bung cái vỏ sò đậy kín sự vô-minh trong tăm tối từ trước đến 


nay. 


Giống như tiếng “ÂM” vỡ đập, trong giây chốc nước hồ vỡ tràn 
xuống sông bên dưới, để lộ ra những lớp bùn đen dơ dáy rác rưới bị 
che đậy suốt bao nhiêu năm trước bao nhiêu đôi mắt của hảng triệu 
lữ khách đa tình đến mơ mộng bên bờ hồ. 


Con-mắt trí-tuệ xuyên phá vào bên-trong và xua tan bóng tối 
vô-minh bị che đậy bên trong. Nó soi rọi và nhìn thấy rõ và chính 
xác những bản chất “vô-thường, khổ, vô-ngã” đúng như chúng thực 


` 


là. 


134 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


- [1 NHÌN THẦY SỰ VÔ THƯỜNG 
BẰNG SỰ TỈNH GIÁC CỦA THIÊN MINH SÁT 


Có hai mức độ [trình độ] nhìn thấy sự thay-đổi. Đó là () sự 
nhìn thấy bằng sự tỉnh-giác của sự minh-sát (vipassan4) và (1) sự 
nhìn thấy bằng sự tỉnh-giác của trạng thái tầng thiền định (/hana). 
Trước tiên, chúng ta hãy xem xét sự nhìn thấy lẽ vô-thường bằng 


sự tỉnh-giác của sự minh-sát. 


Bạn nên thực hành thiền hằng ngày, dùng “Hơi-Thở” làm đối- 
tượng thiền chính của mình. Khi hơi-thở trở nên tĩnh lặng, vi tế và 
thư giãn, thì tâm của ta cũng được tĩnh lặng và thư giãn. Khi bạn 
càng thâm nhập và nhìn sâu hơn vào hiện-thực này bằng năng 
lượng và sự nỗ-lực tinh tấn liên tục miên mật, thì bạn cảng cảm 
thấy nhiều niềm hoan-hỷ để nhìn thấy được những sự-thật lộ ra 
trong những trải-nghiệm hàng ngày của bạn. 

Mỗi giây phút là một giây phút mới. Mỗi khoảng khắc là một 
khoảng khắc tươi mới. Mỗi giây phút mang lại cho bạn sự minh-sát 
mới và sự-biết mới. Bạn bắt đầu nhìn thấy mọi hiện-tượng theo 
cách bạn chưa bao giờ nhìn thấy trước đó. Bạn chứng ngộ những 
điều bạn chưa từng chứng ngộ trước đó. Bạn nhìn thấy tất cả mọi 
sự thê bằng một cách-nhìn [tầm nhìn] hoàn toàn mới. Mỗi sự trải 
nghiệm mới mang lại cho bạn niềm hoan-hỷ và hạnh-phúc tươi 
mới, tĩnh lặng, và mát dịu. 

Có một số kinh nghiệm sẽ xảy ra cùng với cách-nhìn mới này 
về thế giới. Bạn có thể có những cảm nhận tĩnh lặng và mát dịu trên 
mặt mình, dưới hai mắt, ở hai chân mày, ở trán, đỉnh đầu, và sau 
đầu. Bạn chẳng làm gì kiểu nhân tạo hay cố tình để tạo ra những 
cảm-giác hạnh phúc này. Nó tự xảy đến một cách tự nhiên khi 


những điều-kiện [duyên] đã được chín muồi. Rồi sau đó bạn có thể 


Chương 7 — Mục Đích Tu Tập * 135 


cảm nhận một sự rung động rất vi tế, rất thanh bình, nhưng cũng rất 
sắc xảo và rõ ràng ở khắp vùng cổ, vai, và các vùng ngực. Khi bạn 
tiếp tục thở bình thường, đồng thời với sự rung động này, bạn có 
thê trải nghiệm sự co giãn, hay phông lên xẹp xuống, của cả thân 
trên, từ phần bao tử xuống đến phần dưới rốn. Bạn có thể cảm giác 
được mọi tế bào nhỏ xíu trong toàn bộ cơ thể bạn đang rung động 
và thay đôi, đang lên và xuống theo một nhịp độ khó phân biệt và 


khó nhận biết được (có lẽ là do hoàn toàn mới). 


Không phải ai cũng có những trải nghiệm hay cảm nhận giống 
nhau hay theo những cách giống nhau. Mỗi người có thể trải 
nghiệm thứ này hay thứ khác, ở giai đoạn này hay ở tiến trình khác, 
hoặc có thể hoàn toàn khác. Đừng bao giờ trông đợi hay tìm kiếm 
những trải nghiệm này, hoặc cho rằng có điều gì sai với cách tu tập 
của mình khi những cảm nhận đó không xảy ra với mình. Vấn đề ở 
đây cũng phải không phải là trình tự các trải nghiệm hay cảm nhận 
phải xảy ra như vậy. Vấn đề ở đây là ý-nghĩa của những hiện tượng 
đó. 

Chăng có gì là tĩnh tại cả. Mọi thứ đều năng động. Mọi thứ đều 
đang thay đôi. Mọi thứ đều đang khởi sinh và biến qua. Mọi thứ 
đều sinh rồi diệt. Cảm-giác khởi sinh và biến mất. Sự nhận-thức 
khởi sinh và biến mất. Ý-nghĩ khởi sinh và biến mất. Thức khởi 
sinh và biến mất. Bạn chỉ trải nghiệm sự /hay-đối mà thôi. Bạn 


không thể nào trải nghiệm thứ gì không đang thay đổi! 


Mọi thứ bạn đã nghĩ là thường hằng và bất biến bây giờ lại nhìn 
thấy chúng là vô-thường và biến-đôổi không ngừng. Bạn không thê 
nảo làm cho bất cứ thứ gì tồn tại giống nhau ngay cả trong một 
khoảng-khắc giữa hai chập sát-na. Một khoảng-khắc dường như là 
dễ chịu (sướng) và tâm muốn nắm giữ nó như vậy. Nhưng trước khi 


tâm kịp ý muôn năm giữ nó, nó đã thay-đôi. Tâm chuyên động với 


136 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


tốc độ cực kỳ nhanh không thê nào hình dung được. Nhưng cho dù 
tâm đã siêu nhanh như vậy để nắm giữ khoảng-khắc dễ chịu đó, 
nhưng nó vẫn thay-đổi nhanh hơn tâm, nó thay đổi trước khi tâm 
kịp năm giữ nó. Sự khởi sinh của nó như là mơ. Hàng triệu những 
trải nghiệm tính vi cực nhỏ như vậy khởi sinh và biến mất trong 
một khoảng-khắc ngắn hơn một cái chớp mắt. Như trong một tia 
chớp. Không, thực sự nó nhanh hơn vậy nữa. Bạn không thể nào 
theo kịp tốc độ đồổi-thay của chúng. 


Bạn có thể nghĩ: “Để ta nhìn sự khởi-đầu, sự có-mặt, và sự 
biến-mất của trải nghiệm này”. 

Trước khi ý nghĩ này khởi sinh, thì đối tượng mình cảm nhận 
đó đã “khởi sinh, có mặt, và biến mất? xong rồi; nó nhanh hơn 
l/triệu ... tốc độ của tia chớp. Đôi lúc tâm bạn có thể “bắt kỊịp' sự 
khởi-đầu của trải-nghiệm, những không thể nào “bắt kịp” khắc-giữa 
và khắc biến-mất của nó. Đôi khi bạn có thê “bắt kịp” khắc giữa, 
nhưng không thê nào “bắt kịp” khắc biến đi của nó. Đôi khi bạn có 
thể “bắt kịp" khắc biến-mất của nó, nhưng vẫn bị trượt mất khắc 
khởi-sinh và khắc có-mặt của nó. (Bạn chỉ có thể, đôi khi, bắt kịp 
một khắc sinh, hay khắc hiện, hay khắc diệt của nó mà thôi). 


Tuy nhiên, bạn đang chánh-niệm, đang có chánh-niệm về sự 
thay-đỗi này! Điều đó là tốt. Ít nhất thì bạn cũng nhận biết được sự 
thay-đổi. Và sẽ càng tốt hơn nếu bạn cũng nhận biết được sự thay- 
đổi là diễn ra cực kỳ nhanh (và không thê tưởng tượng được) như 
thế nảo. Bạn trải nghiệm tính vô-thường trong suốt ngày, suốt đêm, 
trong từng mỗi khắc-giây tỉnh thức. Trong vòng luân-hồi (samsara) 
tất cả mọi thứ mọi sự đêu là *yô-thường một cách thưởng hằng!”. 

(Sự vô-thường là bản chất thường hằng. Sự thường hăng mãi 
mãi duy nhất chính là sự vô-thường. Sự thay-đổi là có mặt thường 


hăng, luôn luôn diễn ra trong mọi sự-sông.) 


Chương 7— Mục Đích Tu Tập * 137 


Vào thời điểm này, bạn cảm giác như thể bạn đang thỏ-chung 
với cả thế giới. Bạn có thể cảm giác từng sinh vật bé nhỏ như 
những con kiến cho đến những con voi to lớn, từ những con cá nhỏ 
cho đến những con cá voi to lớn, từ con sâu nhỏ đến loài không 
long. Tất cả chúng đều đang thở bằng nhịp thở của bạn, hoặc bạn 
đang thở cùng nhịp thở của chúng. (Và những điều kỳ diệu xảy ra 
chỉ bằng cách nhìn thấy sự vô-thường!). 


Khi bạn hoàn toàn chú-tâm một cách chánh-niệm vào sắc-thân, 
vào những cảm-giác, những sự nhận-thức, những ý-nghĩ, và thức 
[sắc, thọ, tưởng, hành, và thức| thì bạn trải nghiệm được những 
phần nhỏ nhất trong chúng đøưng biến đối không ngừng. Khi sự 
chánh-niệm đã được thiết lập, tâm bạn nhận thấy được mỗi khoảng- 
khắc nhỏ của giây là mới. Mỗi phân tử của sắc, thọ, tưởng, hành, và 
cả bản thân thức—luôn luôn thay đổi không ngừng, trong từng 
khắc-nhỏ của mỗi giây. Hơi-thở bạn đi vô và đi ra cùng với những 
biến-đồi này. Cảm-giác của bạn luôn đzng thay đôi. Sự trải-nghiệm 
của bạn nhận-biết sự thay-đổi này ngay cả bản thân sự nhận-biết 
đó cũng luôn đang thay-đối. Sự chú-tâm và cái ý-định chú-tâm để 
nhận biết sự thay-đổi cũng luôn đzng thay-đối. Sự tỉnh-giác của 


bạn đang thay-đổi. 


Khi bạn nghe một âm-thanh, bạn trải nghiệm sự thay-đỗi của 
nó. Bạn có thể nhận biết từng sự thay-đỗi của mọi âm thanh chạm 
vào màn nhỉ của bạn. Nếu bạn chú-tâm vào âm thanh, bạn sẽ nhận 
biết nó thay đổi, thậm chí có khi là thay đổi một cách chậm rãi. 
Tương tự, những mùi-hương, những mùi-vị, những chạm-xúc với 
thân—tất cả luôn đzng thay-đổi liên tục và không ngừng. Tự vô 
thủy chúng vẫn luôn luôn đang thay-đổi, nhưng bạn không biết nếu 
(bởi vì) bạn không chú-tâm vào chúng. 


138 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Một cảm-giác (thọ) khởi sinh là do (tùy thuộc vào) những hình 
sắc, âm thanh, mùi hương, mùi vị, chạm xúc, và ý nghĩ— Cảm-giác 
nảy cũng đang thay-đôi. Một sự nhận-thức (tưởng) khởi sinh là do 
(tùy thuộc vào) những hình sắc, âm thanh, mùi hương, mùi vị, 
chạm xúc, và ý nghĩ— Sự nhận-thức này cũng đang thay-đổi. Bất 
kỳ loại thức nào khởi sinh là do (tùy thuộc vào) những hình sắc, âm 
thanh, mùi hương, mùi vị, chạm xúc, và ý nghĩ— Thức này cũng 
đang thay-đôi. Khi bạn chú-tâm vào chúng, tất cả chúng đều đzng 
thay-đổi, giông như khi bạn đang chú-tâm vào hơi-thở vậy. Cảm- 
giác của ta về hơi-thở, sự nhận-thức của ta về hơi-thở, sự chú-tâm 
của ta về hơi-thở, ý-định chú-tâm của ta vào hơi-thở, và sự tỉnh- 
giác của ta vào hơi-thở—Tất cả chúng đều đưng thay-đổi. Chúng 


khởi sinh, thay đôi, và biến mắt một cách không ngừng. 


- [2] NHÌN THẦY SỰ VÔ THƯỜNG 
TRONG TRẠNG THÁI TÀNG THIÊN ĐỊNH 


Bạn cũng cần nhìn thấy sự vô-thường ở những mức độ thâm sâu 
hơn nữa. Những thay đổi siêu vi và không dễ thấy, chúng được 
luôn luôn đang xảy ra trong từng mỗi sát-na của thức. Trước khi 
chứng đắc và chứng nhập trong trạng thái tầng thiền định jhana thì 
bạn đã biết, bằng lý trí, răng mọi thứ đều là vô-thường. Nhưng khi 
bạn ở trong trạng thái tầng thiền định thì bạn sẽ thấy rõ hơn về sự 


vô-thường ở mức độ sâu nhât, cao nhât và tinh vi nhât. 


Trước khi bạn chứng đắc tầng thiền định, sự tỉnh-giác của bạn 
về sự vô-thường của tất cả mọi hiện-tượng là vẫn còn ở mức nông- 
cạn. Nhưng sau khi chứng đắc được tầng thiền định thì sự nhìn- 
thấy và sự tỉnh-giác của bạn về nó [sự vô-thường] trở nên rất sâu 


sắc và mạnh mẽ hơn. Lúc này, bạn [người tu] đã dẹp bỏ những ý- 


Chương 7— Mục Đích Tu Tập * 139 


nghĩ và cảm-nhận qua một bên, và tâm bạn có thể thâm nhập vào 
sự vô-thường một cách xuyên thấu suốt chưa từng có trước đó. Ở 
trong trạng thái thiền định thì đối-tượng [chủ-đề, đề-mục] thiền chỉ 
còn là mội £hứ đã bị vứt bỏ sau lưng. (Nó không còn là đề-mục 
chính của thiền nữa). Tâm không còn tập trung vảo một nhất-điểm 
hay một đối-tượng riêng nào nữa, ngoài sự hội-tụ [hợp-nhất] của 
chính nó. Lúc này thì tâm đang chú-tâm vào sự-nhất-điểm [sự hợp 
nhất] của chính nó. 


Đây là sự tỉnh-giác “tiền khái-niệm”, một trạng thái trong đó sự 
chánh-niệm, sự định-tâm và sự buông-xả cùng làm việc với nhau 
một cách hợp nhất mà không bị quấy nhiễu bởi bất kỳ sự kích thích 
giác quan nào của bạn. Đây không phải là sự-nghĩ về sự vô-thường. 
Mà là sự trực tiếp trải-nghiệm nó. Trí-tuệ minh-sát có được từ 
chính sự trải-nghiệm này, chứ không phải từ sự-nghĩ hay tư-duy 


này nọ của người thiên. 


Nhưng bạn trải nghiệm cái gì là vô-thường? Chính trạng thái 
tầng thiền định jhzna là tất cả những gì bạn nhìn thấy, và bạn nhìn 
thấy sự vô-thường của trạng thái jhana. Jhana đến và đi. Jhana 
hiện và mất. Những yếu tố của jhzna như là hoan-hỷ (hỷ), sướng 
(lạc), sự buông-xả (xả), và sự nhất-điểm (định) cũng đến và đi, thay 
đổi, lên xuống. Bạn trải nghiệm một cách rõ ràng về sự vô-thường 


trong chính những yếu tố của tầng thiền định jhana. 


Bạn thấy được bản chất vô-thường [của mọi thứ] có đầy trong 
sự tỉnh-giác của bạn và bản chất vô-thường của tất cả những yếu tố 
của jhana (như hỷ, lạc, xả, định, nhất-điểm). Nhưng sự chứng ngộ 
nảy không phải là những tư tưởng. Chúng là những hành vi đầy 
năng động trong thân và tâm. Những yếu tô của jhana cứ đến đi, 
lên xuống và liên tục thay đổi, và sự tỉnh-giác của bạn cũng lên 


xuống và thay đồi theo chúng. 


140 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Khi ở trong trạng thái /hana, tâm bạn không còn dính tham, sân, 
si, và sợ hãi. Trong tất cả những lúc khác trước đây thì những ngôn 
từ, ý nghĩ, ý tưởng, khái niệm, hoặc cảm xúc luôn xen vào “sự tỉnh- 
giác về sự vô-thường” của bạn. Còn sự tỉnh-giác trong trạng thái 
Jhana thì không còn dùng ngôn từ. Nó không còn là sự-nghĩ hay ý- 
nghĩ. Nó không phải là sự suy-xét hay sự điều-tra. Bạn đã vượt qua 
tất cả những giai đoạn (còn dùng ngôn từ, ý nghĩ, khái niệm, suy 
đoán, suy xét, điều tra ...) đó rồi, bạn đã vượt qua rước khi bạn có 
thê chứng đắc và chứng nhập vảo tầng thiền định jhana. Đây là giai 
đoạn [trình độ, tầng] mà ở đó tâm nhìn thấy mọi sự thể và hiện 
tượng bằng “con-mắt trí-tuệ”. Những ngôn từ, suy nghĩ, điều tra, 
suy xét, hoặc quán chiếu không còn chỗ ở đây. Lẽ ra chúng vẫn còn 
[bám] theo con-đường. Nhưng giờ đây chúng đã bị coi là quá chậm, 
bởi vì mọi hiện-tượng đang diễn ra cực kỳ nhanh chóng (ở mức 


thâm sâu này). 


Đây là một trải nghiệm về sự vô-thường thuần túy, đó là sự vô- 


thường của chính cái sự tỉnh-giác đang trải nghiệm. 


SỰ KHỎ 


Nhiều người hỏi: “Vì sao chúng ta không chỉ nói về những điều 
khoái lạc, vui sướng, hạnh phúc, hỷ lạc và bình an, mà cứ đi bàn về 
sự khổ?” Vì sao? Bởi vì chữ “sự &hổ” là rất quan trọng. Tiếng Pali 
là đukkha. Nó kích thích chúng ta học, nghĩ, hiểu biết và thực hành 
để đi đến sự giải-thoát khỏi sự khổ. 


Thật ra cũng có nhiêu niêm vui sướng và khoái lạc trên đời chứ 
không phải đời sông chỉ toàn là khô. Cuộc sông sẽ không là gì nêu 
nó không có những niêm vui sướng trong đó. Không có niêm vui 


sướng và hạnh phúc thì sống cũng chăng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên 


Chương 7— Mục Đích Tu Tập * 141 


rủi thay, chẳng có niêm vui sưởng hay khoái lạc nào không đi kèm 
sự khổ đau! (Đây là một lẽ-thật phũ phàng, làm buôn lòng ta!). Sự- 
thật là cái luôn chiếm chỗ bàng bạc trong suốt cuộc đời ta không 
phải là khoái lạc vui sướng mà chính là sự khổ. Không cần nói đến 
ý nghĩa hay giáo lý của Phật giáo, hầu như tất cả những gì con 
người cố làm trong đời là chỉ để làm giảm bớt sự khổ đau và để 
phòng, tránh, trừ, và diệt những sự khổ đau. 


(Tuy nhiên, hầu hết con người làm những điều đó một cách 
không ý thức và chỉ theo bản năng, và kết quả chỉ là chuốc thêm 
nhiều sự khổ đau và nghiệp thức, thay vì có thể giải thoát hoàn toàn 


khỏi sự khổ nếu làm theo một con-đường đúng đắn). 


Đức Phật đã đưa ra một số ví dụ về sự khổ. Bạn phải xem xét 
nó một cách khách quan. Bạn không nên để cảm xúc của mình dính 
vào chữ khổ khi xem xét nó, nêu không bạn sẽ bị khổ trước vì hiểu 
lầm nó, và rồi bạn sẽ không ưa thích đề tài sự khổ bởi vì bạn chăng 
hiểu một tí nào về sự &hổ là gì. Trước khi chúng ta bàn về bản chất 
khổ trong liên quan đến tầng thiền định jhznaz, chúng ta hãy xem 


xét qua một số [phân loại] sự khổ sau đây : 


(1U) Sinh là khổ. Chúng ta vui mừng khi một đứa bé ra đời. 
Chúng ta ăn mừng vì điều đó. Đó có phải là tất cả những gì chúng 
ta làm từ khi một đứa bé ra đời? Chúng ta không chối từ những 
niềm vui thích khi có một người thân thuộc ra đời. Nhưng đó có 
phải là tất cả những gì chúng ta làm từ khi một đứa bé ra đời? 
Không, còn rất nhiều thứ khác. 


Hãy tưởng tượng bao nhiêu cực nhọc của một người mẹ trong 
khi mang thai. Chín tháng chịu khó khổ về thân và về xúc cảm để 
nâng niu chăm sóc thai nhi. Mặc dù cũng nhiều lúc người mẹ tất 
hạnh phúc với ý nghĩ là mình sắp có con. Nhưng đồng thời, sự lo 
lắng cũng đi kèm theo từng ngày. Lo lắng tăng dần, từ sự biến đổi 


142 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


chất về thân thê và suy nghĩ. Sự sợ sệt và bất an về những ngày gần 
sinh và sự sinh sắp tới. Cảm giác vỀ sự không an toàn (khi sinh) 
cũng phát sinh. Sự bắt tiện, sự đi lại khó khăn, sự thay đổi nhan sắc, 
mặt mũi, da dẻ, vị giác, giấc ngủ ... tất cả đều bất tiện và nhọc 


nhăn. 


Ngay trong khi sinh ra đứa con, người mẹ chịu đau đớn vô 
cùng. Nhiều người mẹ chết ngay khi sinh con. Đây cũng là nỗi sợ 
của nhiều phụ nữ. Họ cũng lo lắng về những chuyện chẳng vuông 
tròn sau khi sinh. Cho dù kỹ thuật chân đoán hiện đại ngày nay, 
không aI biết được trước là con mình sinh ra mạnh khỏe hay bệnh 
yếu, đẹp hay xấu, thông minh hay không, lớn lên sẽ ngoan hiền hay 
ngược lại. 


Sau khi sinh ra đứa bé, cha mẹ phải vất vả lo lắng và chăm sóc 
cho con đủ điều. Họ phải hy sinh rất rất nhiều sự tự đo, thời gian, 
sức lực, sức khỏe, tiền tài, và phương tiện để chăm sóc cho đứa bé 
từ nhỏ, từ việc học hành, ăn uống, sức khỏe, hạnh phúc, bình an 
cho đến khi trưởng thành. (Quá nhiều sự hy sinh và vất vả do vậy 


người ta thường nói: Khi sinh con mới biết thương cha mẹ!). 


Trong khi đó, đứa trẻ khi được sinh ra chỉ toàn được sung 
sướng không hay sao? Ngay từ lúc lọt lòng, đứa bé đã phải khóc, 
khóc lớn. Tiếng khóc này đi theo suốt cả đời người. Sinh ra là khô. 

(2) Lớn lên là khổ. Lớn lên là sinh trưởng và già đi. Trẻ lớn lên 
gọi là trưởng thành. Trẻ thì lo lắng và chuẩn bị mọi thứ cho tiễn 
trình trưởng thành. Người lớn lớn lên là già đi. Người lớn thì lo 
lắng và chuẩn bị mọi thứ cho tiến trình già đi. Mỗi ngày lớn lên và 
già đi, một người phải luôn luôn học hỏi và điều chỉnh vô số sự 
việc hàng ngày và cả cuộc đời. Mọi sự không phải luôn như ý, mọi 
sự thì thay đối và bất toại nguyện. Sự lớn lên và già đi là chấp nhận 
sự khổ đau như vậy từng phút, từng ngày ... trôi qua. 


Chương 7— Mục Đích Tu Tập * 143 


(3) Bệnh là khổ. Bạn có thê nghĩ rằng bệnh chỉ khổ khi mình bị 
bệnh. Không phải vậy. Ngoài sự bệnh tật là đau đớn và đau buôn, 
khi người thân bạn bị bệnh thì bạn cũng khổ, dù ít hay nhiều hay 
tùy theo ý nghĩ đối với mỗi người. 

Bệnh tật là khổ theo một ý nghĩa lớn hơn: đó là sự không thê 
tránh được. Không phải bạn đang sống ở nơi nghèo nàn, cực khổ 
hay văn minh giàu có là bệnh ít hay nhiều. Dù có nhiều điều kiện 
ngăn ngừa hay làm chậm tiến trình bệnh yếu, nhưng cuối cùng 
không bệnh nảy thì bệnh khác cũng tìm đến bạn, như một lẽ tự 
nhiên (sinh, lão, bệnh, tử) của sự-sống. Lẽ thật này thực sự làm khổ 


đau, và thực sự là sự khô. 


(4) Tuổi già là khổ. Già thiệt đúng là khổ. Những đứa trẻ ngu 
dốt chọc ghẹo cười cợt khi nhìn những người già lê bước, đứng lên 
ngôi xuống một cách khó nhọc, lưng còng, lưng đơ, da nhăn nheo 
như ruột già, nói không ra hơi, nói không ra tiếng, mắt mờ nhìn 
chăng thấy, tai điếc không nghe gì, tóc bạc, tóc rụng, răng gãy, răng 
rụng, nhai không nỗi, táo bón, rên rỉ, không tự tắm rửa được, và 
buồn nhất là... trông ta “thật đáng ghê tởm” trong mắt nhiều 
người. Chẳng ai còn muốn đến gần, đụng chạm, thương yêu như 
hồi mình còn trẻ đẹp, ngay cả con cháu mình cũng không còn 


muốn. Bấy nhiêu đó mà không gọi là sự khổ thì là gì? 


(5) Chết là khổ. Gần như là vậy rồi. Ngay cái ý nghĩ về cái chết 
đã thấy khô rồi. Dù cho người ta vẫn còn đang giết nhau vì nhiều lý 
do hay xung đột trên đời, nhưng trước khi chết ai cũng run rây, đặc 
biệt là những người có tâm thức không thiện lành. Đôi khi một số 
người vì lý do nào đó, hoặc do bị bắn loạn tỉnh thần, đã tự sát, 
nhưng chắc chắc ngay trước đó họ cũng sợ sệt và hoang mang ít 


nhiêu. 


144 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Nhiều, rất nhiều người ỷ mình có sức khỏe và sống lâu, nên cứ 
luôn miệng nói rằng: “Tôi chăng sợ chết. Điều đó thật ra cũng 
đúng khi họ còn khỏe và còn đang sống lâu. Nhưng đến gần ngày 
chết thì họ chăng còn nói vậy nữa. Họ đã chưa bao giờ biết suy xét 
và có chánh-niệm về cái chết “tất nhiên phải tới”; cho dù họ sống 
thọ hay không thọ, họ cũng chăng bao giờ suy nghĩ về điều đó một 
lần. Lạ thật! 


Cho dù chúng ta luôn cô làm tât cả đê có được sức khỏe, đê 


được sống lâu, tuy nhiên cái chết là lẽ-thật không thê tránh được. 


(Lê-thật này làm ta nao lòng, làm ta khổ tâm. làm ta sấu muộn 
về cuộc sống sao mà ngắn ngủi quả! Khổ vì nuối tiếc trần gian 
tuyệt đẹp tuy đây buôn vui được mất. Khổ vì sự mờ mịt khi nghĩ tới 
một chuyến đi vô định mà ta sắp lên đường trong một ngày cuối xê 


chiếu.) 


(6) Rời xa người hay thứ mình yêu quý là khổ. Trong thời 
gian sông, bạn đã chứng kiến biết bao lần phải chia xa những người 
hay thứ mình yêu quý? Bộ bạn chẳng bao giờ buồn khổ khi đã bao 
lần trong đời chia tay [tạm rời xa hoặc mất đi) những người thân 
như cha mẹ 2, con cái, Vợ chồng?, con cái?, ngoại nội?, cô chú? 


Bạn cũng từng phải lìa xa hay mất mát những thứ mình yêu 
thích, như ngôi nhà thân quen, chỗ ở thân quen, cảnh đẹp nơi mình 
ở, quê hương, cho đến của cải, đất đai, tiền bạc. Mỗi điều đó đều 
làm khổ bạn. Bạn có thể mất công việc mình yêu thích, có thể mắt 
khả năng làm việc đó. Và bạn cũng dần mất đi sự kiểm soát cơ thể 
và trí óc của mình vì có thê bị tai nạn, bệnh tật, và bị già đi. 

(Cuộc đời là những sự chia xa, rời xa, xa dân. rồi cuối Cùng 
mất hẳn những người thân yêu, và mất dân những gì mình muốn 
giữ. Đời thực là khổ.) 


Chương 7— Mục Đích Tu Tập * 145 


(7) Gặp người hay thứ mình không ưa thích là khổ. Điều này 
là hoàn toàn ngược lại với tâm lý của điều trên. Thật vậy. AI lại 
thích hay hạnh phúc khi gặp những người mình không ưa hay căm 
ghét, hoặc phải gặp những thứ hay hoàn cảnh mình chán ghét khó 


chịu và chúng làm mình bất hạnh. 


Bạn phải đi làm. Nhưng có những lúc bạn phải làm chung với 
người mình không ưa. Điều đó chăng dễ chịu chút nào. Người sếp 
của bạn là người nhỏ nhặt, luôn “đì” bạn vì lý do nào đó. Bạn chăng 
muốn gặp. Đồng nghiệp của bạn đa số là 'bằng mặt không bằng 
lòng” và có thể tranh giảnh hay làm hại bạn vào bất cứ lức nào. 
(Người đời thì tỉnh bơ gọi đó là quy luật cạnh tranh và đảo thải). 
Người chủ nhà của bạn thật là bần tiện, không chịu cho trễ tiền nhà 
một ngày, và chăng bao giờ thay vòi nước bị hỏng. Gặp lại là thấy 
ghét. 


(Chăng ai muốn gặp lại kẻ đã hại mình hay hại người thân của 
mình. Chăng ai thấy thoải mái khi ở gần những người phức tạp và 
thô lỗ. Bạn khổ vì phải ăn thứ thức ăn mà bạn đã chán ngán. Khổ vì 
cảnh trí, môi trường, dòng sông, đường xá, tiện nghi, phố chợ ô hợp 
và chắng ra sao, so với những cái tương tự đầy yêu dấu và quen 


thuộc ở chôn cũ quê xưa, chăng hạn. Và bạn buôn khô khôn nguôi.) 


(8) Không được những thứ mình muốn là khổ. Điều này 
không cần phải nói, ai cũng hiểu. 

(Con người sống với dục-vọng muốn được những thứ khoái-lạc 
giác quan, dục lạc. Không cần nói sâu xa rằng dục-vọng là nguồn 
gốc của mọi sự khô. Chỉ cần nói ngay khi ta muốn cái gì mà không 
có, không được, không đạt được, thì ta khổ sở, đau khổ, thất vọng 


và có thê sinh ra tâm ý và hành động tiêu cực). 


146 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


(9) Thậm chí có được những thứ mình muốn cũng khổ. Ví dụ 
bạn đã ước mơ mua một chiếc xe đắt tiền từ lâu. (Tôi có rất nhiều 
bạn bè và người thân suốt đời ước mơ và muốn có đủ loại xe). Rồi 
mua được xe. Nghĩ coi bạn thấy vui đến mức nào. (Nhiều người cứ 
như mới cưới được một mỹ nhân hay hoa hậu vậy). Nhưng bạn 
phải bắt đầu lo lắng, để ý, chăm sóc và bảo trì nó. (Tốn nhiều thời 
gian và sự chú ý dành cho nó, mà trước khi có nó bạn có thời gian 
và sự chú ý đó để làm được rất nhiều việc hữu ích cho mình và gia 
đình). Bạn phải tốn tiền mua bảo hiểm cho nó, chăm lo cho nó còn 
hơn lo cho chính bản thân bạn. (Toàn lây thân che của). Rồi khi ai 
làm trầy nó, khi nó mất nguyên vẹn, hay khi gặp tai nạn, bạn khổ 
sở, thất VỌNØ, buồn bực. Ngoài tiền mua xe ra, những chi phí cơ hội 
khác phát sinh sau khi mua và bảo trì một chiếc xe thật là quá lớn, 


quá phí so với trước đó. Thật là không đáng và ... đầy khổ lụy). 


(Còn khổ nữa là gì? Là sự bất toại nguyện. Sau một thời gian, 
sự yêu thích hay hạnh phúc của mình đối với chiếc xe [hay bất cứ 
thứ gì mê thích] sẽ giảm dần. Bạn bị hụt hãng. Bao nhiêu tiền bạc 
và công sức chăm sóc đồ vô nó, bây giờ thấy nó cũng ... “thường 
thôi”. Có model khác mới ra có vẻ hấp dẫn hơn. Vậy là từ sướng 
chuyền sang khô. Khổ vì thay đổi, vì chán chường, vì tiếc tiền, tiếc 
công. Những gì [người hay vật] mà bạn thèm muốn có được, khi 
bạn có được bạn cũng khổ vì nó theo hai hướng vật chất và tinh 
thần. Đó là chi phí [tiền bạc, thời gian, công sức ...] và sự bất toại 
nguyện và chán.) 

(10) Năm Uẩn đều là khổ. Ta đã có nhiều thứ đề khô. Bây giờ 
đến những thứ “của-ta', những thứ tạo nên “con người” ta cũng là 
khổ. Vậy là sự khổ bao vây khắp nơi, trong tất cả mọi thứ của sự- 


sông. 


Chương 7— Mục Đích Tu Tập * 147 


Năm uân— kết tạo nên thân và tâm “con người” chúng ta—là 
ngôi nhà chứa đầy những sự khổ. Nếu không có những uẫn này, thì 
không có sự khổ. Năm uân, như đã nói nhiều lần, là tập hợp vật- 
chất (sắc thân), tập hợp những cảm-giác, những sự nhận-thức, 
những ý-nghĩ, và thức [sắc. thọ, tưởng, hành, thức]. 


() Thân [Sắc] cần phải được nuôi dưỡng (nếu không thì nó 
'chết'). Mọi thứ tác động đến thân đều tạo ra đau đớn. Bạn cảm 
thấy đói, và khô, thì phải ăn cho hết đói. Bạn thấy bị bí tiểu, bạn 
phải chạy tìm chỗ tiêu ... Những điều đó chăng có gì là dễ chịu cả. 
Bạn phải giải tỏa nó cho thân. 

Bạn trải qua nóng, lạnh, khát. Bạn phải chăm sóc cơ thê. Bạn 
phải tắm cho sạch thân, phải mặc đồ để giữ cho nó sạch, che nắng 
che mưa, ngăn nóng ngăn lạnh cho nó. Bạn muốn duy trì nó khỏe 
mạnh, bạn phải ăn uống đúng đắn, tập thể dục và chăm sóc nó hăng 
ngày. Bạn phải làm tất cả việc đó hằng ngày. Hằng ngảy. Hằng 
ngày. Chỉ cần bạn bỏ lơ một vài hay tất cả điều đó trong một hay 


hai ngày, nó sẽ tôi tệ và chăng ra sao cho bạn xem. 


Về thực dụng mà nói, bạn phải tốn rất nhiều thứ để bảo dưỡng 
cho thân được bình thường và khỏe mạnh—tiền bạc, phương tiện, 
quần áo, cơm nước, chỗ ở, khí hậu, và nhiều và nhiều thứ nữa ... 
Nếu không có những thứ này, cơ thể bạn chăng được bảo trì. (Nghĩ 
lại thấy ngu ngu, mình phải đi học, đi làm quần quật cả một đời để 
có tiền và những điều kiện để 'mua” được những phương tiện vật 
chất đó để bảo dưỡng cho cái “thân” này. Và mình phải làm liên 
tục, có liên tục và liên tục để bảo dưỡng nó ... liên tục. Đây là sự 
khổ. Sự khổ ở đây còn mang một ý nghĩa sâu rộng hơn nghĩa “cơm, 


áo, gạo, tiên”.) 


(¡¡) Những cảm-giác [Thọ] cũng cần phải được nuôi dưỡng một 
cách tương tự. (Nếu không thì nó “chết”). Mỗi khi có giác-quan tiếp 


148 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


xúc với đối-tượng của nó, thì ta nói là: cảm-giác khởi sinh. Chúng 
ta không thích cảm giác khó chịu (khổ, khổ thọ). Ta luôn thích cảm 
giác dễ chịu (sướng, lạc thọ). Chúng ta luôn tìm kiếm những cảm- 
giác sướng, sung sướng, hạnh phúc, dễ chịu và tránh né những 
cảm-giác khổ, khô đau, bất hạnh, khó chịu. Đó là một cuộc đầu 
tranh. (Cuộc đời chỉ là vậy, sự sống của chúng ta chỉ là vậy). Bạn 
ăn, uống, ngủ, nghỉ, chơi, ca hát, nhảy múa, và nhiều thứ khác nữa, 
và cả ... thiền tập ... để cố làm cho bản thân mình được thoải mái, 
an ồn, và hạnh phúc. Nhưng bạn vẫn chưa được hạnh phúc, phải 
không? Nào, bạn cứ thừa nhận đi. Những cảm-giác là không dễ gì 
được (làm cho) thỏa mãn. Rất khó. Không bao giờ ta có thê giải 
quyết, giải tỏa, và làm thỏa mãn hết tất cả mọi cảm-giác của bản 
thân. Điều đó là sự khô. 

(ii) Những sự nhận-thức [Tưởng] cũng cần phải được nuôi 
dưỡng một cách tương tự. (Nếu không thì nó “chết'). Bạn luôn luôn 
gặp phải những sự nhận-thức đối ngược (với những sự nhận-thức 
nào khác của bất kỳ người nào khác). Tuy nhiên, ngay khi bạn nhận 
thức “một điều? gì đó đang xảy ra ngay bây-giờ, fhì nó đang thay- 
đổi ngay. Và sự thay-đỗi đó tạo cảm giác nó là “điều không đúng". 
(Do thay đôi quá nhanh). Bất kỳ ai đó cũng có thể nhận thức “một 
điều” nào đó khác với cái “điều” mà bạn đã nhận thức. Bởi do sự 
luôn đang thay-đổi nói trên, cho nên bạn luôn khác biệt hay khác 
ngược với những người khác về những sự nhận-thức này nọ. (Mọi 
sự nhận-thức của mỗi người là mỗi khác, nói theo cách phân tích 
bản chất của tưởng uấn là luôn thay-đổi nhanh chóng). Điều này 
cũng là sự khổ. 

(v) Những ý-nghĩ [Hành] là sự cố-ý, ý-muốn, ý-định, là sự 
tạo-tác của tâm. Sự cố-ý hay ý-hành này càng làm cho ta thêm khổ. 
Quyết định là một vẫn đề khó khăn. Bạn nghĩ răng quyết định của 


Chương 7— Mục Đích Tu Tập * 149 


mình là đúng đắn hay hoàn hảo. Rồi bạn thấy người khác lại có 
những quyết định khác và được nhiều người đồng ý theo, còn quyết 
định của bạn thì lại bị họ coi thường. Họ có thể nghĩ quyết định của 
bạn dính chấp quá nhiều tham, sân, si và những trạng thái cảm xúc 
khác, và vì vậy là thiếu sáng suốt và sai lầm. Tuy nhiên, quyết định 
của họ cũng bị ảnh hưởng bởi tham, sân, sợ hãi, và ngu mờ, lầm 
lẫn. Dường như chẳng có ai có khả năng đưa ra một quyết định 
đúng đắn và hoàn hảo. Chúng ta luôn thay đối, luôn luôn thay đổi, 
luôn tìm kiếm quyết định tốt hơn, tốt hơn nữa. Và điều nảy cũng là 
sự khô. 


(v) Thức thì thậm chí còn ma-mãnh hơn. Chúng ta luôn muốn 
duy trì một tâm thức trong suốt, rõ ràng. Tuy nhiên, không may là 
ta chăng bao giờ có thể nắm bắt được một thức nào trong hai chập 
sát-na liên tục. (Trong một đơn vị nhỏ nhất của thời gian là sát-na, 
thức đã thay đổi). Bởi vì nó thay đổi còn nhanh hơn tốc độ ánh 
sáng, nên bạn chỉ còn biết thất vọng mà thôi. Điều đó cũng là sự 
khô. 


SỰ VÔ NGÃ 


Theo giáo lý vô-ngã của Phật giáo, cái “con người” hay “cá 
nhânˆ mà ta nghĩ là cái “7a” hay “bản ngã” cô định như kiểu một cái 
“hềên” thì chắc chắn là không-có-thực. Hay chí ít là nó không đúng 
thực với cách mà ta nhận thức về nó và áp đặt nó vào sự-sống hàng 
ngày của ta. Nên nhớ rằng lý vô-ngã này không chỉ là một học 
thuyết hay lý thuyết, mà đó là sự diễn tả mà nhiều thế hệ những 
người tu theo Phật đã xác minh nó là sự-/há(. Cái “Ta” là một tập 
hợp, một tô hợp, là sự tổng hợp, sự kết hợp của nhiều thành phần 


và thành tố, và cuối cùng chúng cũng bị tan rã. Cũng như vậy, bất 


150 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


cứ thứ gì tâm bạn nhận nó là một thứ riêng biệt thì thực ra cũng là 
một tập hợp, một sự kết hợp. Không có cái “74' thực sự ở đâu cả, 
không phải bên trong bạn, không phải trong những thứ bạn cảm 
nhận hay tự nhận là “mình". 


Chữ “vô-ngã” ['không có ngã? hay “không phải ngã'] chỉ về 
một tình trạng vượt trên ngôn từ. Trong tình trạng hiện tại, sự chú- 
tâm của chúng ta năm bắt hay tiếp chạm những thứ mà chúng ta 
cảm giác, nhận biết, và suy nghĩ. Chúng ta muốn (tham) những thứ 
này, và øhé¿ (sân) những thứ kia, và bỏ /ø (s1) những thứ còn lại. 
Chúng ta sống cả cuộc đời chỉ để có đạt được, cố có được (tham) 
những thứ này, và trốn chạy, /ránh né (sân) những thứ khác. Những 
“hành vi” đó đều bắt rễ từ một cảm giác cơ bản về một cái “74”, 
“của-ta!°, 'bản ngã của ta!ˆ. Chúng ta nghĩ một cách vô-thức rằng 
những thứ như: “72 mới là chính. Những gì ta nghĩ, những gì ta 
muốn, những gì ta nói mới là đúng, là đáng quan trọng hơn những 
ý kiến của kẻ khác”. 

(Ai cũng vậy, từ thuở mới sinh ra cho đến lúc chết, lạ thay, cái 
cảm giác có một cái “2` hay “a-đây' thật là chắc chắc và chắc cú, 
trong khi về thực-tại thì không tồn tại một thực-thể hay một danh- 


tánh cô định nào như vậy cả.) 


Tất cả các tôn giáo đều đồng ý rằng sự ích-kỷ [vì cái ta] năm ở 
bên dưới những vấn đề khó khổ của chúng ta. Vô-ngã là một cách 
nhận-thức trong đó cái “7z” lắng lặn xuống dưới gốc rễ và sự chú- 
tâm của chúng ta trôi chảy nhẹ nhàng khắp thế giới mà không đụng 
phải hay vướng chấp một điều nào [liên quan đến cái “4”, sự ích 
kỷ, tham, sân, si]. Sự chú-tâm của chúng ta chuyên hướng ra bên 
ngoài và chúng ta thấy tất cả mọi sự thể một cách rõ ràng. Chúng ta 


tự nhiên chú ý quan tâm đến những nhu cầu của người khác. Chúng 


Chương 7— Mục Đích Tu Tập * 151 


ta có thể học trạng thái chú tâm này mà không cần phải thay đổi 


những tư tưởng về tôn giáo của mình. 


Những tầng thiền định Jhana thì đặc biệt rất hỗ trợ về mặt này 
[về sự vô-ngã, vị-tha]. Những tầng thiền định là những trạng thái 
hiện-hữu trong đó chúng ta vượt qua #ền cả những tham muốn, và 
những nhu cầu, và những sợ hãi. Chúng ta tiến đến niềm hoan hỷ. 
Chúng ta mang về sự bình an và sự hải lòng cho sự sống của chúng 
ta; và chúng ta nhận ra rằng mình cũng chắng làm gì phá hủy hay 
đánh mắt những “cá thể” của mình, không điên rồ, cũng không mất 
đi những “linh hồn” của chúng ta. Sau đó, nếu muốn, chúng ta cứ 
tiếp tục giữ cái ý niệm về “linh hồn” mà kiếp sau mà ta muốn có, và 
cứ để phần việc “chẻ từng ngọn tóc” về mặt triết học cho những 


học giả uyên thâm giải quyết. 


Chúng ta nên biết một số nguồn gốc của triết lý “yô-ngấ”. Điều 
đó cũng rất hữu ích. Đức Phật đã được sinh ra vào trong môi trường 
Bà-la-môn giáo, tôn giáo chính của Ấn Độ cổ xưa. Phật nhìn thấy 
rằng tôn giáo và triết học vào thời đó đơn giản là không hợp lý và 
không hiệu quả. Những học thuyết chỉ tập trung về những khái 
niệm về nghiệp (kamưna) và sự đầu thai, và tư tưởng sơ sài và cứng 


43” 


nhắc về cái “ngã”, được gọi là a/man. Toàn bộ những nghi thức tục 
lệ và hoạt động đều nằm trong tay tầng lớp những thầy tu được gọi 
là những bà-la-môn. Theo họ, bạn cần phải được sinh ra vào tầng 
lớp đó thì mới có cơ hội tiếp xúc với những vị trời thần, và sự thực 
hành chỉ bao gồm những lễ nghi cúng tế lặp đi lặp lại một cách 
trống rỗng. Những tầng lớp khác buộc phải thỉnh cầu hay “thuê” 
những bà-la-môn đến thực hiện những lễ nghi tôn giáo cho mình. 
Không ai được thoát khỏi sự thống trị của tôn giáo nảy, ngoải 
những tu sĩ khổ hạnh sống ẩn dật trong rừng sâu và xả thân thực 
hành pháp môn du-già hành xác để tìm ra Chân Lý. Học thuyết về 


152 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


ngã hay atman chẳng có gì để giúp giải thoát con người. Đức Phật 
nhìn thấy được tôn giáo này chăng đi về đâu, và vì vậy Phật đã đã 
chỉ dạy một tư tưởng ngược lại, đó là an-afman, có nghĩa là vô-ngã, 


không có ngã, hay không phải là ngã. 


TRẢI NGHIỆM SỰ VÔ NGÃ 


Như vậy, sự trải nghiệm sự vô-ngã là gì? Đơn giản đó là việc 
không-thấy có một tập hợp những hiện-tượng hay sự nhận-thức nảo 
là “một thực-thê riêng biệt có định, thường hằng và bất biến"; bởi vì 
tất cả chúng đều luôn đang thay-đối liên tục và không ngừng. Nói 
rõ hơn, điều này nghĩa là gì? Cái mà người ta cho là một cái 'ngấ' 
[cái “f°, “linh hồn”] đích thực chỉ là một tập hợp những hiện-tượng 
và sự nhận-thức mà thôi. 

Khi chúng ta có một ý niệm có cái “ngã”, thì đó là ý niệm tương 
quan đến năm uân sắc-thân, những cảm-giác, những sự nhận-thức, 
những ý-nghT, và thức [sắc. thọ, tưởng, hành, thức]. Tuy nhiên, khi 
xem xét một cách sâu sát, chúng ta không thấy có thứ gì tồn tại 
trong đó như một cái “7a hay “ngã” nào cả. Mặc dù thực-tại không 
tồn tại cái “7z cố định nào cả, nhưng trong đời sống tiến hóa chúng 
ta đã luôn dùng nó như một “danh từ quy ước' để trao đổi thông tin 
được dễ dàng hơn. Thực vậy, nếu không có những danh từ “Tôi, Ta, 
là tôi, là ta, của tôi, của ta”... thì việc giao tiếp sẽ rất khó khăn, 
ngay cả thời bây giờ. Chúng ta cũng dùng một loạt các danh đại từ 
quy ước khác, như “anh ta, ông Ấy, bà ẫy, cô ẫy, chúng, họ, nó; 
hoặc của anh ta, của cô đó, của họ, của nó°—tất cả những ngôn từ 
và khái niệm có cái “ngã” đều cần được dùng để trao đôi và vận 
hành thế giới sống của mọi người. (Đó là ngôn ngữ)—Nhưng điều 


đó không có nghĩa 'ăm tập-hợp của những thứ luôn luôn biến-đổi” 


Chương 7 — Mục Đích Tu Tập * 153 


mà ta đặt tên là một “con người” có thể là một “/hc-thể độc lập và 
cố định" (như dạng một cái “Ta” hay “bản ngã' hay một “linh hồn" 


cô định và truyền kiếp). Không có vậy. 


Bằng cách suy xét, nghiên cứu, và sau khi nhìn thấy rõ bản chất 
của những tập-hợp thành phân [sắc, thọ, tưởng, hành, thức] với một 
thái độ [“Đáy không phải là “ta`, đây không phải °của-ta`, đáy 
không phải là 'bản ngã của ta””] thì chúng ta có thể buông bỏ được 
cái quan niệm [sai lầm] về một cái “72' (ngã kiến). Điều này không 
phải dễ làm! Nhưng nó có thể làm được! Bạn có thể bắt đầu bằng 
cách trốn thoát khỏi sự si mê ngu mờ về cái “7z băng cách nhìn 
vào những thứ như “quá khứ', “hiện tại”, và “tương lai” chỉ là những 
quy ước. Những ý nghĩ so sánh, đối đãi, và đánh giá đều là lý 
thuyết. Nó bao gồm các khái niệm về đen trăng, tốt xấu, ngoài 
trong, thô tế vi tế, xa gần, sâu cạn ... Chúng ta quy ước rộng rãi 
(thông qua những văn minh văn hóa, thông qua giáo dục, tiến hóa) 
để dùng những khái niệm này, nhưng bản thân chúng nó chỉ vẫn là 
những khái niệm. Chỉ là khái niệm. Bạn không thể tìm thấy chúng! 
Không thể trải nghiệm hay nếm trải chúng! (Bởi vì chúng chỉ là 
những khái niệm, chỉ là ngôn ngữ, không phải là một thực-thể gì để 
chúng ta có thể nếm trải). Chúng ta chỉ có thể nghĩ về chúng. Nghĩ 
về chúng theo cách quy ước như vậy là rất cần thiết và hữu ích khi 
áp dụng chúng vào (Jh giới sống bên-ngoài của người với người. 
Việc sử dụng những khái niệm quy ước, tức ngôn ngữ, đã giúp loài 
người trở thành loài thống trị trên trái đất nảy. Tuy nhiên, nếu áp 
dụng những khái niệm quy ước này vào /hế giới bên-trong của thân 
tâm chúng ta, thì điều đó là cực kỳ nguy hiểm và dễ bị sai lệch. 

Bạn có bao giờ “thấy được” ngày Thứ Bảy hay Chủ Nhật không. 
Bạn nói bây giờ là 12:00 giờ. Bạn có bao giờ “thấy được) 12:00 là 
gì không, ngoài tiếng đồ hay kim đánh dấu của một cái đồng hồ? 


154 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Nếu bạn không có đồng hồ, làm sao bạn biết được khi nào hay cái 
øì là đúng 12:00? 


Còn bản thân cái đồng hồ thì sao? Khi nhiều bộ phận được sản 
xuất (bằng nhiều kỹ thuật, chất liệu, và nỗ lực khác nhau) và được 
ráp lại với nhau, ta có một thứ ta gọi là cái “đồng hồ”. Khi những bộ 
phận bị hư hỏng hoặc tan rã, bạn chăng còn nhìn thấy cái “đồng hồ” 
nữa. Bạn nhìn thấy một tập hợp các bộ phận và chất liệu. “Đồng hồ” 
là khái niệm bạn dùng để gọi một trong những tập hợp các bộ phận 
và chất liệu như vậy, dùng vào mục đích báo giờ (sau này còn có 
mục đích là trang sức). Bạn, hay một đứa trẻ hồn nhiên nào đó, 
cũng có thể gắn ráp các bộ phận đó lại theo một cách khác thành 
hình dạng khác, và lúc đó bạn không còn gọi nó bằng khái niệm 
“đồng hồ” nữa. Cái “7z” của “con người hay cái “gã” của bất kỳ sự 
vật hiện tượng nảo chỉ là như vậy —chỉ là những thành phần khác 
nhau được kết hợp lại theo một cách đặc biệt nào đó. Hãy khám 
phá nó, hãy phân tách nó ra thành những thành phần của nó, và nó 


sẽ tan rã, hoặc sẽ biên mât. Nó không còn là nó nữa. 


Hương thơm của hoa sen không phải năm ở chỗ nhụy hoa, cánh 
hoa, hay cuống hoa. Hương thơm thuộc về cả bông hoa. Cũng như 
vậy, bạn không thể nói về năm-uẩn [sắc-thân, những cảm-giác, 
những sự nhận-thức, những ý-nghĩ, và thức] như nó là cái “74”. 
Bạn cũng không thể nói về cái “7ø°là khác với sắc, thọ, tưởng, 
hành, hay thức. Cái “74” hay cái “7a-là' chỉ là một khái niệm của 
toàn bộ sự kết hợp của năm tập-hợp đó mà thôi. Chúng ta chỉ thực 
sự dùng chữ “7z để nói về toàn bộ “sự /ắp-ráp sau khi các thành- 
phần đã được kết hợp với nhau theo một cách riêng biệt. Cái ý- 
niệm có cái “7a” chỉ tổn tại trong tương quan với năm uân thành 


phần đó mà thôi. Năm uân này chứa đầy những bản chất sự dính- 


Chương 7— Mục Đích Tu Tập * 155 


chấp (thủ, chấp thủ). Tới giờ chúng ta không còn coi bất kỳ thứ gì 
trong năm uân đó là cái “74 hay “Đây là ta' cả. 

Ví dụ, khi bạn gửi quần áo đến tiệm giặt ủi. Họ sẽ giặt chúng 
bằng nhiều chất tây hay xà bông khác nhau. Khi họ giao trả quần 
áo, bạn có thê ngửi được những mùi hương của xà bông còn bám 
theo quần áo. Rồi bạn xếp quần áo vào một học tủ thơm tho. Sau ít 
lâu, mùi xà bông giặt cũng bay mất. Cũng giống như vậy, khi một 
người sống nhìn-sâu hay có chánh-niệm về bản chất sinh-diệt của 
năm-uẩn bị dính-chấp (năm thủ uẫn), thì một số khái niệm sẽ bị 
loại bỏ tận gốc. Cái mùi hương còn bám dính trên quần áo mới giặt, 
mới còn đã mất, chỉ còn là khái niệm. Cái sự nhận-thức còn lại về 
cái “Ta-là” cũng được nhìn thấy chỉ tương tự giống kiểu vậy, chỉ là 
một khái niệm. Khi quan-niệm có cái “/” (ngã kiến) đã bị loại bỏ, 
thì dục-vọng thường được gọi là vì sự “ca-fa” và cái quan-niệm về 
“bản thân” mình là “ai” cũng đều bị bứng bỏ. Chúng phai biến, như 
mùi hương xà bông mới còn dính trên quần áo bây giờ cũng bay 


mât.? 


Đến thời điểm này, chúng ta đã lát xong phần nền móng về mặt 
lý thuyết và [hy vọng] cả về mặt thực hành đề có thê bắt đầu hướng 
những sự chú-tâm hoàn toàn của chúng ta vào chủ-đề jhana một 
cách chi tiết, và để sau đó, chúng ta có thê chú-tâm vào những 


cách-thức tu tập và chứng đắc được những tầng thiền định jhana. 


156 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


CHƯƠNG 8§ 
Những Tầng Thiền Định 


Khi bạn đang thực hành sự định-tâm hướng đến sự chứng đắc 
tầng thiền định (/hana), bạn trải qua rất nhiều lần những trạng thái 
khác nhau của tâm. Những trạng thái này càng ngày càng trở nên 
vi-tế theo tiến trình tu tiền của bạn. Bạn bắt đầu ngay từ đây, và bạn 
sẽ tiễn sâu, tiễn xa hơn nữa. Bạn tiễn xa vượt trên phạm vi của tất 


cả những khái niệm và những sự nhận-thức thuộc giác quan. 


Tất cả ngôn từ và khái niệm của con người đều bị dính kẹt vào 
sự nhận-thức (tưởng). Chúng ta phụ thuộc phần lớn vào sự nhìn và 
sự nghe như là các cơ chế nhận-thức căn bản đầu tiên. Chúng ta 
dính kẹt vào “cảnh giới” của những giác-quan và chúng ta chẳng 
biết gì khác hơn. Ngay cả những khái niệm trừu tượng của chúng ta 
cũng dựa vào những sự nhận-thức của chúng ta. Khi chúng ta muốn 
nói mình hiểu một điều gì, chúng ta thường nói “Tôi thấy/hiểu điều 
anh nói”, “Tôi nghe anh rồi”. Nhưng “hzểu” có nghĩa là gì khi bạn 
áp dụng cho một “cảnh giới” vượi frên những sự nhìn, sự nghe, hay 


bât kỳ sự cảm-nhận giác quan nào thuộc về sắc thân? 


Chúng ta thực sự không thể nảo nói được về những điều đó 
bằng một sự chính xác /hc sự. Đơn giản là những khái niệm thông 
thường không thể nào áp dụng cho những ý nghĩa không thuộc khái 
niệm hoặc phi khái niệm. (Đây là chỗ bí: từ chỗ nhận-thức bằng 
toàn khái niệm chuyên qua phi khái niệm). Từ chỗ này, thiền định 
jhana sẽ dẫn đường cho bạn, và chúng ta lại cũng đành phải dùng 
lại ngôn từ (khái niệm) để tả thực về jhana. Vì đây lại là cách duy 
nhất chúng ta biết dùng để giao tiếp và truyền đạt với nhau, đặc biệt 


ngay lúc này. Khi chúng ta càng đi sâu vào sự mô tả những trạng 


158 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


thái j»ana, thì những ngôn từ càng trở nên ân dụ và ân ý nhiều hơn. 
Nhưng chúng ta chỉ làm được vậy, không thể giúp được gì hơn, 
cũng không thể phát minh ra một phương tiện truyền đạt nào khác. 
Tất cả những gì chúng ta có là những khái niệm trong cảnh giới sự 
nhận-thức của chúng ta, và vì vậy, chúng ta cần nhớ rằng: chúng ra 
không thể nói đúng được thực-tại đích thực của jhana thông qua 
vốn khái-niệm đó. Chỉ có tự mình trải-nghiệm thì mới “hiểu, thấy, 


biết” một cách đích thực về sự-thật! 


Bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào "diễn-tả" về các trạng thái 


của các tầng thiền định jhana: 


- Có 02 loại tầng thiền định j»ana thuộc về thế gian, còn gọi là 
02 Jhana Thé Tịục. Loại thứ nhất được gọi là [1] Các Jhana Sắc 
Giới (thuộc cảnh giới vật-chất). Những trạng thái trong tầng thiền 
định này không có tên, mà xưa nay thường chỉ gọi theo thứ bậc là 
tầng thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, và thứ tư. Những ai chứng đắc 
được những tầng thiền định Sắc Giới này được gọi là “„hững người 


an trú một cách hạnh-phúc ngay trong kiếp này ”. 


Loại thứ hai là [2] Các Jhana Vô-Sắc Giới (thuộc cảnh giới phi 
vật-chất) bởi vì những đối-tượng thiền trong những tầng thiền này 
là những khái niệm thuần túy, không thuộc về vật-chất. Bạn chú 
tâm vào một khái niệm và thiền định cho đến khi nó đưa bạn đến 
một trải-nghiệm trực tiếp và phi khái-niệm. Những ai đã chứng đắc 
được các tầng thiền Vô-Sắc Giới!" này được gọi là “những người 
đã được giải-thoát và an trủ một cách hạnh-phúc `. 

Tiếp sau 02 loại tầng thiền định Jhana Thế Tục vừa kê là những 
tầng thiền thiền xuất thế gian, còn gọi là Những Jhana Siêu Thế mà 


chúng ta sẽ nghiên cứu sau trong Chương 14. 


Chương 8 — Những Tầng Thiên Định * 159 


NHỮNG TẢNG THIÊN ĐỊNH SẮC GIỚI 


Những jhana sắc giới gồm có 04 trạng thái [cảnh giới] trải 
nghiệm, chúng nằm vượi irên thế giới sự nhận-thức bằng cảm-giác 
thông thường của chúng ta, nhưng chúng vấn còn một số liên hệ 
đối với thế giới sự nhận-thức bằng cảm-giác. Những ngôn ngữ 
thông thường có thể được dùng để diễn tả một số sự kiện và hiện 
tượng của các tầng thiền này; nhưng chúng ta cần nhớ đa phần là 


dùng theo nghĩa “ân dụ” hơn là nghĩa "đen" của chúng. Bạn có thê 


z z 
^ 


“thây” những khía cạnh của sự trải-nghiệm, nhưng sự “thây” đó 


không phải là sự nhận-thức của nhãn quan (mắt). 


Lưu ý: Như đã nói, có những người tu có thể chứng đạt sự 
giác-ngộ siêu-thế bằng con đường Thiền Minh-Sát mà không cần tu 


Thiền-Định để chứng đắc các tầng thiền sắc giới này. 


Jhana Thứ Nhất 
(Nhất Thiền) 


Khi bạn chứng nhập vào Jhana thứ nhất (Nhất Thiền, Sơ 
Thiền), một số điều nổi bật sẽ xảy ra. Có một sự cắt đứt hoàn toàn 
khỏi những ý-nghĩ và những sự nhận-thức thông thường. Tâm của 
bạn tự nhiên chìm đắm vào hơi-thở và an trú ở đó. Hơi-thở vẫn còn 
đó, nhưng nó không còn là một “cái” hay một “thứ' gì, nó chỉ là một 
ý nghĩ vi tế, gần giống như kiêu một ký ức, hay một hậu ảnh.'! Thế 
giới biến mất. Những sự khổ đau về sắc-thân biến mất. Bạn không 
phải hoàn toàn mất hết toàn bộ sự cảm nhận, nhưng những cảm 


nhận thuộc thân lúc này đã hoàn toàn lắng lặn xuống đáy. 


160 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Những ý-nghĩ (có) ý thức lăng xăng cũng dừng lại. Những gì 
còn lại là những ý-nghĩ vi tế về những “thiện ý tốt lành dành cho tất 
cả chúng sinh”. 

Tâm bạn đong đầy những niềm hoan-hÿ (hỷ) và hạnh-phúc 
(lạc), và có tâm nhất-điểm (định). Hỷ giống như trạng thái phấn 
khởi, vui mừng, nhảy lên sau khi bạn vừa đạt được một điều gì 
mình đã đeo đuôi bấy lâu. Còn sự khoan-khoái (khoái) thì giống 
như một sự mãn nguyện đầy đủ và lâu dài mà bạn cảm thấy khi 
chứng đắc được trạng thái đó. Niềm hoan-hÿ có thể biểu hiện trên 
thân thê, ví dụ như cảm giác lông tóc dựng lên khắp thân thể. Niềm 
hoan-hÿ có thể giống như những đợt hay những làn sóng xôi xuống 
khắp người bạn từng giây phút. Còn niềm khoan-khoái thì đầm 
thấm hơn, một trạng thái nhẹ nhàng của sự ngây ngất liên tục (một 
sự sướng khoái thanh cao). 

Đức Phật đã dùng các ví dụ để giải thích những cảm giác này. 
Một người đang lang thang thất thỉu trong sa mạc khô cẳn. Anh ta 
gần như sắp gục ngã vì cháy khát. Niềm khoan-khoái (khoái) giống 
như khi đang được uống nước và tắm trong dòng nước mát. Còn 
niềm hạnh-phúc (lạc) thì giống như sau đó được nằm nghỉ dưới 


bóng cây mát rượi. 


Trạng thái jhana thứ nhất (Nhất thiền) thì thường giống như 
một sự chớp-hiện [tầm, tứ] trong những khoảng-khắc ngắn ngủi và 
liên tục (nó không phải là một trạng thái liên tục và tràn đầy), 
nhưng sau đó bạn sẽ học cách duy trì nó được nó mỗi ngày một lâu 
hơn với những “khoảng thời gian” dài hơn. Rồi cuối cùng thì bạn 
có thê trải nghiệm nó bất cứ lúc nào mỗi khi bạn chứng nhập vào 
lại trạng thái /hana thứ nhất này.!2 Nó sẽ kéo dài được bao nhiêu 


lâu tùy theo ý bạn muốn. Trong trạng thái Nhất Thiền này, 02 


Chương 8 — Những Tầng Thiên Định * 161 


yếu tô hoan-hÿ (hỷ) và khoan-khoái (khoái) 02 yếu tố “nồi trội” và 


chiếm ngự đây trong thân và tâm. 


Khi chứng đắc tầng Nhất Thiền, bạn () đã khống-chế [reo giỏ] 
những chướng-ngại, và (lì) đã buông-bỏ tất cả những ý-nghĩ có ý 
thức thông thường của tâm trước kia. Và bây giờ, đến lúc bạn cần 


tiếp tục buông-bỏ những thứ khác nữa, để tiễn vào jhana thứ hai. 


Jhaạna Thứ Hai 
(Nhị Thiền) 


Trong /hana thứ hai (Nhị Thiền) này, bạn (1) buông-bỏ luôn ý 
nghĩ vi tế về hơi-thở. Và (1, buông-bỏ luôn những ÿ-nghĩ vi tế về 
những thiện-ý. Tâm bây giờ không còn bất kỳ ý nghĩ nào thuộc 
ngôn từ hay khái niệm nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ là một sự 
phản chiếu vi tế của ý-nghĩ và cảm-nhận, rất giống như một dạng 
ký ức hay dư ảnh. Trong trạng thái Nhị Thiền này, yếu tố hoan- 
hỷ (hỷ) vẫn còn là yếu tô “nồi trội” như trước. Nhưng cũng có thêm 
yếu tố hạnh-phúc (lạc), sự chánh-niệm (niệm), và sự định-tâm 
(định). 


Jhaạna Thứ Ba 
(Tam Thiền) 


Thật là khó mà tưởng tượng có lúc nào đó bạn cảm thấy “chán” 
với niềm hoan-hỷ (hỷ), nhưng điều đó lại thực sự xảy ra trong 
jhana thứ ba (Tam Thiền) này. Yếu tố hoan-hỷ (hÿ) đó là một dạng 
sự phấn khích. Nó vẫn còn là thô thế nếu so sánh nó với yếu tố 
hạnh-phúc (lạc) là vi tế hơn và trạng thái tâm nhất-điểm (định) là 


162 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


vi-tê hơn. Vì vậy, tâm của bạn (¡) loại bỏ yếu tổ hỷ và (11) chuyển 
hướng qua yếu tô lạc và sự nhắt-điểm theo hướng là tỉnh tế hơn, 


thanh lọc hơn và ồn định hơn. 


Sự buông-xả (xả) đang tăng trưởng lúc này. Bạn có một cảm 
giác buông-xả ngay cả đối với niềm hoan-hỷ tột đỉnh nhất. (Tức chỉ 
thấy bình tâm, không phấn khích tham thích với niềm hoan-hỷ có 
trong giai đoạn Nhất Thiên và Nhị Thiên trước đó). Bởi vì sự hoan- 
hỷ tột đỉnh thực ra chỉ hơn những thứ sướng khoái về vật chất một 
chút mà thôi. Cho dù nó là vi tế và tinh tế hơn [hơn hắn sự sướng 
khoái về vật chất] nung nó vẫn còn trói-buộc bạn vào thế giới 
phàm tục của những sự-nghĩ và cảm-giác. Khi tâm đã biết được 
như vậy, (¡) tâm tự nó từ bỏ yếu tô Hỷ, và (i¡) yếu tổ Hỷ tự nó biến 


mât. 


Trong tầng 7m Thiên này, yêu tố hạnh-phúc (lạc) là vi tế hơn 
và tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Yếu tổ lạc là yếu tố “chiếm ngự” 
trong tầng Tam Thiền này. Nó đong đầy và thấm đẫm trong từng 
mỗi tế bào của thân bạn. Niềm-tin khởi sinh. Sự chánh-niệm và sự 
định-tâm càng thêm mạnh mẽ. Thế giới bên ngoài có thể không còn 
nữa, nhưng cảm-giác về thân vẫn còn có mặt. Thân lúc này rất rất 
tĩnh tại. Hơi-thở thì rất nhẹ nhàng. 


Jhaạng Thứ Tư 
(Tứ Thiền) 


Trong /hana thứ tư (Tử Thiền) thiền sinh tiến đến sự tnh-lặng 
thâm sâu hơn. [Đề chứng nhập vào Tứ Thiền, có rất nhiều điều xảy 
ta trong tâm. Đó là cách và đặc điểm của tầng thiền sắc giới thâm 


sâu nhất này]. 


Chương 8 — Những Tầng Thiên Định * 163 


Đầu tiên, tâm của thiền sinh quay lưng (¡) buông-bỏ hết tắt cả 
những trạng thải tâm có thể đối-nghịch với sự tĩnh-tại hoàn toản, 
thậm chí đó là trạng thái hạnh-phúc (lạc). Sự tù-bỏ đó xảy ra một 
cách tự nhiên, chứ không phải bằng nỗ-lực. (11) S% buông-xả (xả) 
và sự nhất-điểm của tâm (định) càng trở nên mạnh hơn nữa Ö tầng 
thiền này. Những cảm-giác khổ đã biến mắt từ trong Nhất Thiền 
cho đến Tam Thiền. Nhưng đến Tứ Thiền này thì (ii) những cảm- 
giác sướng của thân cũng biến mất luôn. Không còn sót một ý-nghĩ 
[khổ hay sướng] nào nữa. (iv) Người thiên cảm nhận một cảm-giác 
“không khổ cũng không sướng” [trung tính]. )# Người thiền lúc này 
an trú vào yếu tố sự nhất-điểm (định) và sự buông-xả (xả) của tâm. 
Sự nhất-điểm và sự buông-xả là 02 yếu tố “chiếm ngự” mạnh mẽ 
nhất trong tầng Tứ Thiền. Khi tâm của người thiền càng trở nên 
tĩnh lặng hơn trong sự tu tiễn, thì thân và hơi-thở cũng vì vậy càng 


tính lặng thêm nữa. 


Trong jhana Tứ Thiển, người thiền cảm giác như mình không 
còn thở nữa. Thiền sinh không còn và không thể bị kích thích hay 
bị khích động vì điều gì nữa. Người thiền có thể thoát ra khỏi trạng 
thái jhana Tứ Thiền /heo ý-mình vào một thời điểm mà người đó đã 
định trước khi nhập thiền. (Đây là năng lực chứng nhập và thoát ra 
khỏi tầng thiền định tùy theo ý mình). 


Tâng Tứ Thiển này cũng là trạng thái trong đó (v) sự chánh- 
niệm và sự định-tâm hợp nhất lại với nhau thành một sự tỉnh-giác 
mạnh mẽ, và sự tỉnh-giác đó có thể thâm nhập sâu vào bên trong 
bản chất của mọi sự-sống và sự hiện-hữu! Đây là trạng thái lý- 
tưởng đề người thiển có thể trực tiếp nhận thức [nhìn thấy] được 03 


đặc-tính của tât cả mọi sự-sông trên đời: “Vô-thường, khô, vô-ngã”. 


- Bạn tu tiến qua các tầng thiền định từ Nhất Thiền, đến Nhị 
Thiền, cho đến Tam Thiền bằng cách tu tập phát-triển từng cái và 


164 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


rồi buông-bỏ từng cái. Bạn luôn tu tập, chứng đắc, và buông bỏ để 
tiến lên tầng thiền cao hơn. #-.Nhưng đến tầng Tứ Thiền thì bạn 
NÊN dừng lại ở đó. Bạn NÊN sử dụng trạng thái jhzna Tứ Thiền 
nảy để soi-rọi và nhìn-thấu vào sâu bên trong bản chất “vô-thường, 


khô, vô-ngã'! 


[P-.Một quan điểm của đạo Phật là dừng lại ở Tứ Thiền, và 
dùng trạng thái định-sâu của Tứ Thiền để kết hợp với sự chánh- 
niệm để tu tập sự minh-sát để tạo ra trí-tuệ minh-sát mang tính giải- 


thoát. Chúng ta sẽ bàn kỹ về vấn đề này ở các chương saul]. 


NHỮNG TẢNG THIÊN ĐỊNH VÔ SẮC GIỚI 


Những Jhana vô-sắc giới ở đây là gồm 04 tầng thiền hay 04 
trạng thái tầng thiền hay bốn trạng thái còn rất ít liên hệ với thế giới 
thuộc cảm-nhận giác quan đời thường của chúng ta. Ngôn ngữ 


thông thường không còn áp dụng ở đây. 


Những tầng chứng đắc này được gọi là những /hana vô-sắc theo 
nghĩa chúng không còn liên quan với yếu tố vật-chất (sắc giới), 
chúng là vô hình sắc. Bốn tầng thiền định sắc giới đầu tiên được 
chứng đắc băng (¡) sự định-tâm vào một vật-thể hay một cảm-giác 
thuộc về vật chất, hoặc bằng (ï¡) sự định-tâm vào cảm-giác có được 
từ một số khái niệm nào đó, chăng hạn như khái niệm tâm-từ. Còn 
bây giờ, bạn chứng đắc những trạng thái phi vật-chất của các tầng 
thiền định vô-sắc bằng cách vượt trên tất cả sự nhận-thức thuộc sắc 
ĐIỚI. 

Đề tu tiễn qua 04 tầng thiền định sắc giới đầu tiên, thì tâm phải 
lần lượt quay lưng buông-bỏ từng yếu-tố này đến yếu-tố khác. Còn 
để tu tiến vào mỗi tầng chứng đắc vô-sắc giới, thì bạn phải /ẩn lượt 


Chương 8 — Những Tầng Thiên Định * 165 


thay mỗi tâm này bằng một tâm khác. Bạn chuyên sự chú-tâm đến 
những đối-tượng “vi tế hơn” của sự tỉnh-giác. 02 yếu-tố là sự nhất- 
điểm của tâm (định) và sự buông-xả (xả) thì vẫn luôn luôn có mặt 
trong mỗi tầng thiền định vô-sắc, nhưng qua mỗi tầng chúng càng 
trở nên được thanh-lọc và tinh-khiết hơn. Người thiền luôn có thể 
thoát ra khỏi mỗi tầng thiền vô-sắc fheo ý-mình vào thời điểm mà 


người đó đã chọn trước khi nhập thiền. 


Những tầng thiền vô-sắc giới thường không được gọi theo số 
thứ tự như 04 tầng thiền định sắc giới. Mỗi tầng thiền vô-sắc đều có 
được gọi tên theo cảnh-xứ [xứ, cảnh giới, nền tảng] của sự tỉnh- 


giác mà tâm đang ở trong đó hay đang an trú vào đó. 


- Nhưng chúng ta vẫn đánh số theo thứ tự tiếp theo 04 tầng 
thiền định sắc giới— để đễ nhớ và ôn học theo thứ tự từ dưới lên 


cáo. 


Jhana Thứ Năm: 
Không Vô Biên Xứ 


Mọi thứ xảy ra trong tâm có thê được nghĩ là đang có mặt “đâu 
đó” trong cái “không gian của tâm”. Bạn không còn chú-tâm vào 
bất kỳ những đặc tính nào đó của tâm, và chuyên sự chú-tâm vào 
cái “không gian” mà tâm đang ở đó hay đang an trú vào đó. Cái 


^.¬s13 


“không gian vô biên” này là đôi-tượng đề bạn chánh-niệm. 


Bắt cứ thứ gì bạn chú-tâm vào nó thì nó có thể giống như một 
dấu-hiệu được chuyên tải trên một phương tiện chuyển vận hay 
truyền dẫn. Lúc này bạn quay lưng và không chú-tâm vào dấu-hiệu 
đó nữa, mà chuyên sự chú-tâm vào cái “làn sóng” chuyển tải nó mà 
thôi. 


166 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Tâm như khoảng trỗng, như không gian, như phương tiện, như 
một kênh chuyên tải, hay như một cỗ xe, là đối-tượng của sự tỉnh- 


giác của bạn lúc này. 


Sự buông-xả (xả) và sự nhất-điểm của tâm (định) bây giờ đã 
hoàn toàn trưởng thành. Bạn thấy mình đang ở trong cảnh giới mà 
tất cả sự nhận-thức về sắc giới đã ngừng lại. Bạn không thẻ bị quấy 
rầy hay bị làm gián đoạn từ bên ngoài, nhưng một ít “hơi hướng” 
của những cảm-nhận về sắc giới thì vẫn còn. Bạn hãy làm ngơ, cứ 
không chú-tâm vào chúng là xong; nhưng nếu bạn chú-tâm vào 
chút “hơi hướng” sắc giới đó, thì trạng thái jhana vô-sắc đó sẽ bị 


biên mât. 


Jhaạna Thứ Sáu 
Thức Vô Biên Xứ 


Sự tỉnh-giác về “không gian vô biên” đòi hỏi phải có sự tỉnh- 
giác vô biên. Bạn hướng sự chú-tâm vào sự tỉnh-thức vô lượng đó. 
Tư tưởng về cái không gian vô biên không còn nữa, và chỉ còn lại 
sự tỉnh-giác vô biên không có đối-tượng. Lúc này, người thiền an 
trú vào “thức vô biên”, chính là sự tỉnh-giác thuần khiết về sự tỉnh- 
giác. (Do vậy tầng thiền thức vô biên xứ này còn được gọi là Tỉnh- 


giác vô biên xứ)). 


Jdhana Thứ Bảy 
Vô Sở Hữu Xứ 


Đây là trạng thái tầng thiền định mà chúng ta thường gọi là 
cảnh xứ không-có-gì, hay cảnh xứ trống-không, hay vô sở hữu xứ. 


Chương 8 — Những Tầng Thiên Định * 167 


“Sự tỉnh-giác vô biên” trong tầng thiền kế trước là không có đối- 
tượng. Nó trống không, trống rỗng, không có gì. Bạn hướng sự 
chú-tâm vào “sự trống không” này. Tầng thiền thứ bảy này là thuần 
ì” 


túy chú-tâm vào sự “không-có-gì”. Sự tỉnh-giác của bạn an trú vào 


sự “không có mặt bất cứ thứ gì”. 


Jdhana Thứ Tám 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 


Tên gọi của tầng thiền vô-sắc này là: cảnh xứ không có sự 
nhận-thức cũng không phải không côn sự nhận-thức. Sự nhận-thức 
VỀ Sự “không-có-gì” vẫn là một sự nhận-thức. Tâm của bạn đã chán 
ngán với những sự nhận-thức đó, và nó quay lưng buông-bỏ tắt cả 
mọi sự nhận-thức. Không còn sự nhận-thức nào (phi tưởng). Sự 


văng mặt hoàn toàn mọi sự nhận-thức là tuyệt vời. 


Bạn quay lưng không còn chú tâm vào bất kỳ nhận thức trước 
đó về tính “không-có-gì”, và hướng sự chú-tâm về tính chất “an- 
lạc” có được từ “sự vắng-mặt hoàn toàn mọi sự nhận-thức”. (Đó là 
sự bình-an tuyệt vời khi không còn bắt kỳ sự nhận-thức nào. Sự 
bình-an của “phi-tưởng”). Nhưng nếu lúc này tâm bạn vẫn còn một 
chút “hơi hướng” nào của sự tham-muốn có được niềm an-lạc đầy 
tĩnh-lặng này, hoặc của ý-muốn tránh bỏ sự tỉnh-giác về tính chất 


“trồng-không” đó, thì sự chuyên hóa sẽ không xảy ra. 


Không còn bất cứ sự nhận-thức thô tế nào còn có mặt; mà chỉ 
có sự tỉnh-giác siêu vi tế về chính cái trạng thái sự tỉnh-giác của nó 
mà thôi. Jhana tứ tám này không còn đề tài “nhận-thức” hay 
“không có nhận-thức” nào nữa. (Không còn một chút hơi hướng 


nào vê vân đê “có” hay “không-có” sự nhận thức. Nói cách khác, 


168 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


nó không còn “sự nhận-thức” thô tê nào nữa nhưng cũng còn “sự 


nhận-thức” siêu vi tê). 


NHỮNG TẢNG THIÊN SIÊU THẺ, 


Những tầng thiên siêu thế (tác giả vẫn gọi tên là Jhana Siêu 
Thế) là điều tiên quyết tuyệt đối cần phải có để đi đến sự giải-thoát. 
(Không đi qua con-đường này thì không có sự giải-thoát, theo lý 
của đạo Phật). Những trạng thái siêu thế này xảy ra vào đoạn cuối 
cùng của con đường thiền minh-sát [chánh-niệm] và con đường 
thiền-định Jjhana [chánh-định]. Sự siêu thế là chỗ 02 con đường sát 
nhập hợp nhất lại với nhau. 


Trong loạt 04 trạng thái jhzna siêu thế này thì những gông- 
cùm—[những khuynh-hướng nằm sâu trong tâm vốn luôn trói buộc 
bạn|—sẽ bị thiêu hủy sạch sẽ không còn dấu vết. Đây là lúc thiền 
sinh thực hiện công-việc cuối cùng để giải-thoát khỏi vòng luân-hồi 


sinh tử (samsara). 


Trạng thái của những tầng thiền siêu thế này nghe thật là siêu 
xuất, đáng được biết và đáng mong ước, phải không các bạn? 
Nhưng làm cách nào để chúng ta tu tập đạt đến đó? Đó là một câu 
hỏi hay, nhưng cũng là câu hỏi khó. Chúng ta hãy bắt đầu trả lời 
câu hỏi đó từ Chương tiếp theo. 


CHƯƠNG 9 
Cận Định 


Điểm chuyên-tiếp giữa giai đoạn chưa chứng đắc jhana và giai 
đoạn jhana được gọi là điểm định tiếp-cận, tiếp-cận định, hay cận- 
định. Bạn không tìm thấy danh từ này trong kinh điển nguyên thủy. 
Nhưng chắc chắn là có một trạng thái ngay trước trạng thái đạt-định 
hoàn toàn, và ở đây chúng ta dùng chữ “cận định” để diễn tả trạng 
thái đó. Cận định được ví như cơ bắp mềm và còn non yếu của một 
đứa bé đang cô tập đứng cho vững trên hai chân. Hai chân đứa bé 
vẫn còn chưa đủ mạnh để đứng vững, nó sắp đứng vững được, và 


nó thường bị té ngã xuống sản nhà. 


Bạn dùng trạng thái cận định để chiến đấu và khống chế 
những chướng-ngại (triển cái). Áp dụng sự chánh-niệm vào trạng 
thái cận định lúc này là rất hay, giúp bạn tránh được từng chướng- 
ngại vả tiễn vào sự định-sâu, và tạm thời “treo g1ò ” tất cả những 
chướng-ngại. Bạn thực hiện như vậy trong một thời gian đủ lâu thì 
có thê khống chế tất cả những chướng-ngại phải “ngủ yên” luôn. 
Chúng chỉ là những thói-quen của tâm, và bạn chỉ cần thay thế 
những thói tâm đó băng thói quen sự chánh-niệm. Trong cận định, 
những chướng-ngại bị kiềm chế, và những tâm thiện như từ, bi, hỷ, 
lạc, và sự định-tâm khởi sinh. Hầu hết những người thiền đều phải 
tu tập trạng thái cận định này ít lâu trước khi có thê tiến vào trạng 


thái đạ/-định của tầng thiền định jhana. 


CHỌN CHỦ ĐÈ THIÊN 


170 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Không có một chủ-đề thiền riêng biệt nào là thích hợp cho tất 
cả mọi thiền sinh. Đức Phật đã đưa ra rất nhiều chủ-đề thiền khác 
nhau dành cho những thiền sinh khác nhau, tùy theo nhu cầu, căn 
cơ vả trình độ tu tập của họ. Phật biết rằng không phải mọi người 
đều tu tiến giống nhau, hay cùng tốc độ, hay cùng thời gian với 
nhau. Phật đã hoàn toàn cho bạn sự tự do quyết định mình sẽ thiền 
bao nhiêu lâu trong tư thế ngồi thiền, đi thiền, đứng thiền, hay nằm 
thiền. Trong tất cả sự truyền dạy của Phật, Phật luôn luôn nhận biết 
được sự khác biệt của mọi người, và truyền dạy theo những cách 
khác nhau cho những người khác nhau. Đức Phật cũng cho chúng 
ta thấy rằng những phương pháp hay kỹ thuật tu hành khác nhau 
đều có thể dẫn đến một mục tiêu — đó là sự giải-thoát hoàn toàn 
khỏi mọi khổ đau và bước vào sự bình-an tuyệt vời và niềm hạnh- 


phúc của sự giải-thoát. 


Bạn có thể tìm sự hướng dẫn của một sư thầy để chọn một chủ- 


đề thiền phù hợp nhất cho mình. 


Một khi người tu đã chứng đắc được một tầng thiền định Jhana, 
thì vấn đề chủ-đề thiền là gì không còn là quan trọng. Những tính- 
chất [đặc điểm, yếu tố] của tầng thiền định jhana đều giống nhau ở 
chỗ chúng không liên quan hay tùy thuộc gì đến chủ-đề thiền trước 
đó. (Giống như sự “qua được bờ sông bên kia” của mọi người là 
giống nhau, cho dù người qua bằng phà, hay bằng ghe, hay bằng 
cầu. Ai cũng đã đều đã qua sông và đều đã đang ở trong “trạng thái” 
của bờ bên đó). 

Và một đối-tượng thiền cũng có thể được dùng cho cả hai 
phương pháp thiền là thiền định và thiền chánh-niệm (thiền quán, 
thiền minh-sát). Ví dụ “hơi-hở” có thể dùng làm mục-tiêu của 


thiền-định và làm đối-tượng của thiển-quán [thiền chánh-niệm hơi- 


Chương 9 — Cận Định * 17I 


thở]. Kinh điển Pali đã ghi lại có 40 đối-tượng thiền có thể dùng 


chưng cho thiền-định và thiền-quán như vậy. 


Trong quyền sách này (và các quyền sách khác về thiền) tôi đã 
luôn dùng “Hơi-Thở” là đối-tượng thiên chỉnh cho việc thiền tập 
của chúng ta. Hầu hết những điều tôi chỉ giảng về đối-tượng là 
“hơi-thở” và những hiện-tượng xảy ra trong “thiền quán hơi-thở” 


thì đều có thể được áp dụng cho những đối-tượng thiền khác! 


Một trong những chọn lựa tốt nhất để thay thế cho đối-tượng 
“hơi-thở” là những vật-thê được dùng làm đối-tượng, được gọi là 
những kasina. Chữ kasina có nghĩa là sự “toàn thể” hay tính “trọn 
vẹn”. Kasina là một đối tượng vật chất dùng làm mục-tiêu đề thiền. 
Thực ra kasina là một dạng cái đĩa tròn, thường làm bằng đất sét, 
có sơn màu để tượng trưng cho một đối tượng nào đó, ví dụ như 
đất, nước, ánh sáng ... Kasina truyền thống có đường kính khoảng 
gần hai tắc. Ngày nay ít ai còn dùng &asinaz để thiền, những nó là 


đối-tượng truyền thống của thiền định từ thời còn Đức Phật. 


Ngày nay, kasina có nghĩa là: “một đối-tượng tượng trưng cho 
một khái niệm thuần túy: là tính-chất chung của những thứ mang 
cùng tính-chất đó”. Có 10 loại kasina, gồm những màu-sắc và bốn 
yếu tô tứ-đại. Mỗi người, tùy theo thiên hướng khác nhau của mình 
mà chọn những køsina khác nhau như kasina tượng trưng cho đất, 
nước, g1ó, lửa, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, không gian, hay thức. 
Mỗi kasina thể hiện một khái niệm thuần túy [tính toàn thể] của 
một cái gì đó, có thể gọi là một “bản thể”. Ví dụ, kasina màu xanh 
tượng trưng cho màu xanh, là tính chất chung của những thứ màu 
xanh dương—màu xanh lợt, màu xanh đậm, màu xanh biển, màu 
xanh trời [bản thể xanh dương]. Ngay cả những bóng màu xanh 
cũng bao gồm trong nhận thức “xanh” này. Mỗi loại kasina tượng 
trưng cho một loại phản ứng của tâm, tức là cách tâm sẽ làm gì mỗi 


172 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


khi nó nhìn thây cái sự xanh, sự vàng, hoặc sự lỏng của yêu tô 


nước, hoặc sự trông không của khoảng không nảo đó ... 


- Bạn nên chọn cho mình một đối-tượng thiền và giữ luôn nó 
để tu! Đừng có chọn nhiều đối-tượng hoặc “nhảy” từ đối-tượng này 
qua đối-tượng khác. Nhiều loại đối-tượng lẫn lộn sẽ làm lẫn lộn 
tâm trí bạn. Ví dụ có người kêu bạn đào một lỗ sâu 100 tắc xuống 
đất để lẫy nước giếng. Những bạn đào 10 lỗ sâu 10 tắc, hoặc 20 lỗ 
sâu năm tắc. Rồi bạn tính công rằng bạn đã đào được 100 tắc đất. 
Nhưng như vậy bạn chẳng lấy được nước. Bạn cần phải đào một lỗ 
100 tắc, thì mới lấy một nước. Tương tự vậy, nếu bạn cứ thử tất cả 
những đối-tượng thiền và nói rằng mình đã tu tập tất cả đối-tượng 
thiền đó. Nhưng rốt cuộc chăng có kết quả gì thâm sâu cả. 


(Không đứng núi này trông núi nọ. Chỉ nên chọn “một” đối- 
tượng chính và dài lâu cho thiền định. Nếu không có gì “ky” hay 
khó khăn, thì chúng ta được khuyên chọn “hơi-thớ”, bởi vì hơi-thở 
là một yếu tô chính của sự-sống của chúng ta, và chúng ta có thể 
dùng nó /âu đài, và nó luôn có mặt ở bất cử ở đâu ta có mặt). 

Khi tập trung vào một đối-tượng kasina, mục tiêu của chúng ta 
không phải là trở thành hay hợp nhất thành một với đối-tượng đó, 
vì nếu vậy ta sẽ trở thành ngu điếc. Thay vì vậy, mục tiêu là dùng 
kasina để đạt định sâu hơn bằng cách mở rộng đối tượng ra đủ 
hướng—trên, dưới, ngang, dọc—làm cho nó trở thành nguyên vẹn 
toàn thê [không chia cắt], và không thê đo lường [vô lượng]. Toàn 
thê thế giới qua trải nghiệm của bạn được nhuồm nhuộm bàng bạc 
cái tính-chất chung mà kasina đó tượng trưng. Ví dụ, một số người 
thiền định chú tâm sâu sắc vào kasina đất thì người đó sẽ phủ đầy 
thế giới trải nghiệm của mình toàn những tính-chất “cứng chắc”. 
Những người thiền như vậy được kể là có thể đi trên mặt nước, bởi 


vì tâm người đó nhận thức mọi thứ mọi nơi đều có tính chắc cứng. 


Chương 9 — Cận Định * 173 


Tuy nhiên, người đó không phải trở thành “một” với kasina đất, 
cũng không phải bị “hoàn toàn chìm đắm trong” kasina đó. Người 


đó vẫn còn nhận thức được thế giới bên trong và bên ngoài. 


Đối-tượng thiền cũng giống như một bệ phóng. Một khi bạn đã 
chứng đắc tầng thiền định jhana, thì mọi thứ sau đó đều là giống 
nhau (không tùy thuộc vào loại đối-tượng nào). Tâm đạt định là 
tâm đạt định, riêng biệt và không phụ thuộc vào thứ gì bên ngoài. 
Bắt kỳ đối-tượng thiền nào đã được dùng để loại bỏ các chướng- 
ngại và đạt định-sâu thì đều đã bị bỏ lại đăng sau trước khi chứng 


đắc tầng thiền định (không còn mang theo vảo tầng thiền nữa). 


Hãy tưởng tượng một thầy dạy bơi đang khích lệ một đứa bé 
bám vào phao tập bơi trong một hỗ bơi. Việc này là người thầy 
muốn dạy đứa bé tập (đạp chân) nôi trên mặt nước. Khi đứa trẻ đã 
quen dần và sắp có thể tự đạp chân đề nổi trên nước, người thầy sẽ 
lấy cái phao tập bơi ra. Đứa bé bắt đầu học cách tự nổi trên mặt 
nước mà không có sự trợ giúp của phao tập bơi. Đối-tượng thiền 
cũng giống như phao tập bơi vậy. Khi đứa bé đã bơi được thì cái 
phao tập bơi không còn quan trọng hay ảnh hưởng nữa. Đối-tượng 
thiền được dùng cho đến khi nào người thiền đạt được kỹ-năng 


chứng đắc tâng thiên định 7/hana, và sau đó không cân nó nữa. 


ĐIÊM BƯỚC VÀO 


Nếu bạn đã từng thử ngồi thiền dù chỉ được một lần thì hãn bạn 
cũng đã biết được bước đầu ra sao. Đó là tâm bình thường của bạn. 

Sự tập trung của bạn chạy nhảy lung tung. Hơi-thớ có mặt ở đó 
cho ta, nhưng ta cứ liên tục trượt mất nó, không theo nó được, và 


cứ lang thang đi vào những vọng tưởng, ký ức hay những đối thoại 


174 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


tưởng tượng mà chăng biết ai đang nói với ai. Rồi ta nhận biết sự 
lăng xăng đi lạc của tâm, rồi kéo mình trở lại chú-tâm vào mục tiêu 
hơi-thở. Ta cứ biến động, dao động, lăng xăng qua lại giữa những 
nhịp hơi-thở [như con lắc đồng hồ dao động qua lại giữa hai biên 
độ]. Và chúng ta biết gì —toàn những ý nghĩ, những cảm giác, và 


những cảm nhận làm tâm xao lãng liên tục. 


Cột mốc đầu ứiên đánh dấu sự tiến bộ là khi lần đầu tiên bạn 
bắt đầu thấy mình tách-ly khỏi thế giới một chút nào đó! Thế giới 
bên ngoài với những âm thanh và sự cảm nhận chìm lắng xuống. 
Chúng vẫn còn ở đó, nhưng chúng quấy rầy bạn ít hơn. Những ý 
nghĩ vẫn còn ở đó, nhưng chúng yên lặng hơn và ít thường xuyên 
lôi kéo và làm xao lãng bạn hơn. Bạn vẫn nghe mọi thứ, ngửi mọi 
mùi, nghĩ mọi ý nghĩ, nhưng chúng không còn quấy rối bạn nhiều 
như trước. Sự bình-yên đã có mặt ít nhiều lúc này. Thân của bạn 
càng lúc càng thêm tĩnh-tại. Bạn biết được mình đang đi đúng 
hướng. Tâm của bạn bắt đầu bám/trụ vào “hơi-thở” liên tục trong 
nhiều khoảng thời gian ngắn. (Liên tục 2 phút, liên tục 5 phút, liên 
tục 10 phút là những sự bắt đầu tốt). Mỗi khi bị xao lãng, bạn thấy 
mình kéo tâm về lại với “hơi-thở” để đàng hơn mọi lúc trước. 


Đây là lúc bạn bắt đầu có được một số trí-tuệ về tiến trình tư- 
duy của mình là như thế nào. Những ý nghĩ và những cảm nhận 
đích thực là những thứ quấy nhiễu và làm xao lãng tâm! Chúng 
thực sự quấy nhiễu, thực sự làm tâm lăng xăng liên tục và liên tục. 
Điều này không phải là điều lý thuyết. Và vì như vậy, ta mới càng 
thấy sự tĩnh-lặng của sự định-tâm là thật đáng quý. Cuối cùng, ngay 
cả những ý nghĩ đẹp đẽ cũng chỉ là sự quấy nhiễu so với sự tĩnh- 


lặng. 


Bạn cũng bắt đầu nhìn thấy những chướng-ngại. Dù cho bạn có 
gọi chúng là chướng-ngại hay không, thì bạn cũng nhận ra rằng 


Chương 9 — Cận Định * 175 


chính những ý nghĩ và những cảm nhận mới đang quấy nhiễu và 
làm rối tâm hơn những thứ khác, và do vậy bạn bắt đầu buông-bỏ 
chúng; bạn cứ để yên cho những chướng-ngại trôi biến qua mà 


không năm giữ hay châp nê gì vào chúng cả. 


SỰ ĐỊNH TÂM TĂNG CƯỜNG 


Sau một giai đoạn nỗ lực là đến lúc tăng cường sự định-tâm. Sự 
mạnh lên của sự định-tâm là có thể nhận biết được. Đặc tính sự 
định-tâm này cuối cùng cũng trưởng thành chín muôi để bước vào 
tầng thiền định jhana. Những yếu tố như sự nhất-điểm của tâm 
(định) và sự hạnh-phúc (lạc), như đã nói trước đây, đều có thể nhận 
thấy được. Đây là sự chứng đắc quan trọng đầu tiên của thiền sinh. 
Đây là trạng thái đến gần mé bờ, gần bước lên bờ của trạng thái 
jhana đích thực. Chỗ này được gọi là định tiếp-cận” [cận định], 
bởi vì nó là ngưỡng cửa đề bước vào một hiện-thực mới. 

Sự định-tâm ngay lúc này vẫn còn chưa vững chắc, chưa ổn 
định, những tâm bạn luôn nỗ lực và nhờ nỗ lực nhiều lần nên cảng 
về sau này việc định tâm càng lúc càng được đễ dàng hơn. Wgay lúc 
này, bạn cứ nhấp nhô, ra vô, được mất, lăng xăng giữa cái mục- 


tiếu tĩnh-lặng và sự đối-thoại bên trong mình! 


(Sự đối-thoại bên trong là khó khăn nhất trong giai đoạn đầu 
ngồi thiền. Bạn cứ độc thoại trong đầu về đủ thứ ý nghĩ, ví dụ bất 
cứ lúc nào bạn cũng độc thoại về những lý thuyết [bài bản, cách 
thức] ngồi thiền mà bạn đã học (hiện tượng “nhớ bài” luôn xảy ra 
trong thời gian đầu ngồi thiền, tâm trí bạn cứ nhớ những lý thuyết 
thiền tập mình đã đọc đã học). Bạn cứ tự làm mình bị xao lãng 


bằng những ý-nghĩ đủ loại và những đối-thoại không ngừng). 


176 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Bạn vẫn còn mở rộng đón nhận những cảm nhận. Bạn vẫn còn 
nghe và cảm giác như bình thường, nhưng tất cả đều đã lắng xuống 
bên dưới. “Hơi-thở” là tư tưởng đang chiếm ngự—nó là mục-tiêu, 
là cái để chú tâm—tuy nhiên nó chưa phải là mục tiêu duy-nhất của 
tâm lúc này (bởi vì tâm còn lăng xăng liên tục qua những thứ mục- 
tiêu khác). Những cảm giác phấn khích và thích thú khởi sinh mạnh 
mẽ và có mặt. Có sự hạnh-phúc, sự thỏa-mãn, và một trạng thái 
bình tâm không thiên vị mà ta gọi là sự buông-xả. Những trạng thái 
nảy ban đầu còn yếu, nhưng chúng bắt đầu khởi sinh. Và sau đó sẽ 


trưởng thành. 


Lúc này, sự chú-tâm của bạn tiếp xúc nhiều lần với hơi-thở, tiếp 
chạm vào hơi-thở, rồi lại nhấp nháy và xao lãng qua những chỗ 
khác, và rồi quay trở lại vào hơi-thở. Bạn có thể cảm thụ sự nhẹ 
bồng hay bênh bồng. Trong “con mắt của tâm”, bạn có thể thấy 
những hình sắc lung linh hay những đnh sáng nhấp nháy. Đó không 
phải là những hiện tượng nhãn quan trong mắt thường. Những hiện 
tượng này là hoàn toàn là thuộc về tâm. !3 

Đây là cảnh giới của những ảo ảnh. Nếu có một thiên thần đang 
nói chuyện với bạn, thì điều đó sẽ diễn ra trong chính trong cảnh 
giới này. Những cách nghĩ thông thường của bạn đang bị làm gián 
đoạn và những hình ảnh sâu xa có thể hiện ra. Những ảo ảnh của 
bạn có thể là đẹp hay kinh khủng hay chỉ giống như những chập 
ảnh lạ của kính vạn hoa. Dù cho chúng là gì đi nữa, bạn cứ để mặc 
chúng, và cố kéo tâm về lại đối tượng hơi-thở. Chúng chăng là gì 


đặc biệt cả, không hơn một ý nghĩ suy lý giả tạo mà thôi. 


CẬN ĐỊNH VÀ HƠI THỞ 


Chương 9 — Cận Định * |7T7 


Khi chúng ta tiếp tục thở, chú ý ghi nhận sự khởi đầu, giữa, và 
cuối của mỗi hơi-thở vô, kế tiếp là một khắc “đừng”. Rồi tiếp tục 
chú ý ghi nhận sự khởi đẩu, giữa, và cuối của mỗi hơi-thở-ra, kế 
tiếp là một khắc “đững”. Điều này giúp chúng ta chắc chắn [tu tập 
được, có được] sự chánh-niệm được mạnh mẽ khi ta tiếp cận đến 
tầng thiền định jhana. Nếu bạn không chú-tâm một cách cần thận 
và đầy chánh-niệm, thì bạn sẽ không có khả năng phân biệt và nhận 
rõ những “chi-đoạn” hay “phân-đoạn” khác nhau của mỗi hơi-thở. 
Mỗi từng phân-đoạn của một hơi-thở phải được nhận biết tại nơi 
mà bạn cảm thụ được sự tiếp-xúc của hơi-thở. l> Vì lý do đó, điều 
rất quan trọng là bạn phải tìm cho ra cái điểm tiếp-xúc đó để tu 
tập sự chú-tâm vào hơi-thở trước khi tu tập sự định-tâm để chứng 
đắc trạng thái tầng thiền định j»ana. Bạn phải hoàn toàn chánh- 
niệm vào cái điểm tiếp-xúc chính xác đó. !* 

Bằng cách chú-tâm hoàn toàn, bạn cũng có thể nhận biết bản 


chât tât nhiên vôn có của tât cả mọi hiện tượng khi chúng khởi sinh. 


Đến khi hơi-thở của bạn cảng trở nên vi-tế hơn và vi-tễ hơn, thì 
những chỉ tiết [như các phân đoạn hơi-thở và những thứ khác] càng 
trở nên khó nhận biết hơn. Cuối cùng, chúng đều biến mất, và tự 
nhiên tâm chỉ còn trụ lại nơi điểm tiếp-xúc của hơi-thở. Lúc này, 
ngay tại điểm tiếp-xúc đó bạn bắt đầu trải nghiệm sự thở-vô và sự 
thở-ra như “một” cảm-nhận duy nhất. 


Nguyên tắc: Bạn đừng nên theo hơi-thở vô tận trong phối 
hoặc theo ra tận bên ngoài mũi. Chỉ cần trụ tâm nơi điểm tiếp-xúc 


đó với một cảm-nhận duy nhât ở đó. 


Kỹ thuật này giống như kiểu một người bị đơ cứng cô đang 
đứng đưa nôi một đứa bé nằm trong nôi. Anh ta không thể quay đầu 
quay cổ, cho nên anh ta giữ cổ thăng một hướng. Khi nôi đến ngay 
trước mắt anh ta từ bên trái, anh ta chạm tay đây nhẹ một cái từ trái 


178 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


qua phải. Nôi đưa theo hướng đây đó. Khi nôi quay lại ngay trước 
mặt anh ta từ hướng ngược lại, anh ta đây nhẹ một cái theo hướng 
từ phải sang trái. Tức là anh ta không nhìn theo chiếc nôi lắc qua 
bên trái hay bên phải. Chỉ nhìn ngay điểm cân chính giữa. Sự chú- 
tâm của ta vào hơi-thở cũng giống vậy, ch chú-tâm vào ngay điểm 
tiếp-xúc của hơi-thở, không theo hơi-thở đi qua và vô trong hay đi 


qua và ra ngoài. Không theo sự di chuyên của hơi-thở vô và ra. 


Một ví dụ khác. Hãy tưởng tượng có một cảm biến điện tử sẵn 
trên tường. Mỗi khi có ai đến gần, đèn cảm biến sáng lên. Ngay khi 
một người đi qua, đèn cảm biến tắt. Cũng như vậy, mỗi lần bạn thở 
vô hay thở ra, tâm của bạn chỉ nhận biết cảm-nhận hơi-thở vô và 
hơi-thở ra ngay tại điểm tiếp-xúc của hơi-thở mà thôi. Nó chỉ đơn 
thuần ghi nhận cái cảm-nhận tại đó mà không cần đi theo sự di 
chuyên của các hơi-thở. Cũng giống như bộ phận cảm biến, nó chỉ 
ghi nhận người bước qua đi vào và bước qua đi ra ngay tại điểm nó 
được gắn mà thôi, chứ nó không hướng theo người đó đi vô trong 


tòa nhà hay đi ra khỏi tòa nhà. 


Mỗi lần tâm lăng xăng khỏi hơi-thở, bạn phải kéo nó quay lại 
và giữ nó chú tâm vào điểm tiếp-xúc của hơi-thở. Lặp lại cách này 
một cách liên tục, cố tập luyện, cho đến khi nào tâm dễ dàng chú 
tâm và nhận biết hơi-thở mỗi khi hơi-thở đi vô và đi ra, ngang qua 
cái điểm tiếp-xúc mà bạn đã đặt sự chú-tâm vào đó. Nếu làm được 
vậy thì tự nhiên bạn sẽ thấy được những chi-đoạn hay phân-đoạn 
siêu nhỏ của hơi-thở. 

Khi bạn quan sát những phân-đoạn nhỏ của hơi-thở, thì hơi-thở 
sẽ càng trở nên vi-tế hơn và nhẹ hơn, đến một lúc nào đó bạn không 
còn cảm thấy được sự chuyên động của hơi-thở nữa. Tất cả những 
gì bạn nhận biết được chỉ là một cảm-nhận mạnh mẽ, nhưng dễ 


chịu, ở nơi bạn đặt sự chú-tâm vào sự tiêp-xúc của hơI-thở. 


Chương 9 — Cận Định * 179 


Đầu tiên, tâm buông-bỏ sự nhận biết về những phân-đoạn đầu, 
giữa, và cuối của hơi-thở. Rồi tâm chỉ còn chú-tâm vào sự đi-vô và 
đi-ra của hơi-thở. Cuối cùng, ngay cả hơi-thở vi-tế cũng được thay 
thế bởi một sự cảm-nhận mạnh mẽ ngay điểm tiếp-xúc của hơi-thở. 


Thở vô và thở ra, bạn trải nghiệm cảm-giác về hơi-thở của 
mình. Và khi hơi-thở thay đổi, cảm-giác cũng thay đổi theo. Bạn 
nhận thức được hơi-thở đang thay đổi và cảm-giác về hơi-thở đang 
thay đối. Cái ý-nghĩ “Đây là hơi-thở— đây là cảm-giác, đây là sự 
nhận-thức” thì được gọi là ý-nøh7 [ý hành; ý nghĩ tạo tác]. Bạn chú- 
tâm vào hơi-thở và những cảm-nhận về nó một cách cô-ý. Sự tỉnh- 
giác và thức của bạn cũng thay đổi khi hơi-thở, cảm-giác, sự nhận- 
thức, và ý-nghĩ thay đổi. Bạn cũng nhận ra rằng mọi thức cũng đều 
thay đồi, cho dù thức đó là khởi sinh tùy thuộc vào hình-sắc, âm- 


thanh, mùi-hương, mùi-vỊ, sự chạm-xúc, hay ý-nghi. 


Trong khi bạn chú-tâm nhận biết sự thay đôi vô thường của hơi- 
thở, nếu tâm chú ý qua một âm-thanh, thì bạn nên chú-tâm nhận 
biết luôn sự thay đổi vô thường của âm-thanh đó. Đừng để ý đến 
những phản ứng thuộc cảm xúc hay khái niệm về nó. Chỉ nhắm vào 
sự thay đôi vô thường của nó. Nó đến và đi. Sinh và diệt. Có âm 


thanh và rôi im lặng. 


Nếu tâm chú ý qua một cảm-giác, ghi nhận sự thay đổi vô 
thường của cảm-giác đó. Nếu tâm dính vào một sự nhận-thức, ghi 
nhận sự thay đổi vô thường của sự nhận-thức đó. Nếu tâm chú ý 
qua sự chú-tâm của chính nó, ghi nhận sự thay đổi vô thường của 
sự chú-tâm đó. 

Nói cách khác, chúng ta chú-tâm vào sự vô-thường của bất cứ 
thứ gì chúng ta trải nghiệm, kể cả sự vô-thường của chính sự chú- 


tâm của chúng ta. Rôi, khi nào tâm đã trở nên ôn định và nó không 


180 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


còn chú-tâm vào những thứ khác ngoài hơi-thở, thì chúng ta chú 


tâm vào sự vô-thường của hơi-thở mà thôi. 


Khi tất cả những chướng-ngại đã bị khống chế, thì sự hoan-hỷ 
(hỷ) sẽ khởi sinh. Phát triển yếu tổ hoan-hÿ tươi mới đó, và buông 
bỏ mọi bắt-an của bạn. Hãy để niềm hoan-hỷ lan tràn đầy khắp thân 
và tâm của bạn. Đây cũng chính là một tư duy đúng đắn (chánh tư 
duy). 


“Ghim” sự chú-tâm của bạn vào cái cảm-nhận thuần túy về hơi- 
thở ở đầu hai lỗ mũi. Trụ tâm ở đó cho đến khi hơi-thở / nhiên 
chậm lại và trở nên tỉnh tế hơn và nhẹ nhàng hơn. Hãy để cho cái ý- 
nghĩ về hơi-thở mất đi. Ta chỉ cần chú-tâm vào cái cảm-nhận thuần 
túy ngay-rại-đó. Hãy đề cho tiến trình nó tự diễn ra. Đừng cố thúc 


hay can thiệp gì vô nó. 


TIẾP CẬN JHANA THỨ NHẤT 


Trong trạng thái cận-định, có một số hiện tượng thú vị xảy ra. 
Nhiều thiền sinh đã kể lại những trải-nghiệm như trong mơ và 
những cảm-nhận kỳ lạ như đang được nâng lên, đang trôi, đang bay 
vậy. Một số người thì kể về những ảo ảnh. Cho dù những thứ này là 
gì, bạn không nên để ý hoặc lo lắng gì nếu chúng có xảy ra hay 
không xảy ra với bạn. Hết lần này đến lần khác, sự chú-tâm của bạn 
luôn đang quay trở lại với đối-tượng thiền là “hơi-thở”, tiếp xúc với 
“hơi-thở”, rồi sau đó sự chú-tâm lại lãng đi chỗ khác, rồi nó lại 
quay lại gần hơn và gần hơn với “hơi-thở”. (Đó là những gì diễn ra 
khi bạn đang thiền với “sự chú-tâm (chánh-niệm) vào hơi-thở” 


trong giaI đoạn này.) 


Chương 9 — Cận Định * 181 


Khi trạng thái jhana thứ nhất đang đến gần, thì có một giai đoạn 


khi sự chú-tâm của bạn “chìm đăm vào trong” chủ-đê thiên. 


Bạn chứng đắc tầng jhana ;hứ nhất (Nhất Thiền) với cảm-giác 
dễ chịu đẹp đẽ khởi sinh nhờ sự khống chế tất cả những chướng- 


ngại và việc thực hành tâm-từ. 


(Như đã nói trong các chương trước, việc thực hiện hai cách tu 
tập này cùng lúc sẽ giúp cho thiền sinh dễ đạt đến được trạng thái 
tầng thiền định thứ nhất). 


Niềm hoan hỷ (hỷ) và hạnh phúc (lạc) phát sinh nhờ vào sự lìa 
xa khỏi những hoạt động vật chất của cuộc sống đời thường và lìa 
xa những chướng-ngại vốn thường khởi sinh từ những hoạt động 
đời thường đó. Bây giờ bạn có thể thở sâu và thư giãn. Bạn có thê 


ngồi xuống im lặng, và hưởng thụ sự tách-ly và bình-an. 


Mặc dù sự định-tâm của bạn ở tầng thiền định thứ nhất này vẫn 
chưa thật thâm sâu, nhưng bạn đã có thể thụ hưởng được sự tự do 
khỏi những xô bồ và náo nhiệt của cuộc sống đời thường. Yếu tố sự 
định-tâm và sự buông-xả vẫn có mặt ở đó, mặc dù hai yếu tố này 
chưa thật sự nổi trội chiếm ngự trong tầng thiền thứ nhất. Sự nhất- 
điểm của tâm (định), tức là sự hợp-nhất của tâm, cũng có mặt. 
)- Trong tầng thiền định thứ nhất này, yêu tố hỷ và lạc mà bạn cảm 
nhận là có được nhờ sự tách-ly (khỏi đời sống đời thường) và nhờ 


sự văng-mặt các chướng-ngại. 


Một số vị thầy rất nhân mạnh về tầm quan trọng của việc dùng 
cảm-nhận của sự khoan-khoái để làm công cụ tiễn vảo trạng thái 
tầng thiền định j»ana. Họ khuyên dạy rằng, nếu bạn cảm thấy sự 
khoang-khoái ở một chỗ, bạn nên khuếch trương nó lớn lên. Toàn 
thân thể sẽ được tắm và thấm đẫm cảm-giác khoan-khoái. Đây là 


một cảm-nhận thuộc thân, nhưng nó không phải là loại sự sướng- 


182 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


khoái mà bạn đã từng cảm giác trong đời sống thế tục bình thường. 
Nó giống như là một hiện tượng cảm-nhận giác quan cực kỳ dễ 
chịu, nhưng không giống y vậy, nó tinh-tễ hơn và mãn-nguyện hơn 
nhiều. 

Bạn có thể kiểm soát cảm-giác này, và trong chừng mực nào 
đó, bạn có thể điều khiển nó. Khi bạn đã học được cách định-tâm, 
bạn có thể bước vào cái cảm-nhận khoan-khoái này bất cứ khi nào 


bạn muôn, và ở lại trong đó cho đên khi nào bạn muôn. 


Vị dụ, khi bạn đang thực hành thiền “chánh-niệm về Tâm-Từ” 
như đã được nói trong Chương 4, thì những cảm-giác ngay giữa 
ngực có thể xuất hiện. Thông thường, đó là sự ấm áp rất dễ chịu 
ngay đó. Ngay khi nó xuất hiện, bạn bỏ việc thực hành tâm-từ, và 
chuyên sự định-tâm qua cái cảm-nhận đó, và khuếch trương nó lên 
cho nó lan tỏa khắp toàn bộ cơ thể. Cảm-giác thuộc thân lúc này 
cũng giống tương tự như những cảm-giác hỷ và lạc vi tế hơn của 
tầng thiền định jhana. Cảm-giác này có thể được dùng để làm cầu 
nối giúp bạn tiễn dần một cách tự nhiên vào trạng thái tầng thiền 


định của /hana. 


Khi bạn đã kiềm chế tất cả các chướng-ngại, thì hơi-thở trở nên 
rất vi tế và nhẹ đi. Bạn có thê không còn cảm giác về hơi-thở. Bạn 
thậm chí nghĩ rằng hơi-thở đã ngừng. Đừng lo lắng về điều đó. 
Hơi-thở vẫn còn đó. Khi tất cả những yếu tố gây xao lãng biến mắt, 
tâm sẽ tự nhiên quay lại hơi-thở. Khi hơi-thở trở nên thật vi-tế mà 
ta không còn nhận biết được nữa, lúc đó tâm sẽ chú-tâm vào cái ký- 
ức về hơi-thở vi tế đó như một đối-tượng thiền để đạt tới sự định- 
tâm. 

Hãy quan sát đề thấy cái cảm-nhận đó thay đổi thành một loại 
hậu-ảnh sinh động. Chú tâm vào đó. Trụ tâm vào đó. Kiên trì. Ký 
ức này có thể được thay thế bởi một đnh sáng nhỏ. Nếu điều này 


Chương 9 — Cận Định * 183 


xảy ra thì ánh sáng đó trở thành mục-tiêu chú tâm (mới) của bạn. 
Đây là thời-khắc rất quan trọng, là thời khắc ngay trước sự đạt- 
định đích thực. Cái ánh sáng đó là dấu-hiệu của bạn. Bạn sắp sửa 
bước vào jhana. Bạn đang chứng nhập vảo tầng thiền thứ nhất. 


Ngay lúc đầu, có thể chỉ là một trải nghiệm thoáng qua rất khó 
mà định dạng được. Lần đầu, nó có thể như là một sự “khựng lại” 
hay “dừng lại” kỳ lạ và không thể định nghĩa được, nó làm người tu 
chợt giật mình hoặc thản thốt rằng: “Đó là cái gì vậy? Cái gì mới 
xảy ra vậy?” Nguyên tắc: Đừng nên hỏi hay thắc mắc về những 
trải nghiệm đó. Sự suy nghĩ “bằng lời” như vậy chỉ dắt bạn rời xa 
khỏi mục tiêu mà mình sắp đạt đến. Cứ tiếp tục thiền định. Nếu có 
điều gì xuất hiện mà bạn có thể nghĩ đó có thể là jhana, thì bạn 
không được chú-tâm vào nó. Khi nào jhana đích thực xuất hiện, 
bạn sẽ tự biết nó là gì. (Cái gì bạn còn nghĩ thì đó không phải là 
Jhamna). 


Nếu tất cả mọi sự đều trôi chảy tốt đẹp, thì ngay sau khi bạn 
trải nghiệm ánh sáng nói trên, bạn bước vào chứng đặc tầng thiền 
định /hana luôn và giữ luôn ở trạng thái đó. Lúc đó có mặt những 
tư tưởng về sự rộng-lòng bố thí, từ, bi mà bạn đã tu dưỡng trước đó 
[nhờ vào, thông qua] bằng cách đối trị những tâm xấu tham, sân, và 
hung-đữ. (Trong chương trước ta đã mô tả những tâm tốt đó bằng 
một danh từ chung là “những thiện-ý” đối với người khác). Đích 
thực thì chúng không phải là “những tư tưởng”. Thực ra, bạn chỉ 
đang trải nghiệm hình bóng của các tâm tốt [bố thí, từ, bi] đang 
ngăn chặn và khống chế các tâm xấu [tham, sân, và hung-dữ] từ xa 
để chúng không khởi sinh được. Niềm hoan hỷ (hỷ), hạnh phúc 
(lạc), và sự định-tâm (định) có mặt trong trạng thái jhana thứ nhất 
này đã chế ngự được các chướng-ngại là “sự đò-đẫn và buồn-ngủ”, 
“sự bắt-an và hồi-tiếc”, và “sự nghi-ngờ”. 


184 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


CHƯƠNG 10 
Jhana Thứ Nhất 


Khi bạn chứng nhập Jhana thứ nhất (Nhất Thiền) thì bạn vẫn 
còn tiếp xúc với những giác-quan của thân. Mắt bạn thì nhắm lại, 
nhưng bạn vẫn còn nghe, ngửi, cảm giác, và nếm. Đây là điểm đặc 
trưng đề xác định về trạng thái Nhất Thiền so với những tầng thiền 
khác. 


Bạn cũng không hoàn toàn mắt hết ý nghĩ. Những ý-nghĩ (tằm) 
vẫn còn đang đến liên tục. Bởi vì chúng ta đã luôn luôn suy nghĩ 
(tư duy) trong suốt cuộc đời chúng ta, cho nên ý-nghĩ (tầm) không 
dễ dàng biến mất hết một cách nhanh chóng ngay sau khi chứng 
đắc tầng thiền thứ nhất. Ý-nghĩ (tầm) giống như những thói quen 
của thần kinh—không dễ gì quét sạch ngay trong một lúc. Hãy cứ 
làm ngơ, đừng chú-tâm đến chúng. Bởi vì chúng là một trong 
những thứ có thê làm bạn xao lãng và kéo bạn ra khỏi tầng jhana 
thứ nhất mà mình mới vừa đạt được. Bạn cứ duy trì trạng thái 


Jhana bao lâu tùy bạn. 


Đoạn kinh sau đây mô tả về thời-khắc bạn chứng nhập vào 
Jjhana thứ nhất cùng với tất cả những tính-chất và những yếu-tố và 


đặc-tính của nó như sau: 


(D “Tách-ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), 
tách-ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất 
(Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự 
soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) 
được sinh ra từ sự tách-ly đó.” 


186 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


MỘT NIÊM HOAN HỶ KHÁC THƯỜNG 


Khi cuối cùng bạn đã đối trị và vượt qua được những chướng- 
ngại (triền cái) thì bạn sẽ trải nghiệm một sự giải tỏa lớn lao. Sự 
giải tỏa này sẽ tăng lên cho đến khi nó tích lũy thành niềm hoan-Hỷ 
(piri). Sự hoan-hỷ là thuần túy ở bên-trong. Niềm vui hoan-hỷ này 
không phải xuất phát từ những khoái-lạc trong đời sống hay hạnh 
phúc gia đình. Không có thứ gì từ bên ngoài tạo ra loại niềm hoan- 


hỷ này. Nó được tạo ra nhờ sự từ-bỏ những khoái-lạc bên ngoài. 


Niềm hoan-hỷ này được gọi là “sự hoan-hỷ phi dục lạc”, tức nó 
không thuộc loại do những khoái-lạc giác quan tạo ra trong đời 
sống bình thường. Nó không phải tuôn tràn ngay vào trong tâm. 
Bạn đã nếm trải rất nhiều sự khô phát sinh từ những chướng-ngại từ 
rất lâu đời. Bạn đã phải tu tập rất vất vả để vượt qua những chướng- 
ngại đã gây ra sự khô đau cho bạn. Rồi bây giờ, mỗi khi bạn vượt 
qua một chướng-ngại, thì bạn trải nghiệm được một niềm giải tỏa 
lớn lao rằng sự khô đau mà nó gây ra đã được lắng lặn. Chính cái 
sự giải tỏa nảy, chính sự tự do khỏi những chướng-ngại đó, mới 
mang lại loại niềm hoan-hỷ này cho bạn. Bây giờ thì bạn không còn 
sự khổ do những chướng-ngại đó gây ra nữa. Sự khổ hiện thời biến 
mất. Bạn thì khoan khoái. 


(Ví dụ, khi bạn đã đối trị xong chướng-ngại tham-dục hay sự 
ác-ý trong tâm thì bạn như được giải tỏa một gánh nặng phiền khổ 
và tâm trở nên nhẹ nhàng, trong sạch. Chính sự giải tỏa khỏi 
tham/sân đó mang lại loại niềm vui hoan-hỷ cho cái tâm; nó khác 
xa với loại niềm vui thường có được vì sự thỏa mãn năm dây dục 


lạc trong đời thường.) 


Chương 10 — Jhana Thứ Nhất * 187 


Đây là trạng thái mà Đức Phật đã giảng giải cho ông vua À-xa- 
thế Ajatasattu (A-xà-thế) trong kinh Samannaphala Sufta (Kết Quả 
Của Đời Sống Tu Hành, kinh Sa-môn Quả): 


Khi người đó thấy được năm chướng-ngại này 

đã được loại bỏ bên trong mình, 

người đó thấy đó như sự thoát khỏi nợ nắn, 

như được khỏe mạnh lên, như sự thoát khỏi tù đây. 


như sự thoát khỏi đời nô lệ, như là một nơi an toàn. 


Khi người đó thấy được năm chướng-ngại này 

đã được loại bỏ bên trong mình, niềm hoan-hỷ khởi sinh. 
Khi người đó được hoan-hỷ, niềm khoan-khoái khởi sinh. 
Khi tâm của người đó đây sự khoan-khoái, thân người đó 
trở nên tĩnh-lặng. 

Với thân tĩnh-lặng, người đó trải nghiệm niềm hạnh-phúc. 


Khi được hạnh-phúc, tâm người ấy đạt-định. 


Khi những chướng-ngại đã được khống chế và đối trị, niềm 
hoan-hÿ càng tiếp tục tăng lên. Nó tăng dần một cách tích lũy, rồi 
tràn đầy khắp toàn bộ thân và tâm. Lúc này, bạn cảm thấy như thân 
và tâm mình hòa tan vào niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc), 


giông như đường, muôi, hay sữa hòa tan vào nước vậy. 


Bình thường, niềm vui hoan-hỷ thông thường về vật chất mà 
chúng ta thường có là phát sinh từ sự tiếp xúc với những thứ mình 
tham muốn, những thứ dễ chịu, thứ làm mình sướng, và chúng 
thuộc về phàm tục. Chúng là những thứ đơn giản và cơ bản, như: 
sự nhìn những hình-sắc, sự nghe những âm-thanh, sự ngửi những 
mùi-hương, sự nêm những mùi-vị, sự chạm xúc những thứ hữu 
hình (người hay vật), và sự nghĩ về những đối-tượng của tâm. (Đó 
là những sự tiếp-xúc của sáu giác-quan). Điều này được gọi là “sự 


hoan-hÿ của đời sông tại gid”. 


188 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Khi bạn tìm hiểu và thấy rõ sự vô-thường, sự thay-đôi, sự phai- 
biến, và sự chấm-dứt của tất cả mọi thứ mọi sự trong đời, thì một 
loại niềm hoan-hỷ khác được tạo ra. Bạn nhận thức được những 
hình-sắc, những âm-thanh, những mùi-hương, những mùi-vị, những 
chạm-xúc, và những đối-tượng của tâm đúng như chúng thực-là. 
Bạn nhìn thấy chúng bằng một trí-tuệ đúng đắn. Bạn biết được tất 
cả chúng đều là “vô thường, khổ, và luôn thay đổi”. Bạn thấy được 
chúng đích thực như chúng là, và chúng đã luôn đích thực là như 
vậy. Vì thấy được bản chất đích thực của mọi hiện tượng 0# 
chúng là, cho nên bạn từ bỏ sự dính mắc vào chúng. Sự từ-bỏ tạo ra 
niềm hoan-hỷ. Điều đó gọi là “„iểm hoan-hỷ dựa vào sự từ-bỏ”, 


hay “niêm hoan-hỷ của đời sông xuất gid”. 


Như vậy là bạn đã vượt qua những “niêm hoan-hỷ của đời sống 
tại gia” là thế tục nhờ có được “iễm hoan-hỷ dựa vào sự ftừ-bở” là 
thanh cao hơn, nó có mặt trong tầng thiền định jhana thứ nhất này. 
Bạn cũng có thể vượt qua những phiền khổ của đời sống tại gia nhờ 
những phiền khổ của đời sống xuất gia! Nghĩa là sao? Bạn có thê 
đang ưu phiền vì bị mất một con chó hay một chiếc xe trong đời 
sống tại gia, hoặc bạn có thể đang ưu phiền vì bản chất “bất-toại- 
nguyện” của tất cả mọi sự-sống của chúng ta. Vì bạn ưu phiền về 
Sự “bắt-toại-nguyện” (lớn lao, truyền kiếp và đáng lo hơn) cho nên 
bạn bớt buồn phiền về cái sự bị mất chó mất xe; bởi vì sự còn-mất 
cũng chỉ là bản chất “bất-toại-nguyện” của mọi sự trong đời sống 
mà thôi. 

(Loại ưu phiền thứ nhất càng lúc cảng dẫn dắt bạn dính thêm 
vào nhiều nguồn phiền khổ khác của đời sống thế tục. Loại ưu 
phiền thứ hai có thể dẫn dắt bạn hướng thượng và lìa bỏ mọi sự 
dính mắc vào tất cả mọi thứ, để cuối cùng không còn bị sự bất toại 
nguyện nữa, không còn sự khổ) 


Chương 10 — Jhana Thứ Nhất * 189 


Tương tự, bạn cũng có thể vượ ga tâm buông-xả trong đời 
sống tại gia nhờ vào tâm buông-xả của sự sống xuất gia. Nghĩa là 
sao? Mặc dù tâm buông-xả là một trạng thái cân bằng rất lý tưởng, 
những nếu nó khởi sinh trong cuộc sống tại gia, thì nó vẫn còn bị 
biến đổi khác biệt. Bởi vì sự cân bằng [bình tâm] đó được cân bằng 
dựa trên những điều-kiện &hác biệ và những tình huống cá biệt. 
Còn tâm buông-xả trong trạng thái tầng thiền định jhzna này thì đã 
được hợp nhất. Sự cân bằng [bình-tâm] đó có được nhờ vào sự 
hợp-nhất tự nhiên của tâm. Nó được dựa trên sự chánh-định. Đây là 


loại tâm buông-xả cao nhât. 


Ví dụ, việc luôn cơi tất cả những đứa con là bình đắng như nhau 
và luôn đối xử với chúng một cách bình đăng như nhau là điều tốt 
lý tưởng trong cuộc sống tại gia. Nhưng để tâm luôn coi mọi sự trải 
nghiệm—dùủ là xấu hay tốt—là như nhau, thì điều đó vượt lên cao 


siêu hơn nhiêu. 


NĂM YÊU TÔ CỦA JHANA 


Sự định-tâm có mặt trong trạng thái /hana của bạn. Bạn tỉnh 
thức. Bạn chú ý (sự chánh-niệm) và nhận biết (sự rõ-biết, tinh-giác) 
những thành phần trong sự trải nghiệm của bạn. Bạn không chú ý 
đến thế giới bên ngoài, nhưng bạn hoản toàn tỉnh thức với những 
yếu tố [đặc điểm, đặc tính] của jhana mà bạn trải nghiệm trong tâm 
mình. Bạn chánh niệm về những thứ đang có mặt trong đó, đó là 05 


yếu-tô của Jhana. 


Một “yếu-tố” là một đặc điểm hay một khía cạnh của một cái 
gì. Nó là một thứ năng động, thường là nhân của một thứ khác, 
thường là cái gì đó bạn cần phải làm để tạo cái thứ hai có mặt. 
Trong đề tài thiền tập này thì đó là một thứ phải có mặt để trợ giúp 


190 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 
cho sự giác-ngộ xảy ra. Đó cũng là phẩm chất mà tất những bậc 
giác-ngộ đều thể hiện. 


Năm yếu-tỗ này cùng kết hợp để duy trì trạng thái tầng thiền 


định jhana. Chúng gồm những yếu tô có tên sau đây: 





[1] Vữakka (Tầm, ý-ngh?)—là sự giữ chặt một ý-nghĩ hay tư- 
duy (tư tưởng) bằng dụng-ý của mình, thường được gọi “ý-nghĩ 
được áp dụng” (hay ý-nghĩ đề học, ý-nghĩ ban đầu, sơ khởi). 


1 ®©€ 


Đó là sự “nhắm thắng tâm vào đối-hrợng mục tiêu”, là “sự 
chuyển sự chú-tâm vào một đối-trợng thiên”; ví dụ như: chuyên 
sự chú-tâm vào những ý-nghĩ (tư tưởng, tư duy) đúng đắn, như 
vào sự từ-bỏ, vào tâm-từ, vào tâm-bi. Một số cách dịch khác gọi 
viakka là “ý-nghĩ ban đâu”, nhưng điều đó có lẽ không phải 
theo nghĩa đen về ngôn từ của những chữ đó. Vi/akka vượt trên 
cái ý nghĩ nhận thức bình thường của cái tâm “như con khỉ” của 
chúng ta. 7ẩm (viakka) được ví như là “tiếng chuông cất ngay 
khi được đánh chuông”. (Vitakka đã được dịch là Tâm (HV), có 


nghĩa là nhăm vào, chỉ vào, châm vảo. 


[2] Vicara (Tứ, sự soi-xét)—là sự duy trì ý-nghĩ (tư tưởng, tư 
duy) đúng đắn bằng sự duy-trì, thường được gọi là “ý-nghĩ 
được duy tr”`. 


Nó thường được diễn tả như một loại “ý nghĩ hay tư duy suy 
lý"; vicara là “sự giữ tâm trên đối-tượng, bu bám quanh đổi- 
tượng, không rời bỏ đối-tượng”. Cái tâm của bạn vờn quanh, 
xoay quanh, hay bám quanh những ý-nghĩ hay tư-duy về đối- 
tượng. Đó là một sự bám trú được duy trì nơi đối-tượng thiền. 





Nó được ví như “ởiếng vang ngân xung quanh sau khi tiếng 





Chương 10 — Jhana Thứ Nhất * 191 


chuông được đánh lên”. (Vicara đã được dịch là 7⁄ (HV), có 
nghĩa là bám riết, không rời bỏ. 

(Nói nôm na, wi/zkka (tầm) “rực chỉ vào và cố định mục tiêu”. 
Sau đó, wicara (tử) thì “bám chặt, rà miết và duy trì sự chú-tâm 


và soi-xét liên tục quanh mục tiêu, không rời bỏ mục tiêu”).'Š 


[3] Pz (hỷ)—được dịch theo nhiều cách như: “sự hoan hỷ”, 


“sự hân hoan”, “sự phân chân”, “sự nhiệt thành”, hay “sự vui 
tươi”, “sự thích thú”. 


Hoan-hỷ lúc này không phải là một cảm giác thuộc về thân vật 
chất nữa. Pi¡ có thể được mô tả về tâm lý học như là “sự hân- 
hoan thích-thứ°.!5 Mức độ cao của yếu tỗ hỷ (piri) này có mặt 
trong 02 jhana đầu là tầng thiển định thứ nhất và tầng thiên 
định thứ hai (Nhất Thiển và Nhị Thiển). Thực ra, hỷ có mặt 
mạnh nhất ở tầng Nhị Thiên. 


[4] Sukha (lạc) —có nghĩa là “sướng”, “hạnh phúc”. Sukkha 
ngược lại với nghĩ đen của từ đ„kkha. Nó có thể là một cảm 
giác thuộc thân (thân lạc) hay thuộc tâm (tâm lạc). Trạng thái 
hạnh-phúc (lạc) này là một điều-kiện không thể thiếu được để 
chứng đắc tầng thiền định jhana. Nó có mặt trong cả 03 jhana 
đầu, nhưng nó có mặt nổi trội và mạnh nhất ở tầng thiền định 
thứ ba, tầng 7ưm Thiền. 


[5] Ekagaffa (sự nhất-điểm của tâm)—là sự tập trung hội tụ vào 
nhất-điểm, là sự hợp-nhất của tâm. Nó diễn tả sự tĩnh-tại và 


tnh-lặng và trạng thái định-tâm vào nhất-điểm. 











m [Lưu ý: đây là 05 yếu-ố có trong các tầng thiền định jhana, 
nhưng không phải tầng thiền định nào cũng có đủ 05 yếu-fỐ này. 


Mỗi tầng thiền định sẽ có vài yếu-tô trong 05 yếu-zố này. Càng lên 


192 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


cao, tâm dần dần loại bỏ bớt những yếu-tố thô tế hơn và giữ lại 
yếu-tố vi tế hơn trong 05 yếu-£ này. Theo thứ tự tiến trình, tâm sẽ 
dần dần loại bỏ các yếu-tỗ 7ẩm-Tứ, Hỷ, Lạc theo thứ tự từ Nhất 
Thiền tiễn lên Nhị Thiền, Tam Thiên, và nó chỉ còn giữ lại yếu-tố 
sự nhất-điểm của tâm trong Tử Thiền. Bạn sẽ hiểu rõ hơn khi vị 
thiền sư giảng giải chi tiết của mỗi tầng thiền định trong những 


trang sau.] 


NHỮNG CHÁNH TƯ DUY 


Chúng ta cần xem xét kỹ hơn về 02 yếu-tố đầu tiên trong 05 
yếu-tố của tầng thiền định jhana vừa nói trên. Đó là yếu-tô viakka 


[tầm] và wicara [tứ]. 


Trong jhana thứ nhất (Nhất Thiền) có 03 tư-tưởng đúng đắn 
(chánh tư duy) cần phải được tu dưỡng bằng “ý-nghĩ được áp 
dụng” (vitakkha, tầm), và 03 tư-tưởng ngược lại với chúng (tà tư 
duy) cần phải được trừ-bỏ. Khi được duy trì bằng “ý-nghĩ được duy 
trì” (vicara, tử) thì những tư-tưởng đúng đắn này sẽ trở nên được 
thanh lọc (trong sạch, thanh tịnh) một cách hoàn hảo ngay khi 
chứng đắc những tầng thiền jhana siêu-thế [tức 04 tầng giác-ngộ từ 
Nhập-lưu đến A-la-hán] và chứng đắc sự giác-ngộ (mà ta sẽ đề cập 
ở Chương sau). 


Trong trạng thái /hana, những chánh tư-duy này phòng hộ tâm, 
phòng chống những chướng-ngại từ xa, ngăn không cho chúng tiến 
vào hoặc khởi sinh. Chúng có chức năng là chỉ canh-phòng cho tâm 
mà không bị dính-mắc, luôn giữ cho tâm được ổn định và an bình. 
Canh-phòng mà không dính-mắc nghĩa là sao? Đây không phải là 
sự canh phòng như kiểu bạn ôm chặt thứ gì vào giữa ngực vì sợ 


người ta giựt lấy; đó là vừa canh vừa tham chấp nắm giữ. Chức 


Chương 10 — Jhana Thứ Nhất * 193 


năng canh-phòng ở đây là phòng hộ nhẹ nhàng, không ôm khư, 
không dính líu, không tham chấp vào đối-tượng. Cái mà bạn đang 
canh phòng là tính “yô-£ham` (tính tốt). Bạn canh-giữ nó một cách 
nhẹ nhàng, như một em bé trên tay (ôm giữ, nương giữ nó, chứ 


không phải ôm cứng hay siết chặt) 


03 chánh tư-duy đó là: Sự từ-bỏ buông-bỏ [Buông], tâm-từ vô- 
ác [7], và sự bi-mẫn tha-thương [B]. Giờ chúng ta hãy xem xém 
kỹ hơn về 03 chánh tư-duy này, nói theo chủ đề tầng thiền định thì 
đó là 03 loại ý-nghĩ được áp dụng (tâm, vitakka). 


Vitakka Thứ Nhất: Sự Buông-Bỏ 


Sự buông-bỏ bắt đầu bằng ý-nghĩ (tư tưởng, tư duy) hào hiệp, 
rộng lượng [bố thí]. Bạn không còn dính mắc hay bị ràng buộc vào 
những thứ phàm tục như của cải, danh lợi và quyền lực. Bạn từ-bỏ 
chúng. Bạn buông-bỏ chúng. Bạn cho chúng đi. Bạn không cần 


chúng nữa, và bạn sống hạnh phúc hơn khi không có chúng. 


() Bước đầu tiên để thực hành sự rộng lòng bố-thí là từ bỏ 
những tham muốn được có [tham muốn sở hữu] những của cải vật 
chất phàm trần. Sự bắt đầu là từ những việc bạn bỏ-đi những thứ 
nho nhỏ (bằng những những món quà, những sự chia sẻ, san sẻ) và 


tặng cho người khác dùng. 


(-Những việc này nhiều người chúng ta có thể làm trong đời 
sống hàng ngày, như việc nhường cơm sẻ áo, cho bớt quần áo, 
những thứ mình ít dùng, góp ít tiền cho việc cứu giúp, hay những 
việc làm từ thiện khác!) 

(1) Bước thứ hai là tu tập ý-nghĩ từ bỏ sự hưởng-thụ những 


khoái-lạc giác quan (dục lạc), bằng lòi-nói và hành-động [trai tịnh]. 


194 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Những điều này chúng ta đều làm được trong thời gian chúng ta 
tham gia vào những khóa thiền ngắn-ngày hay dài-ngày ở các tự 
viện hay trung tâm thiền. Đó là những gì bạn có thể thực hiện trong 
từng phút-giây ngôi thiền. 

(ii) Bước thứ ba là tu tập ý-nghĩ không dính-mắc vào những 
khoái-lạc giác quan (dục lạc) (có thể xảy ra bất kỳ lúc nào), ít nhất 
là trong thời gian tham dự vào các khóa thiền. Việc từ bỏ ý-nghĩ 
tham muốn dục lạc bằng cách tu tập sự quyết-tâm từ bỏ; cách này 
được gọi là “sự thay thế yếu t” (thay thê ý-nghĩ bằng sự quyết-tâm 
từ bỏ nó). Đó là sự thay thế cái này bằng cái khác, dập tắt động lực 
này bằng cách một động lực đối nghịch. (Nghĩa là dùng yếu tổ vô- 
dục để thay thế hay loại bỏ yếu tố tham-dục) 


Trước khi giác-ngộ, Đức Phật đã phân những ý-nghĩ (tư tưởng, 
tư duy) của mình ra làm 02 loại. Phật xếp những ý-nghĩ tham-dục, 
ý-nghĩ ác-ý, và ý-nghĩ hung-dữ vào một loại [loại bất thiện] và 
những ý-nghĩ buông-bỏ, ý-nghĩ từ-ái, và ý-nghĩ bi-mẫn vào một 


loại khác [loại thiện]. 


Khi nào Phật nhận thấy một trong những ý-nghĩ thuộc loại bất 
thiện khởi sinh bên trong mình, thì Phật ý thức tỉnh-giác hoàn toàn 
về nó và suy xét một cách chánh-niệm rằng: cái ý-nghĩ này là có 
hại cho mình, có hại cho người, hoặc có hại cho cả hai. Thì cái ý- 
nghĩ đó sẽ tự nhiên lắng lặn. Khi nào có một ý-nghĩ bất thiện khác 
khởi sinh bên trong mình, Phật lại dùng kỹ thuật tương tự để đối trị 
nó. Băng cách “suy xét một cách chánh niệm” như vậy, Phật đã trừ 


bỏ được những ý-nghĩ bắt thiện, từng cái một. 


Ngược lại, khi những ý-nghĩ buông-bỏ, từ-ái và bi-mẫn khởi 
sinh bên trong mình, thì Phật trở nên có chánh-niệm về sự khởi sinh 
của chúng. Rồi Phật suy xét một cách chánh-niệm răng: những ý- 
nghĩ này giúp mang lại trí tuệ. Chúng không gây ra khó khăn hay 


Chương 10 — Jhana Thứ Nhất * 195 


nguy hại cho mình hoặc cho người. Khi Đức Phật ngồi thiền và suy 
xét về những ý-nghĩ thiện lành này, thì Phật cảm thấy an toàn và an 
lạc. Không còn điều gì còn phải sợ hãi về những ý-nghĩ bất thiện 
ngược lại. 


Lời khuyên dạy của Đức Phật là chúng ta nên thực hiện đúng 
theo cách như vậy. Nếu ta thực hành những ý-nghĩ đúng đắn (chánh 
tư duy) về sự buông-bỏ, thì kết quả là tâm ta sẽ được tĩnh lặng, thư 
thái, và bình an. Không còn gì phải lo lắng về bất cứ thứ gì ở trên 
đời. Bạn buông-bỏ mọi thứ. Bạn không còn chú-tâm (tác ý) gì tới 
chúng. Sự dính chấp, tham chấp, và dục vọng về những thứ phàm 


trân đã lăng xuông. 


VWitakka Thứ Hai: Tâm-Từ 


Bạn đã từng học hiểu về sự nguy hại của tâm ác. Lúc này, bạn 
đã và đang tu tập thói quen không tích giữ những sự ác ý, ác cảm, 
hay sân giận đối với bất cứ ai. Bạn cũng đã biết từ sự trải nghiệm 
của chính mình rằng sự ác-ý làm mình khổ đau đến mức nào, và sẽ 
làm người khác khổ đau đến mức nào. Sau khi áp dụng những giải 
pháp tu tập đúng đắn, bây giờ bạn đã thành công trong việc buông 
bỏ những sân giận và tu dưỡng tâm-từ ái dành cho mọi người và 


cho chính mình. Bạn thở phào nhẹ nhỏm vì sự giải tỏa này. 


Thông thường, chướng-ngại cuối cùng rời khỏi tâm chính là 
sự ác-ý (sân)! Khi nó biến mất, tâm-từ (metta) tự nhiên khởi sinh. 
Khoảng trồng đó (khi sự sân biến mất khỏi tâm) sẽ được lắp đầy 
bằng những cảm giác tâm-từ dành cho mọi người. Một lẽ thật ở đây 
là: khi chúng không còn muốn từ chối, tránh xa hay ghét bỏ những 


thứ gì, thì chúng ta trở nên rất gần gũi với chúng. Ta cảm thấy tích 


196 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


cực vả tôt lành với tât cả mọi người. Mọi người trở thành bạn hữu 


của ta. 


Vitakka Thứ Ba: Vô-Ác 


Vô-ác ở đây bao gồm tính không hung dữ thô bạo, không tàn 
nhẫn, hay không ác độc với người hay sinh vật. Với sự khởi sinh 
tâm tính này, bạn cảm giác rất hoan hỷ vui mừng răng mình đã 
không còn tàn nhẫn với người hay sinh vật nữa. Bạn đã nhìn thấy 
các chúng sinh chịu đựng bao đau khổ rồi. Bạn đã biết và thấy 
những cảnh con người và động vật quần quại trong đau khổ dưới 
bàn tay của những người tàn bạo hay thế lực thống trị hung ác. Bạn 
đã tự mình chứng kiến sự tàn bạo của con người và có thê cảm thấy 
được nỗi đau đớn của những nạn nhân trong tim mình. Vì vậy, bạn 
đã quyết định không-tàn-bạo với tất cả mọi chúng sinh, và tu dưỡng 
lòng bi-mân tha thương dành cho họ. 


Ngay bây giờ bạn đã hoàn toàn bình an. Bạn cảm thấy an toàn 
thực sự. Bạn không còn sợ ai sẽ làm hại mình. Những ý-nghĩ (tư 
tưởng, tư duy) tàn nhẫn không còn nữa, chúng đã biến mất, và bạn 
không còn ham muốn làm tốn thương hay trừng phạt ai nữa. Kết 
quả tự nhiên của điều này là tâm 2i-mân sẽ khởi sinh. Bạn tự nhiên 
cảm thụ và cảm thấy mình là họ trong những cuộc vật lộn mà họ 
đang trải qua trong cuộc sống và tự nhiên bạn có ham muốn được 
giúp đỡ họ theo cách mà bạn có thể. Tấm lòng bạn mở ra đối với 


những khổ đau của những chúng sinh ở khắp mọi nơi. 


SỰ QUAN TRỌNG CỦA VITAKKA & VICARA 


Chương 10 — Jhana Thứ Nhất * 197 


Xin nhắc lại, viakka (tầm) là ý-nghĩ được áp dụng, là ý-nghĩ 


ban đầu, hay còn có thê hiểu là ý-nghĩ đi trước. 


Vifakka của bạn trong tầng thiền định thứ nhất đang hướng theo 
03 tư tưởng (ý nghĩ, tư duy) mới nói. Chúng có mặt hoặc duy frì 


[vicara, tử] trong tâm bạn, liên tục hỗ trợ cho jhana thứ nhất này. 


Bạn hãy lưu ý đến vai trò của ý-nghĩ có ý thức trong tiến trình 
diễn ra này. Chúng ta dùng những ý-nghĩ có ý thức, chẳng hạn như 
những ý-nghĩ về tâm-từ, để làm thấm đẫm hay chiếm ngự trong 
tâm, và tống đây những chướng-ngại ra khỏi tâm. Khi những 
chướng-ngại đã bị khống chế, tâm sẽ mang theo luôn “phần dư 
lượng” của tâm-từ vào trong trạng thái tầng thiền định jhana. Tất cả 
03 loại ý-nghĩ v/akka là sự buông-bỏ [Buông], tầm-từ [7#], và tâm- 
bi [Bï] đều hoạt động theo cách như vậy. 


Bạn cũng nên lưu ý rằng bạn phải đích fhực làm việc và thực 
hiện với 03 loại viakkø này, áp dụng những sự nỗ-lực đáng kê ngay 
từ ban đầu đề thiết lập cho được một nên tảng đạo đức chắc chắn. 
Bạn cần phải tu tập những ý-nghĩ thuộc về khái niệm nảy suốt ngày 
và đêm, khi ngồi thiền trong giờ tọa thiền chính thức cũng như khi 
đang sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Trong khi thiền, công việc 
bạn cần làm là nỗ lực một cách ý thức để thay thế những ý-nghĩ có 
ý thức không thiện lành bằng những ý-nghĩ có ý thức thiện lành. 
Bạn thay thế những vi/akka bất thiện băng những vửakka thiện. 
Chăng hạn, bạn thay thế những vửkka tham, sân, và ác bằng 
những viakka buông-bỏ, từ, và bị đối với mọi người và sinh vật. 
Chúng sẽ trở thành thói-tâm thiện lành và thâm thấu một cách tự 
nhiên vào tầng thiền định jhzna của bạn. Những phần dư lượng vi- 
tế còn lại của những ý-nghĩ có ý thức này sẽ øgăn chặn những tính 


xâu là tham, sân, và ác xâm nhập vào trạng thái tâng thiên định 


198 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


jhana. Phần dư lượng này sẽ bảo vệ trạng thái jhana mà bạn vừa 


chứng đắc được. 


Tuy nhiên, bạn cần biết rằng đây không phải là một cuộc đấu 
tranh quá lớn. Bạn không thể có kết quả tốt bằng sự căng thăng hay 
có ép. Bạn chỉ đơn giản tu dưỡng cái căn bản, giống như gieo hạt 
trên miếng đất lành vậy, và những hạt giỗng sẽ tự chúng mọc lên 
một cách tự nhiên. Sau khi đã tạo lập được một nền tảng vững chắc 
về đạo đức cho cuộc đời mình và tu dưỡng 03 loại ý-nghĩ thiện lành 
đó, thì bạn sẽ gặt hái được thành quả. Tâm của bạn được bình an. 
Bạn cảm thấy một niềm khoan khoái và hoan hỷ khi đã trút bỏ 
được những cách sống ôn ào và đây tham chấp trước đây. Bạn cảm 
thấy an toàn. Bạn cảm thấy mình có rất nhiều bạn hiền hữu, bốn 
biển năm châu ai cũng là bạn hữu đáng thương mến và đáng cảm 
thông. Đây chính là miếng đất màu mỡ đề vun trồng phát triển sự 
chánh-định. 


Khi những ý-nghĩ vi/zkka còn dùng ngôn từ (có ý thức) chuyên 
thành những hành vi đích thực và thuần khiết của tâm, thì chúng trở 
thành những yếu-tố của jhzna. Trong trạng thái tầng thiền định 
jhana, hầu hết những ý-nghĩ bình thường và có ý thức đều bị bỏ lại 


sau lưng. Không còn ngôn từ trong trạng thái /hana. 


(Điều này có nghĩa là những wizkka (tầm) là những ý-nghĩ 
được áp dụng “có ý-thức”, nên chúng không thể có mặt trong trạng 
thái các tầng thiền định jhana, bởi vì trong jhana tất cả những ý- 
nghĩ có ý-thức là không có mặt. Nhưng nếu những ý-nghĩ được áp 
dụng (viakka) chuyên thành những hành vi đích thực và thuần túy 
100% của tâm, thì chúng sẽ trở thành những yếu-tố của jhana, và 


có mặt trong /hana.) 


Chương 10 — Jhana Thứ Nhất * 199 


<Ý-NGHĨ” TRONG TRẠNG THÁI JHANA 


x, 66 


Trong các ngôn ngữ của chúng ta, chữ “tư tưởng” hay “tư duy” 
hay ý-nghĩ luôn có nghĩa là sự nghĩ-suy theo sự nhận-thức thông 
thường, giống như sự “nghĩ-suy” về thứ gì bạn sẽ mua ở cửa hàng 


trước khi bạn đến đó vậy. 


Nhưng trong tiếng Pali của kinh văn Phật giáo, có một loạt 
những từ ngữ có thể dịch ra (tiếng Anh hay tiếng Việt) như một 


é 
. 22 66 


loại “ý-nghĩ”, “tư-tưởng”, hay là “một thành-phân 


2? 


của tiễn trình tư 
duy. Chúng ta khó mà có những từ ngữ nào để diễn tả chính xác 
những khác biệt nhỏ nhưng rất quan trọng đó, trừ khi chúng ta chịu 
bỏ thêm nhiều thời giờ để học một loạt những khái niệm rất tinh tế. 


Có lẽ cách dễ nhất để chúng ta hiểu được bản chất của “ý-nghĩ” 
trong trạng thái j»ana là trước tiên chúng ta cần nói về cách sử 
dụng kasina, một vật thể dùng làm đối-tượng hay đề-mục thiền 
định của mình. Bạn bắt đầu bằng cách nhìn vào vật thê đó. Sau đó 
bạn nhắm mắt lại và mang hình ảnh /huộc về nhãn quan của nó vào 
trong tâm bạn. Cuối cùng, hình ảnh vật thể đó trong tâm trở thành 
mục-tiêu để bạn chú-tâm khi bạn nhắm mắt. Nó cũng rõ ràng như 
khi bạn nhìn nó bên ngoài bằng hai mắt mở. Đây là “đáu-hiệu để 
học” của bạn. Bạn ngưng, không nhìn vào đối tượng vật thể nữa, 
và chỉ chú-tâm vào “đấu-hiệu để học” trong tâm (tức tâm ảnh). Bạn 
phát triển nó bằng cách “tiếp chạm” vào nó, “trực tiếp” vào nó liên 
tục bằng ý-nghĩ được áp dụng (viakka, tầm) của mình và “bám bu” 
nó, “duy trì sự chú-tâm” vào nó bằng ý-nghĩ được duy trì (vicara, 
tứ). Nếu làm vậy, thì sau đó hình-ảnh đó sẽ chuyên biến thành một 
thứ vi-tế hơn, giống như một hậu-ảnh (như nói trước đây). Hậu-ảnh 
này được gọi là “đểu-hiệu đối ứng”, tức là một dấu-hiệu đối chiếu 


hay một phó-bản của cái “dâu-hiệu để học” ban đâu).!Š 


200 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Khi bạn thực hành tu tập như cách này, những yếu-tô của jhana 
tăng trưởng rất mạnh, mỗi yếu-tố khống chế chướng-ngại tương 
ứng của nó. Ý-nghĩ được áp dụng (viakka, tầm) sẽ đối trị được 
chướng-ngại “sự đò-đẫn và buồn-ngủ” (hồn trằm thụy miên), 
khống chế chướng-ngại này xuống trạng thái nằm ngủ yên. Khi 
những chướng-ngại được khống chế và những ô-nhiễm lắng lặn, thì 
tâm bạn tiền vào trạng thái cận-định. Đây là lúc “dấu-hiệu để học” 
được thay thế bởi “đấu-hiệu đổi ứng”. 


Quyên Con Đường Thanh Lọc (Visuddhimagga, Thanh Tịnh 
Đạo), là một bộ giảng luận cô xưa của ngài Phật Âm về đề tài thiền 
tập, đã giải thích sự khác nhau giữa “đdấu-hiệu để học” và “dấu-hiệu 


đổi ng” như sau: 


Trong “dấu-hiệu để học”, bất cứ khuyết điểm nào trong 
kasina đều dễ dàng thấy được. Nhưng “dấu-hiệu đối ứng” 
xuất hiện như sự bùng phái từ “4Jâu-hiệu để học”. Nó tỉnh 
kiết hơn gấp trăm lân, ngàn lần hoặc nhiều hơn nữa. Nó 
như một mặt gương tròn lấy ra khỏi khung hộp của nó, 
như một mặt trần cháu cực lớn như mặt gương tròn vừa 
được rửa sạch. Nó giống như vâng trăng đi ra từ trong 
đám mây mù, giống như một đàn cò trắng hiện ra khỏi 
trời mây đen. Nhưng nó không có màu sắc hay hình dạng: 
nếu nó có, thì nó là thô tế và có thể nhìn thấy được bằng 
mắt, có thể nhận thức được bằng trí tuệ. Nhưng nó không 
phải như vậy. Nó chỉ được sinh ra đối với sự nhận-thức 
của người đã chứng nhập tầng thiên định, đó là cách xuất 
hiện duy nhất của nó. 
“Dấu-hiệu đối ứng” [nimitia] là đối-tượng của cả 02 trạng thái 
là cận-định và chính-định 7hana. Sự khác nhau giữa trạng thái cận- 
định và chính-định j»zna không phải ở chỗ đối-tượng mà là ở chỗ 


Chương 10 — Jhana Thứ Nhất * 201 


độ-mạnh của “những yếu-tố của jhana” nằm trong nó. Khi còn ở 
trạng thái cận-định, øwững yếu-tô của jhana còn yếu và chưa được 
phát triển một cách hoàn toàn. Còn khi đã chứng nhập vào trạng 
thái /hana, thì những yếu-tô đó thực sự đủ mạnh để “xoáy mạnh” 
tâm vào bên trong đỗi-tượng một cách toàn lực, giống như một thợ 
mộc đang đóng đí khoái một cái mộng gỗ vào trong thân gỗ, hay 
giống như một hòn đá nặng đang chìm thăng đ⁄¿ khoá: xuống đáy 
sâu của nước vậy. Trong tiến trình này, thì ý-nghĩ được áp dụng 
(viiakka, tầm) là yếu-tố chịu trách nhiệm chính trong việc chuyên 


hóa sự chìm đăm của tâm vào trong “đđu-hiệu đổi ứng”. 


Trong phần /Jiễn về tâm-từ và trong những phần khác, chúng ta 
nói về “whững ý-nghĩ” tâm-tửừ có trong trạng thái jhana. Ý-nghĩ 
trong jhana thì liên kết với những gốc rễ thiện lành và thanh tịnh. 
Nó xuất thân từ “những ý-nghĩ” thiện lành như: sự buông-bỏ, tâm- 
từ, và tâm-bi (vô ác). Vậy bản chất của những ý-nghĩ này là gì? 
Bạn phải tự trải nghiệm nó để hiểu nó thực sự là gì. Ngôn từ chỉ là 
gần đúng, chưa đúng. Bạn dùng những ý-nghĩ thuộc về khái niệm 
để phát triển những cảm-giác thuộc thân. Rồi bạn hướng sự chú- 
tâm của mình vào những cảm-giác đó và khám phá ra một loại “sắc 
màu” vi tế, một “hương vị” vi tế ở trong tâm, và đó là cảm-giác rất 
tỉnh khiết và phi khái niệm của /âm-fữ (mería). Đây là thứ mà bạn 
dùng để đưa mình tiến nhập vào tầng thiền định jhana và ý-nghĩ 
được áp dụng (vitakka, tầm) này là cái bạn mang theo mình vào 


trong tầng thiền định jhana. 


Khi bạn dùng Jơi-£hở là đối tượng chú tâm, bạn dùng những ý- 
nghĩ có ý thức để giúp bạn hướng sự chú-tâm vào đối tượng bơi- 
thở. Bạn nhận thấy một cảm-giác thuộc thân. Bạn buông bỏ ý-nghĩ 
có ý thức và chỉ trụ tâm /huẩn túy vào cái cảm-giác đó mà thôi. 


Cảm-giác đó chính là “đáu-hiệu để học” của bạn. )# Một ánh sáng 


202 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


hay chớp sáng đôi lúc xuất hiện trong tâm lúc này. Nó là dấu-hiệu 
báo trước về cái “đấu-hiệu đối ứng” sắp xuất hiện. Cái hậu-ảnh vỉ 
tế [= dấu-hiệu đối ng] của cái cảm-giác thân về hơi-thở [= dấu- 
hiệu để học] chính là cái bạn mang theo mình vào trạng thái jhana. 
(Nimirfa là cái hậu-ảnh bạn sẽ mang theo từ cận-định vào trạng thái 


tầng thiền định jhana). 


BẢY CHI GIÁC-NGỘ 


Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của jhana thứ nhất 
(Nhất Thiên) là từ ngay trạng thái này, bạn bắt đầu tu tiền về hướng 
giải-thoát thông qua việc thực hiện hết 07 giai-đoạn. Mỗi giai đoạn 
phải hoàn thành trước khi bước qua giai đoạn kế tiếp. Đối với tất cả 
những người tu, những giai đoạn đó phải được xếp theo một thứ tự 
giống nhau [như đã được ghi chép trong kinh điển]. Không ai có 
thể “bỏ” qua hay “đi tắt qua một giai đoạn nào. Bởi vì mỗi giai 
đoạn là một sự tăng trưởng tự nhiên của giai đoạn kế trước nó. 07 
giai-đoạn này nếu được tu tập thành công thì sẽ chứng được đạo 
quả “Nhập-lưw” (sotapana, Tu-đà-hoàn), là tầng giác-ngộ siêu thế 
đầu tiên. Cụ thê là, trong mỗi giai đoạn đó, bạn phải tu tập thành 


công một “chi giác-ngộ”. 


Chỉ giác-ngộ I: Sự Chánh- Niệm 


Bạn cần có sự chánh-niệm đề xây dựng được tầng thiền định 
jhana, nhưng lĩnh vực [nền tảng, xứ] nào là thích hợp cho việc 
chánh-niệm của bạn? Bạn thiền trong khuôn khô nào? Phạm vi 
nào? Nền tảng nào? Bạn định-tâm vào cái gì? Bạn không thể nào 


chứng đắc trạng thải tầng thiên định jhana nếu bạn định tâm vào 


Chương 10 — Jhana Thứ Nhất * 203 


bất kỳ đổi tượng ngâu nhiên nào một cách “búa xua'! Bạn phải 
chọn dùng một hay vài chủ-đề [đề mục, đối tượng, mục tiêu] nhất 
định nào đó cho việc tu thiền của mình (ví dụ chọn dùng hơï-£hở). 
Những chủ-đề thiền đó phải là những thứ giúp bạn có được sự quan 
sát khách quan và vô tư, nhờ vậy cô thể nhìn thấy được bản chất 


“yô-thường, khô, vô-ngẩ'. 


Những đối-tượng và chủ-đề thiền thích hợp nhất đã được ghi 
trong Bốn nên tảng đề chánh-niệm (Bỗn niệm xử) được Đức Phật 
giảng giải trong bài kinh nổi tiếng quan trọng là kinh “Các Nên 
Tảng Chánh-Niệm” (kinh Niệm Xứ, MN 10). Khi sử dụng mỗi đối- 
tượng trong đó, bạn phải giữ mình “nhiệt-thành, rõ-biết (tỉnh giác), 
và có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự 
phiên-bực (ưu) đối với thế giới”. Điều này có nghĩa bạn phải đưa sự 
nỗ-lực vào sự việc, thực hiện nó (thiền) với sự nhiệt tâm và nghị 
lực. Chú-tâm một cách chánh-niệm vào điều mình đang làm và dẹp 
bỏ tất cả những sự tham-thích (tham) và sự phiền-bực (ưu) trong 
cuộc sống hằng ngày qua một bên /rước khi thực hành việc chánh- 
niệm đó. Bốn nên tảng chánh-niệm tạo nên co-sở và những nguyên- 


tắc để bạn tu tập sự chánh-niệm đề giúp đạt được sự định-tâm. 


Sự chánh-niệm về THÂN tập trung sự chú-tâm của mình vào 
thân, vvo từng mỗi bộ phận trong 32 bộ phận của thân, vào một 
trong những tư-thế của thân và những chuyển động của nó. Bạn sẽ 
thấy được Jơïi-thở là một thứ diễn bên trong thân, và ơi-¿hở là một 


trong những đối-tượng thiền quan trọng nhất và hiệu quả nhất! 


Sự chánh-niệm về NHỮNG CẢM-GIÁC tập trung sự chú-tâm 
vào những cảm-nhận của thân. Bạn quan sát chúng, suy xét vào bản 
chất bên trong của chúng, vào cách chúng luôn luôn thay đổi và 
không có một thực chất nào hơn là sự cảm-giác mà tâm bạn tạo ra 
nó. Cảm nhận sự tiếp xúc là một cảm-giác. Nhưng sự-nghe cũng là 


204 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


một cảm-giác nếu bạn bỏ lơ những nội dung khác cùng khởi sinh 
với nó và chỉ chú-tâm thuần túy vào sự rung động của âm thanh. 
Điều này tương tự đối với những giác-quan khác như: sự-ngửi, sự- 
nếm ... cũng đều là những cảm-giác nếu bạn chỉ chú-tâm thuần túy 


vào sự cảm-nhận về đôi-tượng được ngửi, được nêm ... 


Sự chánh-niệm về TÂM tập trung quán sát những ý-nghĩ và 
những phản-ứng thuộc cảm xúc khởi sinh mà không can thiệp vào 
chúng. Những đối-tượng bao gồm những ý-nghĩ suy lý lan man, 
những độc-thoại bên trong, những thứ chỉ là khái niệm, và những 
hình-ảnh trong tâm. Bạn sẽ thấy chúng giống như bong bóng, đến 
rồi đi, hiện rồi mất mà chăng biểu thị một ý nghĩa gì cả. Bạn không 
cần quan tâm đến chúng. C”ỉ quan sát chúng thôi đề thấy bản chất 


vô-thường của chúng. 


Sự chánh-niệm về những đối-tượng thuộc tâm [pháp, những 
giáo pháp, những hiện tượng] tập trung vào việc nhìn xem bản chất 
tất nhiên của toàn bộ sự trải nghiệm của mình là: vô-thường, khổ, 
và vô-ngã. Bạn đối mặt trực tiếp và hiện thời với bản chất thay -ôồi 
của mọi hiện tượng mà bạn trải nghiệm và mọi sự vật vật chất mà 
bạn trải nghiệm. Bạn nhận ra rằng chẳng thứ nào có thể làm bạn 
hạnh phúc dài lâu và bạn cũng chăng có “zi` phải nếm trải sự bất 


toại nguyện vì sự vô-thường của chúng. !? 


Bạn có thể suy nghĩ về những đề tài này. Đó là sự thực hành 
hiệu quả. Nhưng nên nhớ rằng tất cả những ý-nghĩ đó đều là vì mục 
đích để dẫn dắt bạn đi đến mục tiêu là “sự trải-nghiệm vô ngôn” về 


những hiện-tượng đó đúng như Sự- Thật, đúng thực như chúng là. 


Sự chánh-niệm về tính vô-thường trong tất cả mọi đối-tượng 
năm trong “Bốn nên tảng chánh-niệm” (tứ niệm xứ) là ngưỡng cửa 
đạt thiền. Sự nhìn-thấy sự vô-thường (zmnica) dẫn dắt bạn đi đến 
nhìn thấy sự khổ (d„kkha) và sự vô-ngã (anzfra). Sự nhìn thấy 03 


Chương 10 — Jhana Thứ Nhất * 205 


đặc-tính này trong tất cả mọi sự-sống và sự hiện-hữu sẽ dẫn bạn 
đến sự giải-thoát. (Nguyên lý của con đường đạo Phật là vậy!). 


Chỉ giác-ngộ 2: Sự Điều-Tra 
Sự điều-tra tìm hiểu những hiện-tượng (trạch pháp) là sự điều 
nghiên, suy xét hay xác minh kỹ cảng về một hiện tượng hay sự 
VIỆC. 
Vì có sự chánh-niệm nên có bước điều-tra tìm hiểu (Có chánh- 


niệm là có trạch-pháp) 


Trong khi thiền sinh đang chánh-niệm về 03 đặc-tính “vô- 
thường, khổ, vô-ngã” của một sự vật hay một hiện tượng, thì tâm lại 
nhảy qua chú ý vào đối-tượng khác. Điều này xảy ra thường xuyên 
như lẽ tất nhiên trong tiến trình thiền tập. Khi điều đó xảy ra, thiền 
sinh lập tức xem xét đối-tượng mới một cách kỹ càng, và im lặng 
(không lời) tìm ra tính vô-thường của nó, 1m lặng (không lời) hỏi 
rằng: “Cái này vô-thường hay thường-hằng cố định?”. Và khi bạn 
đã nghĩ suy với câu hỏi đó và cảng thêm chú-tâm một cách chánh- 
niệm vào đối-tượng mới đó, thì thiền sinh sẽ nhìn ra được bản chất 
“biến đổi (vô thường), bất toại nguyện (khổ), và không có ngã (vô 
ngã) của nó. 

“Liệu có thứ gì trên đời là thường hăng hay bắt biến đổi?”. Câu 
trả lời là “Không”. Nhưng bạn đừng tin vào lời tôi. Bạn hãy tự 


điêu tra vào mọi sự vật hiện tượng và tự mình chứng nghiệm. 


Vậy sau đó bạn nên điều tra về thân và tâm của mình với câu 
hỏi khác trong tâm: “Liệu tôi có thể tìm thấy thứ gì thường-hằng 
hay bắt-biến ở bên trong tâm và thân của tôi, trong những cảm- 
giác, sự nhận-thức, ý-nghĩ, và thức trong thân và tâm”?”. Cầu trả lời 


là “Không có ở đâu cả!?. Nhưng nghe như vậy không chuyển hóa 


206 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


được bạn. Bạn cần phải tự-mình điều tra vào bản thân mình một 
cách chân thành và triệt đề thì mới nhìn thấy được và chuyển hóa 


được. 


Sự định-tâm giữ đôi-tượng frước mặt sự chánh-niệm. S# chánh- 
niệm chú-tâm một cách kỹ càng vào nó. Rồi sự điều tra sẽ nhìn thấy 
răng nó đang luôn thay-đôi, nó là vô-thường, và vì vậy đó là dâu- 


hiệu của sự khô và sự vô-ngã. 


Chỉ giác-ngộ 3: Sự Nỗ-Lực 


Vì có sự điểu-tra, nên cắn có sự nó-lực (Có trạch-pháp là có 
tinh-tân) 


Sự điều-tra (trạch pháp) này làm phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn) 
để đi tìm cho được thứ gì thường-hằng hay cố định và loại bỏ 
những thứ vô-thường. Sự chánh-niệm và sự điều-tra càng sâu sắc 
hơn thì càng phát khởi sự nỗ-lực mạnh mẽ hơn đề nhìn thấy những 
khía cạnh sâu sắc hơn và vi tế hơn của sự “vô-thường, khổ, vô-ngã'. 
Nhờ nguồn năng-lượng được phát khởi, cho nên bạn không bị mệt 
mỏi, không bị thoái chí trong việc chánh-niệm. Bạn điều-tra bản 
chất “vô-thường, khổ, vô-ngã” của chính thân mình (sắc). Bạn đào 
sâu vào bên trong những cảm-giác (thọ), những sự nhận-thức 
(tưởng), những ý-nghĩ (hành), và thức của tâm (thức) để cuối cùng 
tìm ra những sự thật giống nhau. Bạn thực hiện điều đó với một 
nghị lực phát sinh từ cđm-nhận sự thúc-bách về mặt tâm linh.?? Bạn 
không bao giờ mệt mỏi trong việc quán-sát những thay-đổi tinh vi 
nhất hơi-thở, có lẽ đến mức độ phân tử của nó. Sự nỗ-lực sẽ giúp 


bạn tạo nên những tiễn bộ trong sự tu tập. 


Chương 10 — Jhana Thứ Nhất * 207 


Đây là sức mạnh của chi phần sự nô-lực (tnh-tẫn giác chi) của 
“Báy chỉ giác-ngổ” (Thất giác chỉ). Bạn cũng có một nguồn năng- 
lượng (tinh tấn) tự nhiên trong jhzna. Nguồn năng-lượng này cũng 
được mang vào trở lại vtrong đời vào đời sống thường ngày của 


bạn. 


Chỉ giác-ngộ 4: Sự Hoan-Hÿ 


Vì có sự nô-lực, nên sinh ra niêm hoan-hÿ (Có tinh-tân là có hỷ) 


Ví dụ bạn đang ởi giữa sa mạc. Bạn bị đói, khát, và mệt mỏi. 
Bạn hoang mang lo lắng, không biết mình đang đi về đâu. Bạn cần 
phải có thức uống, thức ăn, và bóng mát. Một người đàn ông xuất 
hiện. Đầu tóc và quần áo ông ta thắm đầy nước đang còn chảy 
xuống. Ông ta từ đâu ra vậy? Ở đâu mà ông ta có nước mà mình 
đang cần một cách tuyệt vọng? Bạn hỏi ông ta. Ông ta đưa tay chỉ. 
Ông còn dặn rằng: “Cứ đi thắng về hướng đó và anh sẽ thấy một 
khu rừng. Ngay đó, có một khoảng trống giữa rừng, có một hồ 
nước thiên nhiên”. 

Bạn tiếp tục đi theo hướng được chỉ. Rồi từ xa, bạn nghe thấy 
tiếng chim hót. Bạn nghe tiếng thú rừng và tiếng người người nói 
chuyện. Khi bạn càng đến gần, bạn nghe thấy nhiều người đang 
nhảy xuống hồ nước, bơi lội và đùa vui. Rồi khi bạn đến gần sát, 
bạn thấy tất cả mọi thứ chim chóc, thú vật, và con người—trai, gái, 
người trẻ, lớn già. Họ đang tắm, đang bơi, đang ăn những bông hoa 
súng, ăn những búp hoa sen, những rễ (ngó) sen. Số khác đang 
uống nước và nằm nghỉ ngơi trên bờ hồ bóng mát. Nhìn thấy cảnh 


này, niêm vui mừng hoan-hỷ của bạn tăng lên. 


208 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Rồi thì bạn cũng nhảy xuống hỗ. Bạn bơi lội và chơi đùa trong 
nước. Bạn uống nước cho đã cơn khát. Bạn ăn búp hoa sen và đọt 
hoa súng. Bạn thư giãn thỏa thích trong hồ nước nhiều giờ. Rồi sau 
đó, bạn lên bờ, duỗi tay chân và nằm thư giãn, và tự nói rằng: “Thật 
là hạnh phúc! Tôi hạnh phúc. Tôi thực sự hạnh phúc!”. 


Trong cảnh này, sự hoan-hỷ khởi sinh trong một tâm trí mệt 
mỏi vì sa mạc khi bạn nhìn thấy hồ nước tươi mát giống tựa như sự 
hoan-hỷ khởi sinh trong tâm khi ngồi thiền. Khi bạn tiến gần đến 
hồ và nghe rõ những âm thanh từ đó, niềm hoan-hỷ vui mừng càng 
tăng lên nữa. Khi bạn nhảy xuống hồ và uống nước, bạn chắc chắc 
là thắm đẫm trong vui mừng hoan-hỷ. Khi bạn ăn những búp hoa 
sen và những hoa súng thì bạn trải nghiệm một sự tĩnh lặng, thanh 
bình. Khi bạn lên khỏi nước và nằm nghỉ trên bờ, bạn được thư 
giãn và hạnh phúc, mãn nguyện một cách sâu sắc. Thậm chí niềm 
khoan-khoái hiếm có này có thể đưa bạn đến một giấc ngủ ngon 
lành. 


Tương tự như vậy, trong trạng thái jhana, yếu tô sự hoan-hỷ 
(hỷ) cũng khởi sinh một cách chậm rãi và tăng lên đến khi nó 
chuyển thành sự tĩnh-lặng (khinh an) và hạnh-phúc (lạc). Thông 
thường chúng ta hay dùng chữ hoan-hỷ, tức gồm có—hân hoan và 
khoan khoái — để diễn tả những trạng thái phấn khích như vậy. 
Thông thường, khi bạn được phấn khích, bạn hay nhảy cẵng lên 
xuống. Bạn tươi cười. Bạn cười to. Bạn ôm người khác. Bạn nói 
nhiều. Bạn hát. Bạn hôn người mình yêu thương. Bạn nhảy múa, và 
thậm chí hét lên cho đã. Khi bạn diễn tả sự phấn khích thông qua 
những hành vi đó, ý bạn nói rằng “Tôi hạnh-phúc”. Nhưng đó 
không phải là loại hạnh-phúc của jhana. Yếu tô hạnh-phúc (lạc) của 
tầng thiền định jhana thì rất tĩnh lặng, thanh bình và lướt nhẹ êm ái. 
Nó không phải như sự phấn khích. Thậm chí nó là ngược lại. Niềm 


Chương 10 — Jhana Thứ Nhất * 209 


hạnh-phúc tâm linh thì làm cho bạn trở nên thư giãn, tĩnh lặng, bình 


an, và đạt định. 


Đôi khi, trong lúc ngồi thiền, đôi mắt bạn đẫm lệ khi bạn tràn 
ngập với niềm hoan-hỷ sâu sắc này. Nhưng nếu bạn có chánh-niệm, 
thì bạn có thể hoàn toàn tỉnh-giác (rõ-biết) về niềm hoan-hỷ này và 
nhờ đó không chảy nước mắt, không một tiếng thốt ra, và không 


một cử động. 


Khi bạn đã đạt được yếu tô sự hoan-hỷ, là một trong “Bảy chỉ 
giác-ngộ” (thất giác chỉ), bạn sẽ tự nhiên cảm giác sự từ-ái (tâm-từ) 
và sự bi-mẫn (tâm-bi) dành cho tất cả mọi chúng sinh, và tự nhiên 
có ước nguyện khởi sinh trong tâm bạn, trở thành một tâm nguyện: 
“Cầu mong cho tất cả chúng sinh sống trong hạnh phúc và chan 
hòa!”. Khi bạn thực hành tâm-từ và tâm-bi dành cho tất cả chúng 
sinh, bạn thấy mình luôn trân trọng những gì mình có. Bạn cũng 
trân trọng những gì người khác có hay hưởng được, và bạn cảm 


thấy vô cùng biết ơn những gì mình nhận được ở trên đời. 


Đây là sức mạnh của sự hoan-hỷ. Niềm hoan-hỷ của tầng thiền 
định j»ana cũng thắm qua vào những niềm hoan-hỷ trong tâm-thức 
bình thường của bạn. Nó là niềm hoan-hỷ tiếp năng lượng cho cuộc 


sông và cuộc đời tu hành của bạn. 


(Trong nhiều kinh điển và giảng luận, chúng ta thường được 
nghe rằng, ngay cả từ thời Đức Phật, những vị tăng và ni xuất gia 
lúc nào cũng có vẻ mặt vui tươi, hoan hý. Chắc chắn sự tu hành 
đúng đắn của họ đã tạo ra loại niềm hoan-hỷ thanh cao và chính 


niềm vui hoan-hý này lại trợ giúp cho họ trên bước đường tu.) 


Chi giác-ngộ 5: Sự Tĩnh-Lặng 


210 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Sau khi có sự hoan-hỷ, thì có sự tĩnh-lặng (Có hỷ là có khinh- 


an) 


Niềm hoan-hỷ tươi mới, dịu mát và tĩnh lặng này được phát huy 
bởi sự tu tập này làm cho thân và tâm trở nên tự giãn, tĩnh lặng, và 
an bình. Khi tâm được bình an và tĩnh lặng, thì bạn cảm thấy nh 
lặng và tĩnh tại. Bạn cảm thấy mãn nguyện. Cơn sốt bực, tức, nóng, 
hay giận đều được làm dịu mát. Lửa dục vọng lắng xuống. Sự ngu 
SI cũng biết mất. Sự bất mãn, đau đớn, sầu muộn, sốt não, và tuyệt 
vọng cũng biến mắt. Bạn không còn cảm thấy sự đốt cháy hay nóng 
ruột vì sự ghen ty, sợ sệt, căng thắng, bất an và lo lắng. Thay vì 
vậy, bạn thấy an toàn và an ninh. Mặc dù lúc này vẫn còn cha 
nhìn thấy được mục tiêu giải -hoát cuối cùng, nhưng bạn đã có 


nhiều sự bình an và hạnh phúc thánh thiện. 


Sức mạnh của sự bình an sâu sắc của tầng thiền định jhana tiếp 
tục thâm thấu qua cuộc sống đời thường của bạn. Bạn sống và thực 
hành sự chánh-niệm với một cái tâm được tĩnh-lặng (khinh an) một 


cách sâu sắc chưa từng có trước đây. 


Chỉ giác-ngộ 6: Sự Định- Tâm 


Vì có được sự tĩnh-lặng sâu sắc, nên có sự định-tâm (Có khinh- 
an là có định) 


Đức Phật đã nói răng: “Người hạnh-phúc thì có thể đạt-định. 
Người có tâm tràn đây sự từ-ái thì có thể đạt-định rất nhanh”. 
Trong trạng thái jhana Nhất Thiên này, những ý-nghĩ về từ, bi, hý, 
xả, bố-thí, và hạnh-phúc là rất mạnh mẽ. Chúng duy trì sự chú-tâm 


của bạn một cách dê dàng. 


Chương 10 — Jhana Thứ Nhất * 211 


Điều gì tạo ra trạng thái định nhất-tâm [tức sự hợp-nhất của 
tâm, sự hội-tụ của tâm, sự nhất-điểm của tâm| Điều này khó giải 
thích bằng lời, nhưng chúng ta có thể dùng ví dụ để tả thực về nó. 
Hãy tưởng tượng ở cách xa có núi non, theo cách nói truyền thừa, 
có 37 đỉnh núi và sườn núi, tương ứng với 37 phẩn-fu trợ giúp 
giác-ngộ (37 phần bồ-đề)—bao gồm những phần tu thuộc Bái 
Thánh Đạo và Bốn Nên Tảng Chánh-Niệm. Tất cả 37 đỉnh núi này 
hợp thành một vùng núi lớn, gồm có 07 bảy khu núi lớn, tương 
ứng với Bảy Chỉ Giác-Ngộ (thất giác chỉ) mà chúng ta đang xem 
xét. Những đỉnh của những núi này nằm trên mây. Những giọt 
sương nhỏ luôn luôn mưa phùn phùn xuống đều đặn suốt thời gian. 
Lâu lâu có cơn mưa lớn. Những giọt nước càng được tích lũy nhiều 
hơn. Mỗi giọt nước như một khoảng-khắc (sát-na) nhỏ khi có một 
yếu-tố chiếm ngự trong tâm bạn. Tất cả chúng ta đều có vô số 
những chập chớp nhá, hiện và mất liên tục trong tâm. Những thứ 
như sự chánh-niệm, sự định-tâm, và sự fự-tin về những gì mình 
đang làm là đúng—tất cả những thứ này cũng hiện thị trong tâm 
theo kiểu những chập chớp nhá, đến đi, hiện mất. Đây là trạng thái 
tâm bị phân tán. (Đó là trạng thái tâm thông thường của tất cả 
chúng ta). Những yếu-tỗ bạn muốn hội tụ hay hợp nhất lại đang 


diễn ra một cách hiếm hoi, lúc đạt lúc không. 


Những giọt nước “sđf-na-râm” thâm dần xuống đất, được thấm 
lọc qua nhiều lớp đất cát và trở thành trong suốt. Những chất ô- 
nhiễm cặn bã bị giữ lại và những khoáng-chất vi lượng lành mạnh 
được hòa tan và thấm thấu theo nước ngầm. Những giọt nước thẩm 
thấu theo một dòng, hợp lại với nhau, tạo thành những khe suối 
nhỏ. Những khe suối nhỏ chảy dồn với nhau về chỗ hợp thành 
những dòng suối đồ. Những dòng suối đồ đồ dồn xuống thung lũng 
những khe núi. Tiến trình chảy này tiếp tục và nước đồ như thác 


xuống núi, reo ca và xối xả khi nó trút xuống thác đá. Mỗi giọt 


212 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


nước mang theo những chỉ giác-ngộ tiềm tàng trong đó, giờ đang 
hội tụ thành dòng. Cuối cùng, tất cả hàng tỷ tỷ tỷ tỷ của tỷ những 
giọt nước “sáf-na fâm” đó hội tụ thành một dòng sông lớn, một 
dòng sông chảy hùng mạnh như dòng sông Hằng ở quê Phật, hay 
dòng Mê-kông ở Châu Á, hay dòng Mississippi ở Bắc Mỹ. 


Nhưng sức mạnh của dòng sông này bị quản chế. Ai đó đã rất 
lanh lợi và đã xây một con đập ngay chỗ dòng nước đang chảy qua 
một hẻm núi. Dòng sông bị giữ lại, quây quẫn trong thung lũng núi 
và nước dâng lên, tạo thành một hồ nước lớn, lớn như Hồ Lake 
Superior thuộc Ngũ Đại Hồ ở Bắc Mỹ, hay như Biển Hồ Caspian 
Sea ở Châu Âu. Hồ nước chứa đầy từng năng lượng của tất cả từng 
mỗi giọt nước “sđf-na tâm-f” trên đầu nguồn mây phủ, hợp lại 
thành một khối lượng nước khống lồ chứa đầy những năng lượng 
và trọng năng. Một trọng năng và áp lực nước khổng lồ đẻ lên 
thành con đập, nó có gắng thoát ra theo quy luật trọng trường để 


giải tỏa nguồn năng lượng (trọng năng và thế năng) đó. 


Tâm bạn lúc này vẫn còn phân tán, mặc dù đã đỡ hơn lúc trước 
nhiều. Những yếu-tỗ bây giờ đã tích hợp được nhiều năng lượng 
hay sức mạnh vì được hội tụ hay hợp nhất lại (trong hồ); nhưng nó 
vẫn không đủ sự hội-tụ [định] cần có để tạo nên một hiệu lực như 
bạn muốn. (Đó là hiệu ứng giải tỏa dòng sông hợp nhất ở hồ khỏi 
sự ức chế của con đập). Một SỐ người khác thậm chí còn lanh lợi 
hơn và lợi dụng được chỗ lý này. Họ tạo những cái lỗ trên thành 
con đập. Những cái lỗ thoát nước rất nhỏ so với một biển hồ to lớn 
như vậy. Nước tuôn trào qua các lỗ với một áp lực rất mạnh để tạo 
ra một công năng lớn, cực kỳ mạnh (có thể đây quay tất cả các 
tuộc-bin của một nhà máy thủy điện). 

Trước đây tâm bị phân tán bởi hàng tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ những giọt 
nước “sáf-na tâm”. Sau đó hội tụ thành những con suối nhỏ, phân 


Chương 10 — Jhana Thứ Nhất * 213 


tán khắp vùng núi cao, rồi chảy ra suối lớn, rồi hợp lưu tất cả thành 
một dòng sông rộng lớn, và vẫn còn phân tán sức mạnh khắp nơi. 
Đến khi hợp-nhất lại trong hẻm núi tạo thành một hồ nước (thủy 
điện) to lớn có tiềm-năng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn còn bị phân 
tán và ức chế trong lòng hồ mênh mông. Bây giờ, nước có thể chảy 
qua từng lỗ nhỏ, tạo thành một dòng cực kỳ mạnh mẽ, mang một 
thế năng và động năng hùng mạnh và hội tụ. Tâm của bạn lúc này 
không còn phân tán nữa. Tất cả những yếu-tô đã hợp-nhất lại để 
giải tỏa sức mạnh của nó. Sức mạnh hội-tụ ở đây chính là sức mạnh 
chánh-định. 


Những tuộc-bin được gắn trên đường đi của những “dòng chảy 
được hội-tụ” dữ dội. Chúng đây quay những máy phát điện không 
lồ, chuyển tất cả những thế năng và động năng của nước thành điện 
năng, đủ để thắp sáng tất cả Canada và toàn bộ một vùng ở Châu 
Âu. Nguồn điện năng được hội-tụ chạy siêu nhanh vào những hệ 
thống đường điện đến tất cả hàng triệu triệu bóng đèn thắp sáng của 
các thành phố và các hộ gia đình. Đó là ánh sáng sáng tỏ của sự 
chánh-niệm soI rọi cho ta thấy rõ cái “bản chất sáng tỏ” của tâm. 
Bằng nguồn sức mạnh đăng sau nó, sự chánh-niệm soi chiếu chói 
lọi xuyên qua những bụi bẫn ô nhiễm tích tụ của đời sống, và tạo ra 
sự giải-thoát. Sự định-tâm đã tích tụ hàng tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ những “sá/- 
na-tâm” nhỏ nhất trong đó nhiều yếu-tô khác nhau đã thể hiện cùng 


lúc vào trong một trạng thái hợp-nhất. 


(Hãy tưởng tượng từ cái tâm của người bình thường, bao gồm 
vô lượng những sár-na-tâm chớp nhá, sinh diệt và phân tán, giỗng 
như từng giọt hơi nước trên đỉnh núi phủ mây. Cho đến khi vô 
lượng các hạt nước sđ/-na-tâm đó vượt qua bao nhiêu chặng đường 
thanh lọc và lắng thâm, rồi hợp nhất lại trong vô số lần thành những 
dòng chảy ngầm nhỏ, cho đến những dòng chảy rất nhỏ, rồi nhỏ, rồi 


214 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


trung, rồi lớn, rồi hợp nhất thành một dòng sông, rồi hợp nhất nơi 
một hồ lớn. Để rồi, đến lúc đầy đủ sức mạnh và sự hội-tụ [sự 
chánh-định], chúng xuyên qua lỗ thành con đập và biến thành một 
sức mạnh khai phá và giúp tạo ra nguồn điện-sáng [sự chánh-niệm] 
để soi rọi chiếu sáng vào mọi ngõ ngách các thành phố và hộ gia 
đình [soi rọi vào mọi ngõ ngách hốc sâu của tâm], và làm sáng 
bừng cái tâm; giúp khai sáng cái “bản chất sáng tỏ của chân-tâm 
nguyên thủy”). 

Trong trạng thái này của tâm, với sự hỗ trợ của sự định-tâm 
siêu mạnh của tầng thiền định jhzna, bạn tiếp tục sự chú-tâm hoàn 
toàn vào những trải-nghiệm của bạn về sự thay-đổi. Sự tỉnh-giác 
của bạn về sự vô-thường lúc này được trở nên sắc bén và minh sát 
hơn rất nhiều so với trước bởi vì nó được hỗ trợ bởi sự định-tâm 
của trạng thái /hana. Trước đây, trước khi bạn đạt được sự định- 
tâm, sự tỉnh-giác của bạn vỀ sự vô-thường còn nông cạn. Còn bây 
giờ thì nó đã rất thâm sâu và mạnh mẽ. Tâm của bạn có thể thâm 


nhập vào sự vô-thường một cách xuyên suôt chưa từng có. 


Đến lúc này, bạn không những chỉ thấy được sự vô-thường, mà 
bạn còn thấy được rằng mọi thứ vô-thường đều là bất toại nguyện 
(khổ). Tâm bạn chán ngán, không còn tham chấp vào những cảm- 
giác sướng khoái nào nữa, bởi vì sự nêễm-trải chúng rõ ràng luôn 
thay-đôi nhanh trước khi tâm với được đến nó. Bạn có thể bắt đầu 
thấy chán chường với tất cả mọi thứ. Cứ quan sát sự chán chường 
đó. Rồi bạn sẽ thấy ngay cả sự chán-chường đó cũng đang luôn 
thay-đổi. Chủ-đề thiền [đối-tượng thiền chính, như Zơi-/hở] lúc đã 
không còn là mục-tiêu nữa, nó đã bị bỏ lại phía sau. Tâm không tập 
trung vào bất cứ sự nhất-điểm riêng biệt nào mà tâm chỉ chú-tâm 
vào chính sự hội-tụ của chính nó. Sự nhất-điểm của tâm lúc này 


chính là cái tâm tập trung vào sự hợp-nhất [hội-tụ] của chính nó. 


Chương 10 — Jhana Thứ Nhất * 215 


Sức mạnh của sự định-tâm của trạng thái jhana giúp cho mọi 
thứ mình làm và nghĩ được sâu sắc hơn. Bạn áp dụng tâm chánh- 
định vào đời sống hàng ngày khi không ngồi thiền, và nó sẽ giúp 
nâng cao sự điều-tra tìm hiểu một cách có chánh-niệm vào mọi hiện 
tượng lên một trình độ cao hơn. Bạn sẽ dễ dàng nhìn thấu vào bên 


trong bản chất “vô-thường, khổ, vô-ngã” của mọi thứ bạn đang làm. 


Tâm đạt định-sâu thì nhìn thấy được những sự việc hiện tượng 
như chúng thực-là. Bạn trở nên thất vọng với những thứ rác rưởi 
trong tâm mà bạn đã luôn tạo ra và năm giữ. Rồi cuối cùng bạn 
buông-bỏ chúng. Và rồi bạn được tự do tự tại. (Nguyên lý và mục 


đích của sự thiền tập là vậy.) 


Chỉ giác-ngộ 7: Sự Buông-Xả 


Sau khi tâm đạt-định, thì khởi sinh tâm buông-xả (Sau định là 
xả) 

Một khi bạn đã thấy được tất cả những thành phần của thân và 
tâm——trong quá khứ, hiện tại, và tương lai— đều là “vô-thường, bất- 
toại-nguyện, và vô-ngã', thì một điều đặc biệt sẽ đến với bạn. Đó là 
sự buông-xả. Sự buông-xả sẽ có mặt trong tâm bạn khi nh?n thấy tất 
cả mọi thứ có điều-kiện, mọi thứ do-duyên hợp rồi tan [những pháp 
hữu-vi]. Đối với mọi thứ tùy duyên như vậy, bạn nhìn chúng bằng 
sự buông xả—cho dù chúng là thiện mạnh, không thiện lành, thuộc 
lời-nói, hành-động hay ý-nghĩ, dù chúng tốt, xấu, hay trung tính ... 
tất cả đều như nhau đối với bạn. Đó chỉ là sự hiện-hữu. Đó chỉ là 
thực-tại. Cách-nhìn (chánh kiến) của bạn không lay chuyền (bình 


tâm). 


216 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Rồi bạn cảm giác một sự cấp-bách về mặt tâm linh (samwvega). 
Bạn tăng cường sự tu tập sự chánh-niệm và bạn tu hành một cách 
nỗ lực hơn và kiên định hơn. Khi bạn đang ở trong trạng thái này 
của tâm, bạn có sự minh-sát sâu sắc hơn về con đường Bát Thánh 
Đạo. Bạn dùng sự chánh-niệm, sự chánh-định, và sự chú-tâm của 
mình để nhận biết sự vô-thường. Bạn điều tra và chọc thủng vảo 
bên trong bản chất bất-toại-nguyện và vô-ngã trong thân và tâm. 
Bạn chứng ngộ rằng tất cả những ý-nghĩ và cảm-giác “tuyệt vời” 
cũng luôn đang thay-đổi không ngừng ở một mức độ rất tỉnh vi— 
và những ý-nghĩ và cảm-giác “kinh khủng” cũng luôn đang đổi- 


thay. 


CHƯƠNG 11 
Jhana Thứ Hai & J hang Thứ Ba 


Bạn đang tu tiễn hướng thượng. Sự nghiệp tu hành tâm linh của 
bạn đang đi lên, và bạn thường gặp thêm nhiều sự trở-ngại. Bạn 
phải đấu tranh vượt qua những chướng-ngại này để đi đến tầng 
chứng ngộ cao hơn. Bạn phải từ bỏ hết những sự thèm-muốn thấp 
hơn đề bảo vệ những gì mình đã chứng đắc được. Tắt cả phải được 
thực hiện mà không có mặt tham-dục, không dính mặc tham-dục, 
để có thể tiến bước với một lòng kiên định lớn hơn. Điều đó giỗng 
như leo thang vậy. Bạn phải từ bỏ các nắc thang mà bạn đang đứng 
trên nó và nắm chắc nắc thang trên để giữ mình khỏi rớt. Bạn phải 
nâng chân lên để bước lên bậc thang tiếp theo. Cần phải có ý chí để 
từ bỏ. Nếu bạn cảm thấy thoải mái khi đứng trên nắc thang bạn 
đang đứng và không nhắc chân khỏi nó, thì bạn không thê bước lên 
nắc thang tiếp theo. Nếu bạn đứng yên, bạn chỉ chôn chân tại nắc 
thang thứ nhất. 


Biết thân này giống như một bình gồm đất, 

Nên thiết lập tâm này vững như một tường thành, 
Một người phải chiến đấu với Ma Vương 

Bằng thanh kiếm trí-tuỆ, 

Bảo vệ những gì đã chứng đắc được 


Không dính mắc vào thứ gì. 


Đây là tình cảnh của bạn sau khi bạn vừa chứng đắc tầng thiền 
định jhana thứ nhất (Nhất Thiền). Hai yêu tô hỷ và lạc đã khởi sinh 
từ sự khôống-chế và dẹp-bỏ những chướng-ngại (triền cái). Lánh xa 
và tách ly khỏi tất cả những chuyện phàm tục coi là “tuyệt vời'. 


Đây là một tình cảnh rất kịch tính và hấp dẫn. Tham-dục giác quan 


218 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


đã bị bỏ lại, vì vậy sự dính-mắc vào nó không còn diễn ra. Tuy 
nhiên, sự bình-an đích thực, niềm hoan-hỷ và hạnh-phúc đích thực 
thuần khiết là “trên cả tuyệt vời, là không thể tưởng tượng được 
trong đời sống phàm tục bình thường. Bây giờ, bạn có những thứ 
mà bạn chưa từng có trước kia. Đây là một trạng thái lý tưởng cao 


quý khoan khoái đến nỗi bạn có thê bị dính kẹt [tham đắm] vào nó. 


Đoạn kinh Pháp Cú trên đây đã nói thân như một bình gốm. Nó 
rất dễ bị bể. Nó có thể bị gãy bể bất kỳ lúc nào. Để bảo vệ nó, Phật 
đã dạy nên xây một tường thành băng tâm bao bọc xung quanh nó. 
Nhưng tâm thì càng dễ vỡ, tỉnh xảo, thay đổi chớp nhoáng, chớp 
nhá, đến đi, sinh diệt, và không ồn định. Nhưng đã vậy, để xây cho 
được tường thành tâm như vậy, bạn còn bị đòi hỏi phải chiến đấu 
với Ma Vương để giành lấy từng cước đất. Khi bạn chiếm được cơ 
sở, thì bạn phải bảo vệ nó mà không tham chấp hay dính kẹt vào 
thành quả đó. Đây là một việc khó làm. 

Khi người ta tham chấp hay bị ràng buộc vào thứ gì, người ta 
bảo vệ nó. Nếu người ta không bị ràng buộc hay tham chấp vào nó, 
họ sẽ buông bỏ nó. Đức Phật thì dạy chúng ta phải bảo vệ thành 
quả có được mà không tham-chấp hay dính-mắc vào nó. Đây chính 
là chỗ khác biệt. Và đây chính là tính chất của sự thành-đạt về tâm 
linh. Nếu bạn bị tham đắm vào tầng thiên định j?hana thì bạn không 
thể tiễn bộ lên cao hơn nữa. Và bạn cũng không vận dụng được nó. 
Để bảo vệ cái thân dễ bể như bình gốm, bạn phải dùng cái tâm dễ 
vỡ hơn và xây một tường thành để chống lại Ma Vương. Hai thứ 
thân và tâm mong manh nảy phải được gia cô bởi sự chánh-niệm để 
được mạnh chắc hơn. Bạn đã dành được niềm hỷ, lạc, và bình-an 
trong trạng thái jhana. Những thứ này cần phải được bảo vệ băng 
sự chánh-niệm mà không tham-đăm hay dính-kẹt vào chúng. Chỉ 
khi nào bạn không bị mê đắm vào những niềm hý, lạc và bình-an 


Chương II] — Jhana Thứ Hai & Jhana Thứ Ba * 219 


đó thì bạn mới có khả năng và rdnh fay chiên đầu với Ma Vương 
(Mara). Sự mê đăm là miêng môi câu. Nêu bạn căn môi, bạn sẽ 


thua trận. 


CHỨNG ĐẮC JHANA THỨ HAI 


Việc chứng đắc tầng thiền định jzna thứ hai (Nhị Thiền) 
không phải xảy ra bằng việc ước muốn, ý muốn, hay cô sức. Khi 
tâm đã sẵn sàng chứng đắc jhana thứ hai, thì tự động nó sẽ buông- 
bỏ jhana thứ nhất. Bạn thậm chí không cần có ý nguyện bước tiến 
lên tầng thiền thứ hai. Khi tâm đã sẵn sàng, nó tự lướt vào tầng 
thiền thứ hai. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi bạn để cho nó lướt vào. 


Khi bạn đã đạt Nhất Thiền, bạn đẹp bỏ øu/ểu hành-vi và ứất cả 
những chướng-ngại vốn đã từng là những thói quen kiên cố của 
tâm. Tầng thiền định jhana tứ hai (Nhị Thiền) được gọi là “jhana 
không có ý-ngh?' (phi ý-nghĩ, phi tư tưởng, phi tư duy). Để chứng 
đắc jhana thứ hai, bạn phải đẹp bỏ luôn zẩm (vitakka) [ý-nghĩ được 
áp dụng, gồm ý-nghĩ buông-bỏ, bồ-thí, từ, và bỉ] và tứ (vicara) lý- 
nghĩ được duy trì]. Nói ngắn, để chứng đắc Nhị Thiền, người tu 
phải dẹp bỏ luôn yếu-tố tầm và tứ. Một phần chức năng của chúng 


là tạo thành lời-nói, chuyển ý-nghĩ vi tế thành lời. 


Trong thiền, đặc biệt là khi đang trong khóa thiền, chúng ta 
quan sát sự im-lặng. Chúng ta thường nói rằng chúng ta quan sát 
“sự im-lặng thánh thiện”. Về thực tế, nếu khi có những ý-nghĩ 
trong tâm, thì sự im lặng thông thường của chúng ta không phải là 
sự Iim-lặng thánh thiện. Vì vậy, sự hình thành lời nói phải được 
chấm dứt hoàn toàn để sự im-lặng của chúng ta thực sự là sự m- 
lặng thánh thiện. Tầng Nhị Thiền không còn có mặt những fz 


tưởng suy lý soi xét, tức những ý-nghĩ được duy trì (vicara , tử) như 


220 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


chúng ta đã định nghĩa trước đây về nó. Ở đây, sự im-lặng bên 
trong là sự im-lặng /hc sự thánh thiện. Đó là trạng thái jhana của 
một bậc thánh nhân đích thực. Trong trạng thái này, tâm /hực sự 
fnh-lặng đúng theo nghĩa của chữ này. 


Ngay khi cái khoảng-khắc đang suy nghĩ, hay ngay /úc những 
ý-nghĩ vi tế biến mất khỏi tâm, bạn tỉnh giác biết răng mình đang 
tiến vào tầng thiền định jhana thứ hai. Nhưng ngay khi cái ý-nghĩ 
“Đây là tầng thiền jhana thứ ha?” xuất hiện trong tâm, thì bạn bị 
mất jhana ngay. (Vì có ý-nghĩ xen vào là bạn “rớt” định ngay). 
Hãy có làm lại, và làm lại ... cho đến khi nào ý-nghĩ đó không 
xuất hiện nữa. Bạn có thể an trú với sự tỉnh-giác về jhana thứ hai 
mà không dùng khái niệm: “Đây là /hana thứ hai”. Đây là một sự 
cân bằng rất tỉnh vi. Chỉ khi nào bạn có sự chánh-niệm tròn vẹn 


hoàn toàn thì bạn mới duy trì được sự cân bằng đó. 


Trước khi chứng đắc tầng Nhất Thiên, bạn phải tu tập sự chánh- 
niệm để chứng đắc được nó. Trong trạng thái jhana Nhất Thiên, 
bạn dùng sự chánh-niệm để duy trì mức độ không suy suyên, không 
dao động của trạng thái jhana. Sự chánh-niệm đóng vai trò rất quan 
trọng trong tầng Nhất Thiền trong việc phòng hộ không cho các 
chướng-ngại tắn công vào jhana. Mỗi khi bạn mất sự chánh-niệm, 
thì bạn mắt luôn trạng thái Nhất Thiền này. Trong Nhất Thiền, sự 
định-tâm của bạn còn ca được mạnh mẽ lắm, và bạn có thể mắt 


nó một cách nhanh chóng. 


Jhana thứ hai (Nhị Thiền) thì ôn định vững chắc hơn. Tựu 
chung, jhana thứ hai có nhiều yếu-tố, gồm có cả yếu tố sự f-tin 
bên-trong. Yễu-tỗ sự tự-tin này không có mặt trong jhana thứ nhất. 
Bằng cách đối trị vượt qua chướng-ngại sự nñghi-ngờ, bạn đã tu 
dưỡng được một mức độ sự tin-tưởng nhất định vào Phật, Pháp, 
Tăng, và những giới-hạnh đạo đức. Khi bạn chứng đắc jhana thứ 


Chương II] — Jhana Thứ Hai & Jhana Thứ Ba * 221 


hai, Sự tin-tưởng này càng thêm mạnh mẽ. Vì chính do tự mình đã 
trải nghiệm qua trạng thái jhana thứ nhất (và thấy nó là có thực, nó 
là có thể tu chứng được), cho nên bạn càng tin-tưởng sâu sắc hơn 
vào sự chứng-đắc và vào Phật, Pháp, Tăng. Bạn đang tiến bộ thêm. 
Bạn tự chứng thấy cho chính mình và điều đó vượt trên hắn mọi 
khả năng còn sự nghi-ngờ. Con đường hướng thượng của bạn bây 
giờ rất rõ ràng. 

Jvhana Thứ Hai này cũng có trình độ sự định-tâm thâm sâu hơn. 
Bạn không cần phải canh chừng những chướng-ngại. Jhana Nhất 
Thiên thì vẫn còn gần với những chướng-ngại và tất cả những trải 
nghiệm vật chất sắc thân. Nhưng Jhana Nhị Thiển, tuy vẫn còn gần 
với yếu-tố ẩm và ứứ, nhưng lúc này nó đã cách ly xa khỏi những 
chướng-ngại. Bạn cần phải luôn luôn có chánh-niệm cảnh giác về 
khả năng bị trượt mất khỏi trạng thái jana bất cứ lúc nào. Đây là 
lý do người tu cần phải học và tu tập năng lực chánh-niệm ngay 
ban đâu. Như lời kinh đã định nghĩa trạng thái Nhị Thiền: 


(I) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), 
người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 
hai (Nhị thiền), trạng thái có sự tự-tin bên trong và sự 
hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét 
(tứ), và có sự hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được 


sinh ra từ sự định-tâm.” ?! 


Sau khi ¿ẩm (viakka) và tứ (vicara) bước ra khỏi bức tranh, thì 
niềm sảng-khoái (khoái), hạnh-phúc (lạc), và sự nhất-điểm của tâm 
(định) vẫn ở lại. Khi những ý-nghĩ (tư tưởng, tư duy) đã không còn, 
bạn trải nghiệm toàn thể thân và tâm tràn ngập niềm hoan-hỷ và sự 
hạnh-phúc. Niềm hoan-hỷ (hÿ) này tiếp tục tự bổ sung nhân lên 
bằng những niềm hoan-hÿ nhiều và nhiều hơn nữa. Trạng thái này 


giông như một cái hô nước có một dòng suôi chảy bên dưới, liên 


222 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


tục có dòng nước tươi mới chảy qua bên dưới. Bên dưới luôn luôn 
là dòng nước mới. Trên mặt nước thì được làm sạch bởi trận mưa 
phùn rất nhẹ, rửa trôi những bụi bần trên mặt nước. Tâm bạn liên 
tục được làm tươi mới và thanh lọc bằng niềm hoan-hỷ tươi mới. 


Đó là sự tươi mới trào dâng liên tục và đêu đặn. 


CHỨNG ĐẮC JHANA THỦ BA 


Bây giờ, chúng ta tiến đến tiếp cận tầng thiền định jhana thứ ba 
(Tam Thiền). Không phải do ý muốn hay do mình muốn, chính là 
tâm tự nó không còn vui thích tầng thiền định thấp, và tự nó tiến 
vào trạng thái tầng thiền định jhzna cao hơn. Yếu-tô hoan-hỷ (hỷ) 
dần biến mất. Bạn chắng làm gì để khiến nó phai biến cả. Nó tự 
phai biến, tự nó làm vậy. Điều đó xảy ra vì 02 lý do. Lý do thứ nhất 
là (¡) tâm không còn quan tâm đến tầng thiền định thứ hai. Lý do 
thứ hai là (ii) niềm hoan-hỷ bị tác động bởi thời gian và cũng bị vô- 
thường. 

Bạn trải nghiệm một cách rõ ràng về bản tính vô-thường của 
những yếu-tố của jhana. Sự trải nghiệm về tính vô-thường diễn ra 
(¡) khi bạn đang ở trong tầng thiền jhana, (ii) ngay khi bạn thoát ra 
khỏi /hana, và (11) khi bạn quán xét lại [quán chiếu lại] lại những 
yếu-tô của jhana sau khi đã thoát ra khỏi nó. Bạn không cần phải 
tốn nhiều thời gian để nhìn thấy sự vô-thường của các yếu-tố của 


Jhana. Chính sự chánh-niệm mà bạn đã tu dưỡng sẽ làm chuyện đó. 


Ngay từ bước sơ cơ, trước khi thiền định để chứng đắc jhana, 
bạn phải cố gắng tu tập sông theo những nguyên tắc của giới-hạnh. 
Bạn tự kỷ luật mình bằng sự nổ-lực 04-bước [04 bước tinh-tấn] mà 
bạn đã học ở Chương 3; bạn học cách chọn những thói tâm tốt và 
đẹp bỏ những thói tâm xấu. Tâm mình cũng giống như một con thú 


Chương II — Jhana Thứ Hai & Jhana Thứ Ba * 223 


hoang. Nó nếm trải những khoái-lạc giác quan phàm tục. Thư, 
sân, sỉ, và những ô-nhiễm nhỏ hơn khác luôn luôn mạnh, cứng và 
khó bứng. Bạn cần phải có nhiều sự nỗ-lực thì mới đối trị được 
chúng, để có thể tu dưỡng và duy trì những trạng thái tâm thiện 
lành. Giờ đây, bạn đã vượt qua giai đoạn đó rồi. Việc lánh xa 
những ô-nhiễm lúc này đã dễ dàng hơn nhiều rồi. 

Sự chánh-niệm và sự định-tâm đã hợp nhất với nhau trong 
trạng thái jhana Nhất Thiển, tuy nhiên chúng vẫn còn đang phấn 
đấu để có mặt một cách rõ ràng. Ở jhana Nhị Thiên, sự chánh-niệm 
và sự định-tâm trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, những vẫn chưa đủ 
mạnh mẽ “đủ đô” để có mặt “đầy đủ”. Cho đến khi bước vào jhana 
Tam Thiền thì sự chánh-niệm và sự định-tâm thể hiện “đầy đủ' và 
thực sự bắt tay nhau một cách “trọn vẹn°. Bạn có thể nhìn thấy 
chúng một cách rất rõ ràng trong công thức chuyền hóa tâm sau đây 
để tiễn vào jhana Tam Thiển (như lời kinh đã định nghĩa): 


(HM) “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hý (hỷ), người 
đó an trú buông-xả (xả), và có chánh-niệm (niệm) và rõ- 
biết (tỉnh giác), người đó trải nghiệm sự-sướng bằng thân 
(thân lạc); người đó chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc 
thánh gọi là: “Người đó buông-xả và có chánh-niệm, là 


người an trú một cách hạnh-phúc (tâm lạc).” 


Jhana thứ ba (Tam Thiền) và (ý œøz (Tử Thiền) được gọi là 
những “?hana không có hỷ” (phi hỷ). Trong jhana Tam Thiên, yêu- 
tố lạc (sukha) là yếu-tố chiếm ngự nôi trội, nó thay thế yếu-tô hỷ 
(piri) vừa bị phai biến. Khi bạn đang thực hiện bước “kiểm soái 
Jjhanad” Nhị Tì hiển, tâm của bạn dần dần mất đi sự thích thú yếu-tố 
hoan-hỷ (hỷ), vì nó coi sự hoan-hỷ vẫn là còn là /hô-/ế hơn những 
yếu tố khác như hạnh-phúc (lạc) và buông-xả (xả). Tâm dần dần 


224 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


thích thú hơn các yếu-tô sự hạnh-phúc (lạc), sự định-tâm (định), sự 
chánh-niệm (niệm), sự rõ-biết (tỉnh giác), và sự buông xả (xả) đang 
bắt đầu xuất hiện. Khi tâm đã hoàn toàn không còn hứng thú gì với 
yếu-tô hỷ, nó tự lướt vào trạng thái jhana Tam Thiên, mà không cần 
có ý chí hay ý nghĩ gì của bạn. Khi những điều-kiện để chứng đắc 


tầng thiền thứ ba đã có mặt đầy đủ, thì tâm tự nó chọn tiễn vào. 


Tầng jhana Tam Thiền này có nhiều yêu-tố lớn nhỏ. Yếu-tô sự 
hoan-hý (hỷ) đã không còn vì nó trông quá thô-tế so với yêu-tô sự 
hạnh-phúc thanh khiết của jhana Tam Thiên. Yêu-tỗ sự hoan-hỷ ở 
tầng Nhị Thiền giống kiểu “sự đạ được cái gì”. Còn sự hạnh-phúc 
(lạc) của Tam Thiền thì giống như “sự fhụ thưởng có được sau khi 
từ bỏ sự hoan-hÿ đó” vậy. Yếu-tố lạc thì nhẹ nhàng hơn, êm ả hơn, 
ít xúc động hơn, nó ít “bừng” hơn yếu-tố hý. (Lạc thì tốt hơn và 
bình lặng hơn hỷ). 


Khi bạn chứng đắc jhana Nhị Thiển, bạn cảm nhận một niềm 
tin-tưởng rất mạnh mẽ vào sự chứng đắc (Nhất Thiển có thực) của 
mình. Khi bạn trải các bước thực tập “kiểm soát jhana” Nhị Thiên 
này, tâm bạn nhận biết răng yếu tố hỷ càng lúc càng yếu đi. Những 
chướng-ngoại đối nghịch của nó như “sự bá-an và lo-lắng” thì vẫn 
còn ám mụi trong tâm lúc này lúc khác. Cứ mỗi lần bạn chứng 
nhập lại vào trạng thái Nhj 7¡ hiên, thì tâm lại càng bớt thích thú với 
yếu-tố hý. Lúc này, sự chánh-niệm mà bạn đã thực tập trước đó 
[thậm chí từ lúc sơ cơ và trước khi chứng đắc tầng thiền định] thì 


đang nôi bật lên và mạnh mẽ hơn. 


Bạn đã phát triển sự chánh-niệm và sự tỉnh-giác ở giai đoạn 
mới bắt đầu tập thiền. Yếu-tỗ sự chánh niệm và sự tỉnh-giác này có 
mặt trong Nhất Thiền và Nhị Thiền. Nhưng bởi vì những yếu-tố 
khác của jhana (ví dụ: hÿ) lúc đó đang là “yếu tổ chiếm ngự” một 
cách thô tế, cho nên 02 yếu-tố này không nỗi trội lên được trong 


Chương II — Jhana Thứ Hai & Jhana Thứ Ba * 225 


trạng thái hai tầng thiền định đầu tiên này. 02 yếu-tố là sự buông-xả 
và sự tỉnh-giác cũng nổi bật lên trong Tam Thiên. Bây giờ, khi 
những yếu-tô khác của jhana đã trở nên suy yếu, thì các yếu-tô như 


“sự buông-xả”, “sự chánh-niệm”, và “sự tỉnh-giác” nôi bật hăn lên 


để làm thanh lọc và làm sáng bóng jhana Tam Thiển. 


SỰ KIÊM SOÁT JHANA 


Bạn không nên nôn nóng chứng đắc tầng thiền định jhzna cao 
hơn khi mình vẫn chưa kiểm soát được các tầng thiền thấp hơn một 
cách quán xuyến và thành thục. Bạn phải chú-tâm hoàn toàn vào 
việc “kiểm soát hoàn toàn tâng jhana thứ nhất" trước khi nỗ lực 
chứng đắc tầng jhana thứ hai. [Nguyên tắc là vậy!]. Khi bạn đăng 
nhập vào tầng Nhất Thiền nhiều lần, tâm bạn sẽ không còn thích 
thú trạng thái Nhất Thiền nữa, bởi vì bóng dáng của ý-nghĩ (tư duy, 


tư tưởng) vẫn còn rình núp bên dưới nó. 


Điều này giống như cảm giác nhàm chán mà chúng ta thường 
biết với tâm thức thông thường. Ví dụ bạn đang cô găng đạt được 
điều gì mà bạn rất thích. Một ngày nọ bạn có được nó. Lúc đầu bạn 
vô cùng thích thú nó, nó thật là tuyệt vời với bạn. (Nó giống như 
cảm giác tuyệt vời khi một người phàm phu mới chứng đắc được 
trạng thái hoan hỷ ngây ngất của Nhất Thiền vậy. Hoặc, ví dụ, 
giống như cảm giác một kẻ đang nóng khát được ăn một ly kem 
lạnh mát vậy). Nó vô cùng hấp dẫn. Bạn thực sự yêu quý nó. 
Nhưng khi bạn tiếp tục thưởng thức nó nhiều lần, bạn bắt đầu bớt 
thích thú nó. (Đó là quy luật ích dụng tiệm giảm). Sự khoái lạc bạn 
có từ nó bắt đầu giảm dần. (Giống như cảm giác bắt đầu ngán khi 
bạn tiếp tục ăn ly kem thứ ba vậy. Niềm vui sướng thường mau 
phôi phai.). Cuối cùng, bạn không còn thèm chú-tâm vào thứ đó 


226 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


nữa. (Giống như bạn sẽ quay mặt chỗ khác với ly kem thứ tư vậy. 
Sự vui sướng thế tục rồi cũng đến lúc chán bỏ). Nó trở thành một 
thứ khác đối với bạn, như chỉ là chuyện cũ. Tâm hướng về thứ 
khác, mới hơn, ngon lành hơn mà nó thích hơn. 


Tương tự, bạn rất thích chí với những ý-nghĩ (tư tưởng) tinh tế 
thanh cao như: sự từ-bỏ, tâm-từ, tâm-bi tràn ngập trong Nhất Thiên. 
Nhưng sau khi chứng nhập vào Nhất Thiền nhiều lần, bạn mất đi 
dần sự quan tâm hay thích thú về những tư duy thiện lành đó. Ví dụ 
bạn nhập định vào tầng Nhất Thiền mười lần. Thì mỗi lần sự thích 
thú những ý-nghĩ đó sẽ phai bớt đi một chút. Đến lần thứ mười 
một, tâm có thể hoàn toàn chán-bỏ toàn bộ những ý-nghĩ (tầm và 
tứ). [Đây chỉ là ví dụ, đừng để ý các số “lần này. Tùy theo mỗi 
người, các con số có thê là một vài lần, năm, sáu lần hoặc nhiều 
hơn. | 


(P- Tức là người tu dẹp bỏ hoàn toàn những ý-nghĩ thiện lành 


của /ẩm và ứứ để tiễn vào chứng đắc tầng Nhị Thiên). 


Điều này có nghĩa là, khi tâm không còn tham đắm /hana Nhất 
Thiền và sẵn sàng dẹp bỏ nó hoàn toàn, thì bạn không cần phải tốn 
công sức hay ý chí để tiến lên tầng jhana Nhị Thiên. Tự nó xảy đến. 
Điều này là giống nhau đối với tất cả mọi thiền sinh. Khi trạng 
thái chuẩn bị đã được thiết lập đầy đủ, khi các điều-kiện đã được 
hội đủ để tiến đắc tầng thiền định thứ hai, thì tiến trình tự nó xảy 


ra—một cách tự nhiên. Đó là tính chất của Giáo Pháp (Dhamma). 


Rồi thì tâm bạn sẽ tự nhiên lướt vào Jhana thứ hai. Sự tự-tin 
bên trong lúc này cảng trở nên mạnh mẽ trong trạng thái Nhị Thiền 
này nhò bạn đã rõ ràng tự mình chứng được kết quả Nhất Thiền 
trước đó, (không còn nghi ngờ về trạng thái tầng thiền định là 
không có thực và không thể chứng đắc được). Sau khi chứng nhập 
trạng thái tầng Nhị Thiền này nhiều lần, bạn thấy rằng Nhị Thiền 


Chương II] — Jhana Thứ Hai & Jhana Thứ Ba * 227 


mang đên cho bạn nhiêu sự hỷ và sự lạc được sinh ra từ sự định- 


tâm mà bạn đã trải nghiệm ngay khi mới bước vào Nhị Thiên. 


Sau đó, bạn chứng nhập vào Nhị Thiền nhiều lần nữa. Cái điều 
đã xảy ra ở Nhất Thiền giờ cũng xảy ra xảy ra tương tự trong Nhị 
Thiền. (Quy luật ích dụng tiệm giảm). Yếu tố hỷ không còn là điều 
thú vị (với tâm) nữa. Nhưng làm sao bạn có thể quay lưng lại và 
không còn thích thú một trạng thái đầy hoan-hỷ như vậy?—Có thẻ. 
Như đã nói, cho dù trạng thái đầy sự hoan-hỷ của Nhất Thiền và 
Nhị Thiền là cao siêu đáng quý chứ không phải như sự phẩn-khích 
thế tục bình thường mà chúng ta có trong cuộc sống bình thường 
với tâm thức bình thường của người phàm thường. Nó đã là một 
trạng thái hoan-hỷ tinh tế và cao quý hơn hắn, nên nó đã (từng) làm 
cho chúng ta vô cùng vui sướng và thích thích thú về thân và về 
tâm khi chúng ta trải nghiệm nó ở Nhất Thiền và Nhị Thiên. Tuy 
nhiên, lúc này sự bất-an lại ám ảnh tâm bạn cho đến chừng nào sự 
hoan-hÿ còn có mặt trong tâm. Còn yếu-tố hỷ là tâm còn sự bắt-an 
(trạo cử). Phải chăng nó giống như cách bạn nhìn những người 
đang tổ chức một đám tiệc. Đám tiệc cảng hân hoan vui nhộn 
chừng nào, người tổ chức càng cảm giác bắt-an chừng nấy. (Bắt-an 
vì càng lúc càng thấy chán nó, và khi nó tàn cuộc, ngày mai có thê 
đối diện với sự hết tiền túng thiếu nợ nần). Tâm không còn thích 
thú yếu-tô "ÿ đang chiếm ngự trong Nhị Thiền. Tâm từ bỏ yếu tố 
hỷ. Rồi sau đó, tâm tự nó lướt vào jhana Tam Tì hiển, nơi có một 
trạng thái hạnh-phúc (lạc) tinh-tế hơn và thanh-lọc hơn đang chiếm 


ngự. 


N»NAĂM BUỚC KIÊM SOÁT JHANA 


228 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Làm cách nào chúng ta có thể làm được việc “kiểm soát” [làm 
chủ, thao tác thành thục] trạng thái /hana mà chúng ta đang đặt ra? 
Có phải tất cả được làm một lần? Không. Cũng như những việc 


khác, có nhiêu bước tự nhiên trong tiên trình này: 


° Bước 1: % ch-râm. Nghĩa thực hành ở đây là “chuyển sự 
chú-tâm vào một cái gì”. Trong bối cảnh thực hành này có nghĩa là 
“khả năng mang sự chú-tâm một cách có chánh-niệm vào những 
yếu-tô của jhana”, từng yếu tổ một, sau khi người tu /hoár-ra khỏi 


tầng thiền định jhana. 


Giai đoạn sự chú-tâm ngay sau giờ thiền là rất hiệu quả. Đừng 
để cơ hội quan trọng này vụt mất qua tay bạn. Bạn cân phải suy xét 
lại [quán chiếu lại, xem xét lại, hồi xét] trạng thái /hana của mình, 
đặc biệt là khi nó đã được vững vàng và ồn định, khi mà bạn có /hể 
chứng nhập vào nó bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, và kéo dài trong 
bao lâu fày /heo ý bạn muốn. Làm như vậy bạn có thể nhìn thấy nó 


một cách rõ ràng. 


Nên nhớ răng, những chướng-ngại (triền cái) vẫn chưa chết, 
chúng chỉ đang bị khống chế và dẹp bỏ thạm thời. Hễ bất cứ khi 
nảo những chướng-ngại bị khống chế đó có cơ hội khởi dậy hoặc 
mạnh lại, thì bạn sẽ bị mất ngay trạng thái /hana. Bạn phải tìm cho 
ra được những chướng-ngại nào đang phá rối trạng thái jhana của 
bạn. l>- Cứ lặp lại và làm theo những bước như trong Bước 1 này để 
xử lý hay đối trị chướng-ngại nào đang có mặt. Sau khi chướng- 
ngại đó bị kiềm chế và lắng lặn xuống lại, thì bạn chứng nhập vào 


lại trạng thái tầng thiền định /hana. 


Đây là bước thứ nhất, là một phần việc phải làm của sự “kiểm 


soát Jhangđ”. 


Chương II] — Jhana Thứ Hai & Jhana Thứ Ba * 229 


° Bước 2: Sự chứng-nhập (chứng đắc, đăng nhập). Sự chứng- 
nhập ở đây có nghĩa là khả năng chứng nhập (đăng nhập, chứng 
đắc) vào lại tầng thiền định jhana một cách nhanh chóng. Khả năng 
này sẽ được thiện xảo và thành thục nhờ vào việc thực tập nhiều 
lần. Bởi vì bạn đã từng chứng đắc tầng thiền định, cho nên ngay cả 
khi bạn bị trượt mắt nó (vì những chướng-ngại ...) thì bạn vẫn có 
thể chứng nhập lại vào tầng thiền định một cách nhanh chóng. 
Hãy thực hành như vậy, đăng nhập lại càng nhanh càng tốt ngay 
trong lúc còn đang ngồi thiền, hoặc ngay trong giờ thiền kế tiếp, 
hay ngay bất cứ khi nào bạn thuận tiện, ngay khi bạn đã có đầy đủ 
các điều-kiện phù hợp đúng đắn. Đừng để cho tâm bạn quên đi 
cách chứng nhập [đăng nhập, nhập định] vào tầng thiền định. Đừng 
để nguội lạnh, hãy luôn “tôi luyện” khi sắt đang còn nóng đỏ. 

Đây là bước thứ hai, là một phần việc phải làm của sự “kiểm 
soát ;hangđ”. 

‹ Bước 3: Š% quyếi-định. Sự quyết-định ở đây là sự quyết tâm 
hay “khả năng quyết định sẽ ở (nhập định) trong tầng thiền định 
Jhana trong một khoảng thời gian được định trước chính xác là bao 
lâu theo ý mình.” (Ví dụ người thiền có thể chủ tâm quyết định sẽ 
chứng-nhập trong trạng thái một tầng thiền định trong khoảng thời 
gian l giờ hoặc 2 giờ trước khi thoát-ra). Bạn phải quyết định dứt 
khoát khoảng thời gian nhập-định trong /hana. Khả năng định giờ 
nảy vẫn còn yếu khi bạn còn vẫn còn ở những tầng thiền định thấp, 
nhưng khả năng quyết định này sẽ trở nên mạnh mẽ khi bạn chứng 


đắc trình độ những tầng thiền định cao hơn. 


Bạn khó mà có thể ở quá lâu trong 03 tầng thiền đầu tiên (Nhất 
Thiền, Nhị Thiền, và Tam Thiền), vì vậy bạn không nên định trước 
một khoảng giờ quá lâu. Bởi vì trong trạng thái của 03 tầng thiền 
định này, những chướng-ngại chỉ đang được tạm thời khống chế và 


230 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


chúng vẫn còn ấn ám trong tâm. Vì vậy, bạn sẽ luôn bị rớt thiền rớt 
định, sẽ luôn bị trượt mắt khỏi trạng thái jhana. # Nhưng bạn phải 
quyết tâm chứng-nhập n0 gay vào lại trạng thái jhana và lưu lại trong 
đó một khoảng thời gian. Lúc này, khả năng của bạn chưa được 
hoàn hảo. Và bạn lại sẽ bị rớt khởi trạng thái jhana nữa, như lẽ tất 
nhiên. 

Lúc này bạn phải quyết tâm tìm xem điều gì sai ở đây. Bạn tìm 
nguyên nhân. Nguyên nhân luôn luôn là một trong những thứ ô- 
nhiễm (chướng-ngại) của tâm đã lẻn vào tâm. -Khi bạn tìm thấy 
được đó là chướng-ngại nào đó đang phá rối và gây sự này, bạn 
phải quyết tâm đối trị nó, vượt qua nó, và ngăn phòng không cho 
nó khởi sinh trở lại. Bạn quyết định đối trị ô-nhiễm đó và tu dưỡng 
những trạng thái tâm thiện lành để hỗ trợ cho jhana. Phải kiên 


quyết duy trì trạng thái tâm thiện lành đó. 


Chỗ này chính là vai trò của “sự chánh-niệm /rong jhana”. Bạn 
áp dụng sự chánh-niệm bên ngoài jhana đê tìm ra vẫn đề khó khăn 
ở chỗ nào. Rồi bạn áp dụng sự chánh-niệm rong /hana đề giữ được 
trạng thái tâm lành mạnh đề duy trì trạng thái j#ana. Như vậy, bằng 
sự chánh-niệm, chúng ta có thê đối trị thứ ô nhiễm chướng ngại; và 
bằng sự chánh-niệm, chúng ta có thê chứng nhập vào lại trạng thái 


Jjhana và duy trì trong trạng thái /hana. 


Đây là bước thứ ba, là một phần việc phải làm của sự “&#ểm 


soát Jhanađ”. 


° Bước 4: Sự (hoái-ra (đăng xuất). Sự thoát-ra Ở đây về thực 
hành có nghĩa là bước-ra khỏi, xuất-ra khỏi, hay đăng-xuất khỏi 
trạng thái j»ana một cách dễ dàng theo đúng thời gian người thiền 
đã quyết định trước (trước khi nhập-định). Bạn không nên “ngồi 


chờ” trong jhana đến khi bạn bị mất jhana. Lúc này, bạn đã có thê 


Chương II] — Jhana Thứ Hai & Jhana Thứ Ba * 231 


đăng-nhập vào jhana theo ý mình và đăng-xuất khỏi jhana theo ý 


mình. 


Đây là bước thứ tư, là một phân việc phải làm của sự “kiếm soát 


hang”. 


‹ Bước 5: % guán-xét lại (ôn lại, nhớ lại, xem xét lại, hồi xét 
lại, quán chiếu lại). S quán-xét lại theo nghĩa thực hành ở đây là 
“khả năng xem xét lại hay hồi nhớ lại trạng thái jhana và các yếu-tố 
của nó ngay sau khi bạn đã chú-tâm vào chúng và thoát-ra khỏi 
Jhana.” Bạn đã nhận biết một yêu-tô nào đó. Bây giờ bạn nhớ lại 
nó, quán xét lại nó một cách có ý-thức. Cái bạn cần ôn nhớ lại là sự 
tiến-bộ của bạn trên đường tu, là cách mà sự trải-nghiệm jhana đó 
đã giúp bạn tiền bộ. Bạn ôn nhớ lại cách bạn đã “chứng-đắc” được 
tầng thiền jhana, và những lợi-ích mà nó mang lại. Bạn suy xét lại 
cách mà nó đã giúp bạn xử lỳ và đối trị những ô-nhiễm của mình, 
và những thứ ô-nhiễm nào còn lại cần phải được xử lý tiếp. 

Đây là bước thứ năm, là một phần việc phải làm của sự “kiểm 


soát Jhanđ”. 


Ở TRONG JHANA 


Vì sao chúng ta phải làm tất cả những việc như vậy sau khi đã 
chứng đắc một tầng thiền định jhana2 Bởi vì trạng thái jhana cũng 
giống như một trò tung hứng. Bạn giữ cho những đồ vật (chày, 
banh ...) ở trên không, theo những nhịp điệu thăng bằng. Nhưng rồi 
bạn không chụp kịp, bạn làm rớt chúng. Rồi bắt đầu tung lại. Bạn 
phải tập luyện rất nhiều và bạn phải tìm hiểu rõ lý do banh bị rớt 


xuông đât. 


232 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Khi đang ở trong trạng thái jhana thì cũng giỗng như khi đang 
tung hứng 05 trái banh cùng lúc. “05” giống như 05 yếu-tố của 
jhana. Bạn tung hứng và giữ tất cả 05 trái banh trên không mà 
không để cho bắt cứ trái nào rớt xuống sản. Nếu một trái bị rớt, thì 
tất cả đều rớt theo (vì mất nhịp). Bạn phải lượm lên lại và bắt đầu 
tung hứng lại. Và cứ tập luyện lại nhiều lần thì mới hy vọng thuần 
thục. Điều gì làm bạn làm rớt một trái banh? Có lẽ bạn bị xao- 
lãng—do mệt mỏi, do có nhiều người xem, do xe cộ, do những âm 
thanh, và hoặc thậm chí do quá hứng chí, giống như sự quá hoan-hỷ 
(chưa từng có) trong trạng thái tầng thiền định jhana. 


Khi bạn ở trong jhzna, một chướng-ngại xuất hiện trong tâm 
bạn. Có khi thân bạn bị đau chỗ nào đó đến nỗi sự chú-tâm của bạn 
dồn về nơi đó. Có khi bạn nghe một tiếng ồn. Nhiều khi bạn đang 
đói hay cần ăn cơm trưa. Cho nên bạn bị “rớt” khỏi trạng thái 
jhana, rớt khỏi định jhana. Bạn càng phải bắt đầu lại từ đầu. May 
mắn thay, bạn không cần phải bắt đầu từ đống mớ đồ nát, bởi vì 


nhờ bạn đã học được khả năng khống chế các chướng-ngại. 


Đơn giản là nên áp dụng lần lượt các 05 Bước “Kiểm Soát” 


vừa nói trên, và chứng nhập trở lại vào J/hana. 


Bạn có bao giờ thấy con hải cầu giữ thăng bằng một trái banh 
trên chóp mũi của nó chưa? Nó có thể giữ thăng bằng trái banh 
trong một lúc. Rồi nó làm rớt xuống đất. Rồi người huấn luyện nhặt 
banh lên và đặt trên mũi của nó để nó làm lại. Tương tự vậy, bạn có 
thể giữ trạng thái “đạt-định” của bạn trong một lúc. Ngay khi có 
thứ gì quấy nhiễu tâm, bạn mất định ngay. Rồi bạn phải thiền để 
đạt-định trở lại. Đừng ngại. Bạn đang học thiền, cũng giống như 


con hải câu đang học xIêc vậy. 


Một khi bạn có thể kiểm soát để chế ngự những chướng-ngại 
bằng cách cân băng những yếu-tố của jhana, thì trạng thái đạt-định 


Chương II — Jhana Thứ Hai & Jhana Thứ Ba * 233 


của bạn sẽ được duy trì trong khoảng thời gian lâu. Bạn đang học 
và tập luyện một trò tung hứng giữ thăng bằng như vậy, được gọi là 


jhana: duy trì trạng thái của tầng thiền định jhana. 


234 s Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


CHƯƠNG 12 
Jhana Thứ Tư 


Nếu bạn tiếp tục tôi luyện sự chánh-niệm, thì bạn có khả năng 
đi đến kết quả tầng thiền định cao nhất—đó là Jhana thứ tư hay Tứ 
Thiên. Lúc này, yêu-tỗ sự chánh-niệm và sự buông-xả được thanh 
lọc và bước qua một trình độ mới. Sự chánh-niệm đóng vai trò như 
một người chăn cừu đối với sự buông-xả và giữ cho sự buông-xả ở 
trong trạng thái cân bằng tinh vi tuyệt vời. Tâm tỉnh khiết, trong 
suốt, không vết nhơ, không một tỷ vết. Nó mềm mại, dễ uốn nắn, 
vững vàng, ồn định, và không lay chuyền, không động vọng. 

Tất cả các tâm chưa vững vàng thì đều bị phiền khổ bởi cái ý 
tưởng về sự vô-ngã và sự khổ. Khi tâm chưa vững vàng, bạn rất 
khó chấp nhận sự-thật của sự vô-ngã và sự khổ đó. (Người đời luôn 
sợ đánh mất cái “ngã” của mình, họ hoang mang khi biết rằng mình 
không có cái “ngã” nào của 'mình' cả). Những tâm chưa vững chắc 
đó luôn phản ứng một cách khó chịu về mặt cảm xúc trong khi 
chúng đang điều tra về sự khổ. Nếu có một căn bản tốt lành của tâm 
buông-xả, tức nếu có tâm buông-xả (xả) đã được tu dưỡng tốt lành, 
thì tâm buông-xả đó sẽ “điều chỉnh” những phản ứng thuộc cảm 
xúc đó. 

Những tâm bất ồn định luôn muốn có được sự sướng (lạc) mà 
thôi, cho đù sự sướng chăng bao giờ đến mà không có sự khổ đau 
đi kèm. Điều này giống như kiểu “#„a một tặng một”: nêu bạn có 
được cái thứ hai, chắc gì bạn thích nó hay không. Tuy nhiên, khi 
bạn đã đạt tới trình độ của Jhana Tứ Thiễn, cùng với sự chánh-niệm 
cực kỳ hùng mạnh và tinh khiết lúc này, và sự buông-xả lúc này 
được cân bằng một cách tuyệt vời, thì tâm bạn sẽ không phản ứng 


một cách xúc cảm (không bị sốc, không bị thất vọng, không bị 


236 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


phiền khổ, ưu tư) về những sự-thật “vô-thường, khổ, vô-ngã' và về 
sự trực tiếp nhìn-thấy rõ những điều thực đó. 


Ở trong jhana Tứ Thiển, sự chứng ngộ phi ngôn từ và phi khái 
niệm bắt đầu diễn ra một cách đều đặn. Tám phần của Bát Thánh 
Đạo trên một vùng miễn rộng lớn dần dần quy hẹp vảo phần cuối 
cùng là Chánh-Định. Những chi giác-ngộ cũng cùng đến. Lúc này 
nhờ vào sự chánh-định hùng mạnh cho nên jhana Tứ Thiên thâm 
nhập sâu vào bên trong Năm Uẫn và nhìn thấy bản chất “vô-thường, 
khổ, vô-ngã” của chúng ở mức độ tinh-vi dưới mức hạt nguyên tử. 
Đó chính là sự nhìn-thấy một cách phi ngôn từ và phi khái niệm, và 
băng sự tự mình trải-nghiệm, là sự trực tiếp nhìn-thấy bản chất đích 
thực cố hữu của Năm Uẫn. 


Tương tự như vậy, lúc này, khi bạn chiếu hướng cái tâm cực kỳ 
hùng mạnh và sáng tỏ vào Bốn Sự-Thật (bốn diệu để), thì sự-biết 
của bạn trở nên hoàn toàn sáng tỏ vả thấu suốt. ðốn ,S-Thật mà 
bạn chứng ngộ ở giai đoạn Tứ Thiền này không còn ở mức thô tế 
về bản chất. Lúc này, chúng nhìn thấy ở mức độ tinh-tế nhất về 
Bốn Sự-Thật. (Nghĩa là chưa bao giờ Bốn Diệu Đề mà Phật đã khai 
giảng được nhìn-thấy bởi người tu một cách rõ ràng và tỉnh tế nhất 
như lúc này). Jhana Tứ Tì ø¡ên dần dần gom tụ và hội tụ nguồn lực, 
công năng, và sức mạnh của sự định-tâm để “khui/ tách/ bật/ mở ... 
một cái RỐP” cái vỏ sò cứng như đá bao bọc vô-minh bên trong và 


phơi bày toàn diện trước ánh sáng một tầm-nhìn giải-thoát. 


Như đã nói, trong giai đoạn Tứ Thiền này, những dạng thông 
tin hay đối thoại dùng ngôn từ đã chấm dứt. Một cái tâm chánh- 
định tinh khiết cùng với sự chánh-niệm tinh khiết và sự buông-xả 
cùng thấy-biết rõ ràng và thấu đáo tất cả mọi vẫn đề mà không hề 
có một tiếng nào của ngôn từ hay một xung động nào của những ý 


nghĩ tư duy. Đây không còn là giai đoạn dùng khái niệm ngôn từ 


Chương 12 — Jhana Thứ Tư * 237 


hay ý nghĩ tư duy nữa. Thiền sinh đã vượt qua giai đoạn tư duy lý 
lẽ đó từ rất lâu; giai đoạn mà thiền sinh đã tu tập chỉ giác-ngộ là 
“Sự Điều Tra Tìm Hiểu” (trạch pháp) [là chi thứ hai của Bảy Chỉ 
Giác-Ngộ] bằng cách dùng ngôn từ để suy xét và suy luận đó đã 
qua từ lâu. Giai đoạn tu đó đã xảy ra trước khi tâm bạn đã đạt-định 


(vào những lần đầu). 


Trong Tứ Thiền, bạn không còn nghĩ một cách theo khái niệm 
về sự khổ (dukkha), nguồn-gốc khổ, sự chấm-dứt khổ, hay bất cử 
điều gì về con-đường diệt khổ [khô, tập, diệt, đạo]. Đơn giản là bạn 
thấy-biết một cách trực tiếp. (Đâu cần dùng khái niệm hay suy luận 
để hiểu nữa). Đây là tầng trình độ mà tầm nhìn thấy-rõ tất cả mọi 
hiện tượng (pháp) thông qua “con mắt trí-tuể”. Lời nói, suy nghĩ, tư 
duy, sự điều tra, hay thậm chí sự quán chiếu (suy xét đúng cách 
theo Giáo Pháp) cũng không còn chỗ trong tầng thiền định này nữa. 
(Tất cả những “pháp” đó đều không còn có mặt trong Tứ Thiền). 
Lễ ra chúng [những pháp đó] tự theo vào trạng thái jhana Tứ 
Thiền, nhưng chúng không theo kịp. Chúng quá chậm chạp và mọi 
thứ chuyển động quá nhanh. Từng mỗi tế bào trong thân đều trải 
qua sự thay-đối trong từng giây-khắc, trong từng sár-na. Khi thân 
thay-đổi với tốc độ nhanh chóng khó tưởng tượng đó, không có tâm 
nào theo kịp nếu nó không đạt-định hùng mạnh. (Định lực lúc này 
phải siêu nhất mới theo kịp sự biến-đổi tốc độ sr-nø như vậy). Bạn 
cần có được “sự ôn định, sự vững chãi, sự dễ uốn năn, linh động, sự 
mềm dẻo, và sự thanh lọc tinh khiết” của tâm thì mới có thể nhận 
biết kịp sự thay-đổi “chớp nhá” không ngừng (với tốc độ sát-na) 
như vậy. Năng lực sắc-bén này của tâm chỉ có mặt trong một cái 


tâm đạt-định thâm sâu nhất (trong trạng thái Tứ Thiền này). 


Bạn phải sử dụng sự sốc-bén này. Bạn phải tập trung sự chú- 


tâm đáy chánh-niệm của mình vào sắc, thọ, tưởng, hành, và thức 


238 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


một cách thật thâm sâu để làm cho tất cả chúng “rã đám” và “tan 
ra” thành những đơn vị rời rạc riêng rẻ (tức năm uân không còn kết 
hợp cấu thành với nhau nữa). Nếu làm được như vậy, thì bạn thấy 
TỐ rằng: Có một “sân chơi riêng” của 05 tay chơi là sắc, thọ, tưởng, 
hành, và thức. Đó là cái “sân” hay phạm vi “kếr-hợp” của 05 uẫn đó. 
Tất cả mọi hoạt động đều diễn ra bên trong cái “sân chơi” hay “sự 
kết-hợp” đó. Vì vậy, bất kỳ ý-niệm nào bạn đã từng có về một cái 
'Ta`, 'của-ta`, 'bản ngã của ta` đều biễn mất ngay tại đây. Cũng 
chăng có một cái “7z” nào thực hiện những hoạt động trong “sân 
chơi” đó. 


(Như đã từng nói ví dụ cái 'đồng hồ” để mô tả về sự-thật này. 
Chăng có cái gọi là “đồng hồ” đang điều khiển sự vận hành hay ý 
muốn của cái đồng hồ. Chỉ có 05 bộ-phận chính là dây cót, bánh 
răng, mặt SỐ, kim ngắn, và kim đài kết-hợp với nhau làm nên cái 
“đồng hồ' và nó chạy tùy thuộc vào duyên tác động bên ngoài (như 
lực lên dây cót của ai đó cho loại đồng hồ dây cót hay những xung 
động cực nhỏ tác động sự chạy của loại đồng hồ tự động). Khi các 
bộ-phận không còn kết-hợp nhau thì tan rã, thì cái 'đồng hồ” cũng 
không còn. Không có một tự-tính riêng nào trong cái “đồng hồ' đó 
cả. Vô ngã! Cái “7z” cũng vậy. Khi 05 uẫn &ế/-hợp trong “sân chơi” 
của chúng, chúng tạo ra một ý-niệm về một cái “7z° như kiểu một 
cái “đồng hôồ' vậy; cái “ta' hay cái “đồng hồ' chỉ là sự giả lập. Khi 
05 uấn không còn kết-hợp nữa, hoặc khi người tu đạt sự đjnh-tâm 
thâm sâu hợp tác với với sự chánh-niệm thâm sâu và tâm buông-xả 
tỉnh khiết nhất để nhìn-thây rõ cái “sự kếr-hợp” giả tạm đó, thì lúc 
đó cái ý-niệm về cái “Tz° (ngã kiến, ngã mạn) sẽ lập tức tan biến. 

Nói cách khác, trong /hana Tứ Thiền với định-lực hùng mạnh 
hỗ trợ sự chánh-niệm và tâm buông-xả cao nhất, thì ngay khi bạn 
nhìn-thấy rõ bản chất “vô-thường, khổ, vô-ngã” của Năm Uẩn, thì 


Chương 12 — Jhana Thứ Tự * 239 


tự chúng sẽ “rã đám”, và bạn thây rõ chăng có một cái “7z” tự tính 


cô định nào như bạn đã luôn quan niệm như vậy từ xưa đên giờ.) 


- SỰ ĐỊNH TÂM VÀ SỰ CHÁNH NIỆM 
HÒA NHẬP THÀNH MỘT 


Trong Tứ Thiền, tâm đạt-định thâm sâu sẽ xuyên thủng và xé 
toạc bức màn dối trá của sự “sướng”, của sự 'iường-hằng' và của 
sự “có cái *Ta”” (hữu ngã) [thường lạc ngã] một cách rõ ràng hơn 
bao giờ trước đây. Lúc này, tâm đạt-định thâm sâu như vậy sẽ nhìn 
thấy được mặt trái là sụ-thật của sự “khổ”, của sự “luôn biến-đổi” 
và sự “không có cái *Ta` nào cả” [vô-thường, khổ, vô ngã], dục- 
vọng [ái], sự tự-ta [ngã mạn], và những cách-nhìn sai lạc [tả kiến] 
một cách rõ ràng hơn bao giờ trước đây. Sự vắng-lặng [chánh định] 
và sự minh-sát [chánh niệm] bắt tay nhau. Trạng thái này được gọi 


là sự hợp-nhất hay sự hòa-nhập của cả hai. 


Ở xứ Brazil có một phong cảnh rất kỳ diệu. Sông Solimoes và 
Sông Negro là hai dòng phụ lưu lớn của sông Amazon. Hai dòng 
sông phụ lưu lớn này gặp nhau tại ngã ba Manaus để tạo ra Sông 
Amazon lớn nhất nhì trên địa cầu này. Hai dòng nước của hai sông 
phụ lưu có hai màu khác nhau. Hai dòng nước hai màu chảy gần 
như song song trái phải của nhau trong một quãng gần 6 km trước 
khi hòa vào nhau ở ngã ba Manaus. Tôi đã tự nhìn thấy cảnh này 
trong một lần đi dạy ở Brazil.” Sự chánh-niệm và sự chánh-định 
cũng làm việc và kết hợp lại như vậy trong jhana Tứ Thiên này. 
Chúng hòa nhập vào nhau để tạo thành một dòng sông hùng mạnh 
hơn bao giờ hết. 


Bạn KHÔNG ĐƯỢC chán bỏ hay buông bỏ trạng thái jhana 
Tứ Thiên này. Không được để trạng thái 7 Thiền “xìu xuống” hay 


240 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


“lắng yêu”. Cũng KHÔNG ĐƯỢC được chê bỏ nó và vượt qua khỏi 
nó theo kiểu bạn đã làm đối với những tầng thiền thấp hơn trước 
đây. (Trước đây bạn chứng-đắc rồi buông-bỏ lần lượt các tầng 
Nhất Thiền, Nhị Thiền, và Tam Thiền để đạt đến Tứ Thiền này. 
Nhưng đến Tứ Thiền, bạn đừng làm vậy nữa!). Bạn PHẢÁI dùng 
jhana Tứ Thiên này. Bạn đã nỗ-lực vô cùng vất vả miệt mài để mới 
có thê chứng đắc được nó. Jhana Tứ Thiên không phải là thứ mà 
chúng ta cô gắng chứng đắc rồi buông bỏ như những tầng thiền 
thấp hơn kia. Bạn phải dùng jhana Tứ Thiền để phát triển sự 


mỉnh-sát (quán tuệ). 


Những khuynh-hướng tiềm ấn (tùy miên), mà bạn cần phải nhô 
bỏ trong giai đoạn Tứ Thiền này, nằm rất sâu trong tâm thức của 
bạn. (Vì chúng nằm rất sâu dưới đó cho nên qua Nhất Thiền, Nhị 
Thiền, Tam Thiền bạn vẫn chưa nhồ sạch chúng được). Chỉ có một 
loại sự chánh-niệm phi ngôn từ phi khái niệm được “hộ vệ” bởi “sự 
tỉnh-giác và sự buông-xả ở mức tuyệt vời thì mới dò quét soI rỌI 
được đến tận đáy những cội-rễ bám sâu nhất của những khuynh- 
hướng tiềm ẩn này. 

Theo nghĩa thực hành, điều đó đơn giản có nghĩa là bạn soi rọi 
sự chú-tâm vào những khuynh-hướng tiềm ẩn (tùy miên) trong tâm 
của chính mình. Jhana Tứ Thiên mở cửa cho bạn. Cùng bắt tay 
nhau, sự chánh-niệm và sự chánh-định sẽ làm suy yếu những 
khuynh-hướng tiềm ẩn (tùy miên) đó, để sau này khi bạn đã nhập- 
lưu vào trong dòng những tầng giác-ngộ siêu thế, thì bạn có thê 
tiêu diệt tất cả chúng. 

Sự chứng đắc Jjhana Tứ Thiên được gọi là sự “Sự Thanh Lọc 
Tỉnh Khiết của Tâm”. Nhờ có sự thanh lọc này, tức là tâm trở nên 


được trong sạch, thanh tịnh và tinh khiết, cho nên trí-tuệ khởi sinh. 


Chương 12 — Jhana Thứ Tư * 24I 


Như lời kinh đã định nghĩa về trạng thái tầng thiền định thứ tư này 
như vây: 


(IV) “Với sự đẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay 
khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn 
(không còn hỷ hay ưu), người đó chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái không 
còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được 


thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả.” 


Một khi bạn đã chứng đắc Tứ Thiền, bạn không còn cảm thấy 
bất cứ nhu cầu gì từ trong trạng thái đó (tức không còn nhu cầu 
“tham đắm' hay nhu cầu “chán bỏ”, như bạn đã từng có trong 03 
tầng thiền định thấp hơn). Tâm buông-xả là yêu-tố chiếm ngự trong 
jhana tứ thiên và bạn hoàn toàn có những cảm-giác “vô khổ vô lạc” 
rất mạnh mẽ (nhờ sự buông-xả /„yệt với). Bạn có thể an trú trong 
jhana Tứ Thiển bao lâu tùy theo ý bạn. Thế giới bên ngoài không 
thể nào làm phiền quấy bạn. Sự khoái-lạc và sự khổ-đau đã được 
buông bỏ. “Cảm-giác trung tính” [vô lạc vô khô] này là thứ sẽ tiếp 
tục có mặt xuyên suốt những tầng thiền cao hơn (vô sắc giới) sau 
Tứ Thiên. 

Bên cạnh những tính-chất chúng ta đã vừa nói trên, có nhiều 
yếu-tô thuộc tâm trong jhana Tứ Thiên này: trong đó có 06 yếu-tố 
là được kế thừa từ những tầng thiền thấp hơn trước đây. Một khi 
người tu đã chứng đắc và kiểm soát (làm chủ, thiện thạo) được 
jhana Tứ Thiên, thì người đó luôn luôn có thể chứng nhập hay đăng 
nhập vào lại jhana Tứ Thiền một cách dễ dàng, không khó khăn gì. 


THOÁT RA KHỎI J/HANA ĐÉ TU TẬP SỰ MINH SÁT 


242 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Nhiều người chỉ dạy rằng: người tu phải “?hoár-ra” khỏi tầng 
thiền định (/ana) đề tu tập sự minh-sát (yipassana). Điều này đúng 
không? 

Câu hỏi thực tế hơn là: “Liệu trạng thải thiên định của jhana có 
khả năng thâm nhập vào tắt cả mọi hiện tượng và nhìn thấy được 
bản chất đích thực của chúng như chúng thực là, hay không?” Nêu 
câu trả lời là “Không”, thì sự chứng đắc thiền định của bạn cũng chỉ 
là một dạng giống như sự “chìm đắm đê mê”, như chúng ta đã nói 
trước đây ở đầu quyền sách. Đó chỉ có thể là sự tà-định sai lạc mà 
thôi. Nhưng nếu câu trải lời là “Cớ”, thì sự chứng đắc thiền định 
của bạn không phải chỉ là sự “chìm đắm mê đắm”. Mà đó là sự 
chánh-định, là j#zna đúng đắn chân chính [hướng đến mục tiêu là 
trí-tuệ chân chính để giải-thoát]. 


Theo Đức Phật, khi tâm đạt-định, bạn có thể nhìn thấy những 
hiện-tượng chính xác ø chúng thực là. F-.Nếu sự định-tâm của 
bạn chỉ là một dạng chìm đắm mà không có sự chánh-niệm đi kèm, 
thì bạn phải !4p fức thoát-ra khỏi nó, bởi vì đó là tà-định, không 
phải chánh-định, không phải một chánh-7hana. (Bởi vì tà-định thì 
vô dụng, nó không được dùng đề thấy được chân như của các pháp 
như-chúng-là). Tuy nhiên, nếu sự định-tâm của bạn là chánh- 
định,” thì nó có thể giúp bạn nhìn-thấy mọi sự vật hiện tượng (các 
pháp) đúng như-chúng-là và nhìn-thấy những hiện-tượng đó mang 
03 “dấu-hiệu ấn chứng”. Đó là 03 đặc-tính “vô-thường, khổ, vô- 
ngã” (anicca, dukkha, và anaffa) mà bạn đã đang tìm kiếm. Và đó 


cũng là /ý-đdo của tất cả sự nghiệp tu thiền! 
Vậy thì tại sao chúng ta phải /hoáf-ra khỏi tầng thiền định thì 
mới có thể nhìn-thấy được mọi sự đúng như chúng-thực-là? 


Chúng ta đã đọc về cách mà Đức Phật đã dùng “sự chánh-định 


é 
x3 


trong Tứ Thiên” của mình, như trong các kinh đã ghi lại. Chúng ta 


Chương 12 — Jhana Thứ Tư * 243 


không có lý do gì đề tin rằng Phật đã £hoár-ra khỏi jhana Tứ Thiên 
để phát triển 03 loại trí-biết (tam minh) mà Phật đã dùng để (¡0 
nhìn-thấy những cõi kiếp quá khứ của mình và của những người 
khác (túc mạng minh), (ii) nhìn thấy những chúng sinh chết đi và 
tái sinh tùy theo những nghiệp của họ (thiên nhãn minh), và (11) 
biết được tất cả những ô-nhiễm của mình đã được tận diệt (lậu tận 


minh). 


Nếu bạn có thể nhìn thấy được tất cả mọi hiện-tượng “đúng như 
chúng thực la” khi bạn đang ở trong trạng thái cáận-định, thì không 
có lý do gì bạn phải /hoái-ra khỏi cận-định để thực hành sự minh- 
sát cả. Nếu bạn có thể nhìn thấy được như vậy, thì bạn đã đang 
thành tựu được mục tiêu tu hành của mình rồi còn øì (mục tiêu tu 
hành là nhìn thấy được chân như vạn pháp nh chúng thực là, đó là 
mục tiêu sự giác-ngộ!). Nhưng nếu bạn đã nhìn thấy được chính 
xác tất cả mọi hiện tượng “đúng như chúng thực là” khi đang ở 
trong trạng thái cận-định, thì lẽ nhiên bạn cũng sẽ có khả năng nhìn 
thấy chúng, thậm chí còn thấy tốt hơn, khi bạn đang ở trong trạng 
thái chính-định toàn tròn đây viên mãn của jhana Tứ Thiên; bởi vì 
trạng thái của jhana Tứ Thiên tròn đầy thì sáng tỏ và mạnh mẽ hơn 


nhiều so với trạng thái cận-định. 


Như vậy thì bạn có nên /hoár-ra khỏi trạng thái jhana để quán- 
xét lại những yếu-tố của jhana với mục đích để hiểu được bản chất 
“vô thường, khô và vô ngã” của chúng, hay không? Hầu như không 
tìm được bằng chứng nào trong toàn bộ Kinh Tạng có nói rằng một 
người tu nên phải nên /hoáï-ra khỏi trạng thái tầng thiền định để 
thực hành sự thiền minh-sát. Nếu bạn thoát ra khỏi trạng thái của 
tầng thiền định jhzna, thì bạn sẽ bị mất những phâm-chất của tầng 
thiền định jhana, bởi vì những chướng-ngại sẽ quay lại hay khởi 
sinh lại. Trạng thái tầng thiền định Jjhana là một trạng thái hoàn hảo 


244 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


của tâm để nØười thiền tập trung sự soI chiếu vào 04 ,%-7Thậ¿ (Tứ 
Diệu Đế), 03 đặc-tính “vô-thường, khổ, và vô-ngã”, và để chứng 
ngộ sự giải-thoát bằng cách quét sạch tất cả mọi khuynh-hướng 
tiềm ân (tùy miên) và gông-cùm (kiết sử). 


SỰ BUÔNG XẢ DỰA TRÊN SỰ KHÁC BIỆT 


Sự buông-xả hay tâm buông-xả (xả) là dấu hiệu nỗi bật, là dấu 
hiệu “ấn chứng” của tầng thiền định /hana Tứ Thiên này. Sự buông- 
xả là một trạng thái tâm được cân-bằng một cách vị-tha. Một thiền 
nhân ở trong trạng thái này của tâm được gọi là “Người đang sống 
hạnh-phúc ngay tại đây và bây giờ [ngay trong kiếp này)”. Hạnh- 
phúc ở đây là đồng nghĩa với sự “bình-an và phúc-lành”. 


Một cái tâm mà luôn luôn dính mắc hay chấp thủ vào mọi thứ 
thì nó luôn luôn bị cuốn trôi, luôn bị xao lãng. Nó không thể an trú 
một cách ồn định và không dính-mắc. Nó không thể đơn thuần nhìn 
thấy một cái gì đang ở kia đúng-thực là gì. Sự buông-xả giải tỏa 
bạn khỏi sự xao-lãng và sai-lạc này. Tâm buông-xả (xả) là yếu-tố 
chiếm ngự nổi trội trong các yếu-tố của jhana Tứ Thiên, và đây 


chính là chô tại sao jhana Tứ Thiên sản sinh tri-tuệ thâm sâu! 


Tâm buông-xảá mà đôi lúc có mặt trong tâm thức đời thường của 
chúng ta thì đựa vào sự khác-biệt, nó chia sự chú-tâm có ý-thức 
thành “những thứ” cứ như rõ ràng là thường hằng vậy. Trong /hiên 
mình-sát (vipassana) bạn ở bên trong phạm trù phân-biệt [phân-biệt 
xứ]. Bạn vẫn còn tiếp xúc với những giác-quan của mình. Khi bạn 
thực tập tốt, thì mỗi khi có thứ gì khởi sinh trong tâm, bạn chỉ cần 


nhận bit nó và bạn kéo mình quay trở lại sự buông-xả. 


Chương 12 — Jhana Thứ Tư * 245 


(Tức là: khi một điều gì khởi sinh, tâm bạn nhận thức điều đó 
dựa vào s khác-biệt đối đãi, ví dụ: ngon và đở, sướng và khổ, xấu 
và đẹp. Ngay khi đó, bạn kéo tâm mình chú-tâm trở lại vào sự 
buông-xả, không còn phân-biệt đối đãi, và buông-bỏ, không phản 


ứng hay cảm xúc gì với những sự những khác-biệt đó.) 


Tâm buông-xả của bạn rất nhanh, nhưng không phải nhanh 
trong “tức thì”. Mỗi trải-nghiệm theo giác-quan khởi sinh và biến 
mắt trong một chớp nhá. Tâm không kịp nắm bắt theo nó, không 
“rờ” kịp đến nó. Tuy nhiên, có một khoảng-khắc khi thứ đó đang 


2 
A 66 


khởi-sinh mà ta có thê “rờ” được. 


Khi chúng ta chìm đắm hay dính tâm vào sự dễ-chịu (sướng, 
lạc) hay sự khó-chịu (khổ) của một đối-tượng giác-quan, chúng ta 
thường quên ghi nhận về s vó-fhưởng của nó. Chức năng của tâm 
buông-xả là phá bỏ tình trạng bị dính kẹt này, và phơi bày cho thấy 
tính vô-thường của mọi thứ mà chúng ta trải nghiệm trong thế giới 


luân hồi (samsara). 


“Sự buông-xả dựa trên sự khác-biệf” này có thể được định 
nghĩa liên quan đến sáu giác-quan (bao gồm cả £hức) và những đối- 


tượng của sáu giác-quan. Chăng hạn như sau: 


Mắt và những hình-sắc. Khi bạn nhìn thấy một hình-sắc bằng 
mắt, bạn bắt đầu bám vào nó. Sau đó, bạn lập tức “1à¡ /q?7” lại với 
một sự buông-xá. Nếu nó là đễ chịu, bạn hãy quên sự dễ chịu (lạc) 
đó và ghi nhận nó như là một hiện-tượng nhãn quan của mắt. Bạn 
dùng sự buông-xả để nhìn thấy sự vô-/hường của cái bạn đã nhìn 
thấy (hình-sắc đó). 

Tai và những âm-thanh. Khi bạn nghe một âm-thanh băng tai, 
bạn liền kéo “7ð¡ la?” với một sự buông-xả. Nếu nó là một âm-thanh 


dễ chịu, bạn buông bỏ sự dễ chịu. Đơn thuần ghi nhận nó nó chỉ là 


246 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


một âm-thanh. Bạn dùng sự buông xả để nhìn thấy sự vồô-tường 


của cái bạn đã nghe (âm-thanh đó). 


Mũi và những mùi-hương. Khi bạn ngửi một mùi hương bằng 
mũi, bạn lập tức thiết lập sự buông-xả. Bạn ghi nhận nó chỉ là một 
mùi-hương, cho dù nó là dễ chịu hay khó chịu. Bạn dùng sự buông- 
xả để nhìn thấy sự vô-ường của cái bạn đã ngửi thấy (mùi-hương 
đó). 

Lưỡi và những mùi-vị. Khi bạn nễm một mùi-vị bằng lưỡi, hãy 
coi nó đơn giản chỉ là một mùi-vị. Bạn buông bỏ sự quá-ngon hay 
sự quá-ghớm, hay sự không-vị-gì của nó. Bạn dùng sự buông-xả để 


nhìn thây sự vô-fhưởng của cái bạn đã nêm (mùi-vị đó). 


Thân và những thứ hữu hình chạm-xúc. Khi bạn chạm xúc với 
một thứ gì bằng thân mình, bạn chỉ ghi nhận đó là một sự tiếp-xúc. 
Bạn lập tức lập một cán cân không-thiên-vị, tức là sự buông-xả. 
Không phản ứng gì với nó, không ưa ghét nó, cho dù sự chạm-xúc 
đó là êm ái, mát mẻ, hay dễ chịu ... hay thô cứng, nóng nực, hay 
khó chịu ... Bạn dùng sự buông-xả để nhìn thấy sự vồ-tường của 


cái bạn đã tiêp xúc (sự chạm-xúc đó). 


Tâm và những đồi-tượng thuộc tâm. Khi bạn nhận biết một đôi- 
tượng thuộc tâm, bạn chỉ coi nó là một cái gì đó trong tâm, cho dù 
nó là tốt hay xấu cho tâm. Bạn chỉ ghi nhận nó là một hiện-tượng 
của tâm, vốn luôn là vô-thường. Bạn dùng sự buông-xả để nhìn 


thấy sự vồ-fhường của đối-tượng mà tâm đã tiếp xúc. 


Tóm lại, khi bạn có một “sự Đuông-xả dựa vào sự khác-biệt`, 
bạn gi nhận và “lùi lại” khỏi đôi-tượng của giác-quan đang khởi 
sinh trong thế giới thuộc sự nhận-thức của bạn. Khi bạn làm được 


việc này một cách tốt đẹp và nhất quán, thì có nghĩa là bạn đang 


Chương 12 — Jhana Thứ Tư * 247 


làm được một việc tôt được gọi là việc “phòng-hộ các giác-quan 


của bạn” [phòng hộ sáu căn]. 


Tất cả việc này bắt đầu băng sự chánh-niệm. Tất cả “Bảy chỉ 
giác-ngổ” bắt đầu từ sự chánh-niệm. Sự chánh-niệm của bạn phải 
đủ sắc-bén để nhận biết chính mình đang dính vào những sự nhận- 
thức [tưởng] này nọ đó. Chỉ có như vậy thì sau đó bạn //ên thiết lập 
sự buông-xả bạn cần có để buông bỏ những phản ứng kéo theo lập 
tức sau đó. 


(Ví dụ, khi tâm bạn vừa nhận biết dở hay ngon, đẹp hay xấu, dễ 
chịu hay khó chịu ... thì bạn lập tức “/2/ /z?”, dùng ngay s# buông- 
xá để buông bỏ ngay những phản ứng thích hay chê, mê hay chán, 
khổ hay sướng ... Làm được vậy bạn trở nên thư giãn, bình-tâm) 


SỰ BUÔNG XẢ DỰA TRÊN SỰ HỢP-NHÁT 


Có một loại sự buông-xả khác phát triển ở tầng thiền định jhana 
Tứ Thiên, nơi mà (tâm) thức được hợp nhất bởi chánh-định. Trong 
jhana Tứ Thiên và những tầng thiền cao hơn nó (vô sắc giới), 
những cảm-tưởng thuộc giác-quan không còn khởi sinh nữa. Vì 
vậy, sự buông-xả lúc này không còn dựa trên cơ-sở nào của sáu 
giác-quan (như loại tâm xả trước đây là “dựa trên sự khác biệt đối 
đãi” về đối-tượng được cảm nhận qua giác-quan). Mà nó chỉ khởi 
sinh đựa trên duy nhất sự hợp-nhất [sự chánh-định] của tâm, có đi 
kèm với sự chánh-niệm. Không còn chỗ cho sự trải-nghiệm thuộc 
giác-quan và vì vậy sự buông-xả lúc này rất nhẹ nhàng, êm ái và 
liên tục. Nó không tốn thời gian, bởi vì nó không hè bị gián-đoạn. 
Khi sự chánh-niệm có mặt, sự tỉnh-giác về sự vồ-/zởng cũng êm 
đềm và vững chãi. 


248 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Sự hoàn-thiện của yêu-tỗ sự buông-xả trong Tứ Thiên cho phép 
tất cả những yếu-tố khác được hợp-nhất lại. Chính lúc này, tất cả 
“Bảy chỉ giác-ngộ” mà bạn đã và đang tu dưỡng từ trước đến giờ 
đến hòa cùng với nhau. Tất cả những điều thiện lành mà bạn đã và 
đang thực hành trong đời sống thường ngày—một ít chỗ này, một ít 
chỗ kia, đều hợp-nhất lại và tạo ra kết-quả (đạo quả) trong jhana Tứ 
Thiên này. Khi trạng thái jhana Tứ Thiển đã được chứng đắc, thì 
yếu-tố sự buông-xả của nỗ là hoàn toàn dựa trên “sự hợp-nhất của 
tâm”. Thực ra, tâm cũng đã được hợp-nhất, tức là đã đạt định-nhất- 
điểm một cách “ngon lành” từ lúc jhana Nhị Thiên. Tuy nhiên, giờ 
nó càng trở nên được hợp-nhất một cách “hoàn-hảo” ở jhana Tứ 
Thiển này, bởi vì lúc này sáu giác-quan của bạn không còn phản 


ứng với những kích thích giác quan nữa. 


Khi bạn nhìn thấy sự vó-(hường với tâm thức của người phảm 
thường, thì nó có thê làm ta hụt hãng, buồn lòng, và mất lẽ sống. 
Mọi thứ đều vụt qua khỏi tầm tay, luôn luôn là vậy, đến rồi đi, có 
rồi mất, nay vầy mai khác, thử hỏi sao ta không buồn lòng và thất 
vọng. Hễ chúng ta dính mắc và tham chấp vào điều gì, thì ta muốn 
nó còn mãi. Nhưng buôn thay, những gì chúng ta yêu thích, kế cả 
những người ta yêu quý nhất, đều đã mắt, đang mất, và sẽ mất đi. 
Ngay cả bản thân ta rồi cũng mắt đi vào một ngày buôn nhất nào đó 
trong kiếp đời ngăn ngủi này! Bởi vậy, chúng ta có phản ứng mạnh 
mẽ về mặt cảm xúc về điều này, cho dù đó là “/£-/há?”. Phản ứng 


như vậy là “lẽ tự nhiên của những người phàm trần chúng ta. 


Tuy nhiên, khi người fu đã tiến bộ và đã giác ngộ từng phần, 
thì đến trạng thái jhana Tứ Thiển này họ không còn những phản 
ứng về mặt cảm xúc đối với lẽ vô-(hường đó nữa. Tâm buông-xả và 
sự chánh-niệm đã được mạnh mẽ và sáng chiếu. Chúng trở thành 
hai cộng sự ngang hàng với nhau, bắt tay nhau. (Sự buông-xả tuyệt 


Chương 12 — Jhana Thứ Tư * 249 


vởi là không còn chút phản ứng hay đối đãi. ,S% chánh-niệm lúc này 
là vô cùng hùng mạnh và tinh khiết). Nhờ vậy, bạn thấy được sự 
“vô-thường, khổ, và vô-ngã” một cách trơn tru và êm đềm, không 
một chút phản ứng hay đổi đãi. Điều gì đó thì chỉ là “như-nó-là”. 
Sông đơn giản là sông. Núi đơn giản là núi. Đối cảnh vô tâm. 


Buông-xả. 


ÁNH SÁNG VÀ TÀM NHÌN 


Ngay từ đầu quyên sách này chúng ta đã nói răng ứâm là sáng 
fỏ, tức là sáng tỏ và có thê tự chiếu sáng. Đó là chân-tâm. Trạng 
thái tầng thiền định jhana là nơi bạn nhìn thấy điều đó một cách rõ 
ràng. Tâm sáng tỏ đầy một ánh-sáng đẹp đẽ. Bạn nhìn thấy mọi thứ 


một cách rõ ràng. 


Khi người tu chứng đặc /hana Tứ Thiên, thì sự sáng tỏ này trở 
nên nôi bật. Khi nói vê cái chân-tâm sáng tỏ này, Đức Phật đã nói 
như vây: 

Nó đã trở thành dê uốn năn, dê vận dụng, trong sạch, sáng 
rỡ, không tỳ vết, và không còn bị Ô-nhiêm. Nó vững vàng 


và đạt đến sự bát-động. 


“Sáng tở” là sáng tỏ ra sao, một chữ sáng rỏ khó diễn tả hết, 
nhưng ở đây nó bao hàm ý nghĩa của: sự frong-sạch tỉnh khiết, sự 
sáng-rỡ, trạng thái không tỳ vết, và trạng thái không còn vết nhơ ô- 
nhiễm nào. Sự sáng tỏ này rất là hùng mạnh. Đức Phật đã dùng nó 
để tu tập phát triển những năng-lực siêu thường (thần thông). Nhìn 
thấy những cõi kiếp quá khứ của mình và của chúng sinh (Túc 
mạng minh), nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh tùy 


theo những nghiệp của họ (thiên nhãn minh). Và quan trọng hơn là 


250 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


tu tập được một loại trí-biết nhìn thấy tỏ tường Bồn S-Thát (Tử 
Diệu Để) và sự diệt sạch tất cả mọi ô-nhiễm của mình (lậu tận 


minh). 


Trong trạng thái tầng thiền định jhana, có một điều xảy ra cho 
các thiền sinh, nó giống tựa như một thứ ánh sáng hình ảnh [ảnh 
quang], nhưng không phải là một sản phẩm của những giác-quan 
thông thường của thân. Hễ khi nào thiền sinh ở trong tầng thiền 
jhana chánh định thì sẽ có cả hai thứ ánh sáng và tầm nhìn. Đó 
chính là trạng thái khi tâm đã trong suốt và tỏ sáng một cách hoàn 
hảo để nhìn thấy Sự-Thật như nó thực là. Sự chánh tỉnh-tấn (sự nỗ- 
lực đúng đắn), sự chánh-niệm và sự chánh-định hợp tác làm việc 
với nhau như một đội để mở “con mắt trí-tuệ” giúp thiền sinh thấy 
biết tất cả mọi hiện-tượng đúng như chúng thực là. Tâm sáng-fỏ soi 
chiếu một cách sáng rỡ nhất, nên tạo ra một ảnh nhìn hay tầm nhìn 


sáng rỡ nhât. 


Nhân loại chúng ta thường nhắn mạnh rất nhiều vào tầm-nhìn. 
Sự chánh-niệm và sự tỉnh-giác thì thường được diễn tả như “sự 
nhìn-thấy”. Sau khi chứng đắc Sự Giác-Ngộ, Đức Phật đã đến gặp 
những người được cho là “có íf bựi rong mắt”. Những người đã đạt 
được tới trạng thái Nhập-Lưu (đã loại bỏ mê tín “có-ngã”, không 
còn ngã kiến, ngã chấp). Những người này được gọi là “Người đã 
bước vào tâm-nhìn". Tâm-nhìn (quan kiến) hay sự nhìn-thấy Sự- 
Thật là rất được nhắn mạnh trong các bài kinh Phật giáo. Khi Phật 
chứng đắc Sự Giác-ngộ, Phật đã tốt lên rằng rằng: “7rong ra đã 
khởi sinh tâm-nhìn.” (Kinh Chuyển Pháp Luân). 


Bạn chỉ có thể nhìn-thấy Sự-Thật khi “con mắt trí-tuệ” (tuệ 
nhãn) đã trong sáng. Con mắt trí-tuệ tạm thời loại bỏ những bụi dơ 
hay sự lầm lẫn. Sự vô-minh, được xếp vào nhóm những (10) gông- 


cùm (kiệt sử), đã làm mờ che, làm mờ tôi, làm mù quáng, làm lâm 


Chương 12 — Jhana Thứ Tư * 251 


lẫn cái chân-tâm của bạn đã từ quá lâu (từ trong vô thủy). Khi 
những gông-cùm bị loại bỏ khỏi tâm, thì con mắt trí-tuệ có thể nhìn 
thấy Sự- Thật của sự vô-thưởng trong tất cả mọi hiện-tượng có điều- 
kiện (mọi pháp hữu-vI). 


Khi giảng giải về trạng thái chứng đắc tầng thiền định jhana 
của chính mình, Đức Phật đã nói rằng mình đã chứng được “ánh- 
sáng” và “tầằm-nhìn”, Và trong chốc lát cả hai thứ đều biến mất. Sau 
khi suy xét lý do tại sao chúng biến mắt, Phật tìm ra lý do rằng: Có 
một trong những điều chưa hoàn thiện đã khởi sinh trong tâm của 
Phật lúc bấy giờ và do vậy sự chánh-định của Phật đã bị “rớt” lúc 
đó. Khi sự chánh-định còn đó, thì 'ánh-sáng' và “tầm-nhìn? còn đó. 
Khi sự chánh-định bị “rớt”, thì Phật mất luôn cả “ánh-sáng” và 
“tầm-nhìn' đó. Rồi sau đó Phật bắt đầu thực hành sự chánh-niệm 
cho đến khi Phật đạt lại sự chánh-định, và “ánh-sáng”, và “tầm- 
nhìn". 

Ngay cả một hạt bụi rất nhỏ cũng làm mất đi sự trong suốt của 
một kính hiển vi mạnh nhất. Và nó sẽ không thể nào mang lại một 
hình ảnh rõ ràng trong suốt cho mắt người nhìn vào kính. Nếu có 
một hạt bụi nhỏ nào nằm bên trong, thì tim, não, và hệ thần kinh 
của chúng ta cũng không thể hoạt động được một cách tốt lành 
nhất. Điều này còn quan trọng hơn đối với tâm, với những vấn đề 
tâm linh: vấn đề làm sao để hoàn toàn tự-do, để không còn một 
chút ô-nhiễm nào. Nếu còn một chút “bụi bânˆ hay ô-nhiễm trong 
tâm thì người tu không thể nào nhìn thấy được những cõi kiếp quá 
khứ của mình và những người khác (túc mạng minh), không thể 
nào nhìn thấy được những chúng sinh chết đi và tái sinh tùy theo 
những nghiệp (kamma) của họ (thiên nhãn minh), như Đức Phật đã 
nhìn thấy được. Trên hết và quan trọng nhất, nó cũng không thê nào 
tiêu diệt hết những ô-nhiễm (lậu hoặc ) và đạt được trí-biết rằng 


252 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


mình đã tận diệt hết mọi ô-nhiễm (lậu tận minh). Bởi vì lúc này 
không còn là sự phỏng đoán về trí thức. Mà lúc này là sự nhìn-thấy 


bằng một cái tâm trong sach, tinh khiết, và đạt định thâm sâu. 


Chỉ có lúc này trong trạng thái 7⁄ Thiển thì sự buông-xả, sự 
chánh-niệm, và sự nhắt-điểm của tâm (chánh định) mới đủ hùng 
mạnh để thực hiện được những điều này. Một khi bạn zrớ/ (hay 
thoát-ra) khỏi Tứ Thiên hay tầng thiển định nào vì lý do đó (vì lý 
do còn “một hạt bụi trong mất”, còn một thứ gì ô-nhiễm làm “zớ?” 
khỏi trạng thái jhzna), thì tâm sẽ bắt đầu giảm suy sức-mạnh và 
năng-lực của nó. Bạn ra khỏi trạng thái /hana càng lâu, thì sức- 
mạnh và năng-lực của jhana càng bị suy yêu, và khi càng yếu đi thì 
những chướng-ngại sẽ càng có cơ hội quay lại với tất cả sức mạnh 
của chúng. Đến lúc đó thì tâm bạn gần như quay lại trạng thái như 
trước kia khi chưa chứng đắc tầng thiền định vậy. Khi bị như vậy, 
tâm bạn vẫn còn ít nhiều “hơi hướng” của trạng thái jhana, nhưng 


nó không còn đủ sức mạnh và công lực. 


Tình huống này giống như khi bạn leo núi. Đứng trên đỉnh núi, 
bạn có một tầm-nhìn bao quát và rộng rãi xuống cảnh đồng quê bên 
dưới. Thế giới nhìn mở rộng khi đứng nhìn từ trên đó. Khi bạn 
đứng trên đó, bạn có thể phóng nhìn tất cả cảnh quan xung quanh 
hết mức tầm nhìn của bạn, hết tầm thị lực và khả năng nhìn thấy 
của mình. Đơn giản là tầm-nhìn mới không giống nhau với tầm- 
nhìn trước đó. Bạn càng bước xuống thấp, tầm-nhìn càng bị thu hẹp 


lại. 


Tương tự, khi bạn đang ở trong jhana Tứ Thiên, sự trong sáng, 
Sự rõ ràng, sự tính khiết, sự vững chãi, sự vô nhiễm, sự trong suốt, 
sự buông-xả, và sự không-lay-chuyền (bất động) của tâm luôn được 
duy trì. Khi bạn /hoá¿ ra khỏi tầng thiền định 7⁄ 7hiền, những tính- 
chất đó càng suy yếu đi. Cuối cùng chúng cũng mất đi. 


Chương 12 — Jhana Thứ Tư * 253 


- SỰ KHÔNG CÒN DẦU HIỆU 
- SỰ KHÔNG CÒN DÍNH BÁM 
- SỰ TRÓNG KHÔNG 


Sự võ đâu-hiệu là sự không còn dâu-hiệu, không đê lại một dâu- 


vêt nào. 


Sự không còn đính-bám là sự không còn dâu vêt nào còn bám 


hay dính lại trong tâm: tất cả đều trôi chảy qua tâm. 
Sự trồng-không là sự không có gì, là tánh không 


Mặc dù bạn kiểm soát làm chủ được trạng thái thiền định jhana, 
nhưng bạn vẫn thường bị mắt trạng thái jhana. (Ban đầu bạn rất dễ 
bị rớt-định, về sau bạn ít bị rớt-định hơn). Điều này là bởi vì những 
trạng-thái chứng đắc hay nhập định j»zna của bạn cũng là vô- 
thường. Tất cả mọi thứ, ngay cả sự an-trú rất lâu trong jhzna cũng 
chỉ là vô-zzởng! Bạn nhận ra răng tất cả mọi thứ đều vận hành 
trong sự bao trùm của sự vô-fhưởờng. Sự vô-thường chỉ phối tất cả. 
Cái gì mất là mất mãi mãi. Tất cả đều mất đi. Không còn dấu-hiệu 
nào ở lại. Đây là sự trải nghiệm VỀ ““sự không còn dấu-hiệu”. Bạn 
có thể thấy điều này một cách trực-tiếp trong trạng thái jhana và 
cũng có thể thấy lại một cách theo khái-niệm khi bạn ôn nhớ quán 


xét lại nó sau khi thoát-ra khỏi /hana. 


Cái tâm đạt-định có thể thâm nhập để biết sự vô-/hường ở 03 
cấp-độ đang khởi sinh, đang đỉnh điểm, và đang biến mất. Luôn 
luôn có 03 khoảng-khắc nhỏ của mỗi khoảnh-khắc vô-thường khởi 
sinh trong sắc thân, những cảm-giác, những nhận-thức, những ý- 
nghĩ tạo tác, và thức (trong mỗi của năm uẫn). Chúng xảy ra trong 


tâm đạt-định của ta giống như những hạt cải được đỗ vào trong 


254 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


chảo nóng. Sự trải-nghiệm của ta bung vỡ ra nhiều theo những hạt 
cải li tỉ với tiếng kêu lích tích (rồi tắt lịm ngay). Nó cũng giống như 
một giọt nước rớt trên một cái chảo đang nóng đỏ. Nó lập tức vỡ 
thành những hạt phân tử li ti và bốc hơi /áp ức, không để lại một 
dấu-hiệu nào. Mặc dù bạn đã biết rằng mọi thứ đều là vô-/hường, 
nhưng đây là lần đầu bạn trải nghiệm sự vó-/zờng ở cường độ hay 
tốc độ này——ở mức độ siêu nhanh và vi tế nhất của nó. 

Sự “rớt” khỏi hay mất đi liên tục những gì [trạng thái jz„z] mà 
mình đã chứng đắc được là điều gây thất vọng. Chỗ này chính /à sự 
bắt toại nguyện, là khổ, là dukkha. Sự tham-muốn là “chất keo 
dính” dán chặt những ý-nghĩ, những ý-tưởng, những cảm-giác, và 
những sự nhận-thức vào tâm. Bạn nhìn thấy bằng con mắt trí-tuệ 
rằng: cái chất keo dính đó, do bị tác động bởi sự chi phối của /uáí 
vô-thường, đang khô đi và suy yếu đi. Sự dính bám và nắm giữ của 
của chất keo đang dần /uôi mát. Ngay lúc này, chăng còn gì dính 


bám trong tâm. Trạng thái này gọi là “sự không còn dính-bám”. 


Bạn nhận ra răng không có cách nào để duy trì trạng thái đạt- 
định trong jhana của mình. Bạn luôn luôn mất nó khi bạn fhoát ra 
khỏi jhana. Cảm-nhận về sự mất mát này càng khắc sâu hơn sự thất 
vọng và bất mãn của bạn. Có phải răng “cái “Ta? cứ luôn được và 
mất” chính là tất cả sự trải-nghiệm của sự-sống?—Không phải, cái 
“Ta` đó không thực sự có mặt ở đó. Đó chăng qua chỉ là sự trải- 
nghiệm, chỉ là sự lên xuống, đến đi, sinh diệt, mà thôi. Nếu nhìn ra 
được như vậy thì chính chỗ này là trí-tuệ nhìn thấy thực-tại hay lẽ- 
thực của sự vó-ngã (anafía). Bạn thấy sự trỗng-rỗng hay chân- 
không trong mỗi thứ đã bị mất đi. Tính-chất này gọi là “tánh 
không”. (Tức sự không có một thực thể, không có tự tính, không có 


bản ngã. Mọi thứ mọi sự ther chỉ là giả lập và tan biến). 


Chương 12 — Jhana Thứ Tư * 255 


Tuy nhiên, những trí-tuệ này vân chưa thật sâu sắc. Sự trải 
nghiệm về “sự không còn dáu-vết`”, “sự không còn dính-bám” và 
“sự trồng-không” vần còn thuộc vê bê ngoài, còn ở vòng ngoài. 


Tuy nhiên, những trí-tuệ này cũng zá/ /à hữu ích. 


SỬ DỤNG JHANA TỨ THIÊN 


Bạn và các thiền sinh nên dừng lại ở trạng thái jhana Tứ Thiễn, 
chứ không cần vượt qua nó để đi tiếp và chứng đắc những tầng 
thiền định cao hơn (vô sắc giới). Sử dụng jhana Tứ Thiển này. 
Không chuyền từ Tứ Thiền sang bất kỳ trạng thái trung gian nào 
khác nữa. Những phẩm chất của jhana Tứ Thiển cung cấp cho 
tâm một “cơ hội tốt nhất” để nhìn thấy mức độ tinh vi nhất của sự 
thay-đổi bên trong Năm Uần. Lúc này tâm đã tinh khiết, trong sáng, 
sáng tỏ. 

Đức Phật luôn luôn có chánh-niệm. Tâm của Phật luôn luôn 
tinh khiết, thanh tịnh, buông xả, bất động (không động vọng, không 
lay chuyền), trong sáng, sáng tỏ, và vững chãi. Tuy vậy, Phật cũng 
vẫn phải chứng đắc jhana Tứ Thiên để có được một sự định-tâm 
nhất-điểm sắc bén nhất và mạnh mẽ nhất. Chỉ đến khi nào bạn có 
thể ở trong một mức độ tầng thiền định sâu sắc nhất thì bạn mới có 
thể trải nghiệm được mức độ siêu vi nhất của những biến-đồi luôn 
xảy ra trong thân và tâm của mình. Những ngôn từ, ý nghĩ và khái 
niệm đều ngưng lại hết, chỉ còn cái cảm-nhận về sự vó-/zờng đang 
diễn ra. Đây chính là lúc bạn nhận thức được răng chỉ có Giáo Pháp 
(Dhamma) là không bị ảnh hưởng bởi thời gian, là không bị biến 
đổi theo thời gian. Bạn chỉ có thể trải nghiệm nó khi bạn có sự 
chánh-niệm và sự định-tâm trong một trạng thái thiền định thâm 


sâu. 


256 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Bạn không thể diễn dịch sự trải nghiệm này bằng ngôn từ. Đây 
là trạng thái mà quy luật của Giáo Pháp có mặt trong tâm bạn một 
cách đặc biệt và khác thường. Chính lúc này bạn nhìn thấy sự khổ 
(dukkha), nhưng bạn không bị khổ hay chịu đựng sự khổ đó. Bạn 


),?† chỉ tât cả 


có thê nhìn thấy Sự-Thật của tất cả mọi pháp (dhamma 
mọi cảm-giác, tất cả mọi sự nhận-thức, tất cả mọi ý-nghT, và tất cả 
mọi thức (thọ, tưởng, hành, thức). Sự- Thật mà bạn nhìn thấy trong 
tất cả những điều đó là tất cả chúng đều đang trôi qua sự tỉnh-giác. 
Chúng chỉ trôi ngang qua. Không có gì còn dính lại. Sự chú-tâm 
không dính vướng vào bất cứ điều gì. Nó chỉ trôi qua. 


Bạn phải trải qua sự tu tập công phu tôi luyện. Bạn phải cần có 
tất cả những yếu-tô, mà chúng ta đã nói trước đây, để chứng đắc sự 


định-tâm có chất lượng thâm sâu như vậy. Những yếu-tỗ đó là: 


Giới-hạnh (đức hạnh), 

Sự kiềm-chế (các căn, các giác quan), 

Sự tỉnh-giác (rõ-biết), 

Sự biết hài-lòng (tri túc), 

Sự nỗ-lực (tinh tấn), 

Sự tách-ly (chọn một nơi tĩnh mịch, ấn đật), và 


Sự thực-hành “thiền về tâm-từ”. 


Đến khi nào bạn không còn dính mắc vào những ý-nghĩ (yếu tố) 
thiện lành đó, cho dù đó là những tư-tưởng rất tốt lành, thì bạn có 
thể an trú một cách chánh-niệm trong trạng thái (chánh-định thâm 
sâu) này mà không bước ra khỏi nó và cũng không dính mắc vào 
nó. Đây là trạng thái bạn bảo vệ nó (duy trì nó) mà không dính mắc 


vào nó. Giống như một lời hướng dẫn của Đức Phật: 


Bảo vệ cái đã chứng đặc được, 


Mà không dính mắc vào thứ gì. 


Chương 12 — Jhana Thứ Tư * 257 


Sự chú-tâm, sự chánh-niệm, và sự định-tâm cùng phối hợp làm 
việc với nhau để thấy được bản chất “vô-thường, khổ, và vô-ngã” 
của chính những yếu-tô của tầng thiền định jhana. Những yếu-tố 
lúc này không phải còn là những ý-nghĩ, mà là những hành-vi năng 
động trong tâm và thân. Tâm dễ dàng nhận biết khi chúng diễn ra. 
Đúng vậy, khi ở trong trạng thái tầng thiền định jhana, chúng rất rõ 


ràng và nôi bật hơn bât kỳ lúc nào. 


Ngay cả sau khi ra khỏi jhana, bạn vẫn có thể nhớ lại những 
yếu-tố có mặt trong jhzna. Nhưng lúc đó thì những gì bạn đã trải 
nghiệm đã không còn. }> Việc quán xét về tính “vô-thường, khổ, và 
vô-ngã” của chính những yếu-tố của tầng thiền định jhana sẽ là hữu 
dụng nhất frong khi bạn còn đang thâm nhập chúng (trong tầng 
thiền định jhana) chứ không phải trước hay sau khi đó. (Tức là: 
người tu cần quán xét 03 đặc-tính đó trong những yêu-tô của jhana 
ngay trong khi chúng đang có mặt trong trạng thái /jhana. NGười tu 
sẽ thấy những yếu-tố của jhana cũng đều là “vô-thường, khổ, và 


vô-ngã”) 


Thời điểm bạn trải nghiệm /ố: nhất về tính vô-thường của bất 
kỳ sự thê gì là ngay trong khi bạn đang thực sự trải nghiệm nó. Còn 
những thứ bạn làm sau khi hay trước khi trải nghiệm thì chỉ là sự 
trí-thức hóa hay triết-lý hóa hay chỉ sự luận-giải bằng những lý lẽ 
logic, chứ không phải thực sự là sự trải-nghiệm hay kinh-nghiệm 
đích thực. 


Có lẽ vị sư lỗi lạc nhất và quan trọng nhất trong số những thầy 
tổ ngày xưa chính là ngài Phật Âm (Buddhaghosa). Ngài đã viết 
quyền luận-giải lớn về Phật giáo Trưởng Lão Bộ nguyên thủy, đó là 
quyên Con-Đường Thanh-Lọc (Visuddhimagga, Thanh Tịnh Đạo). 
Một điều ngài Phật Âm đã chỉ ra trong đó là: 


258 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Một ý nghĩa của jhana là đốt cháy những yêu-tố đối 
nghịch với jhana. Như vậy, ta không thể nào đốt cháy 
chúng bằng cách nghĩ về chúng. Thực vậy, ta chỉ có thể 
đốt cháy được chúng khi chúng đang ở đó, đang thực sự 
có mặt ở đó. 

Những ô-nhiễm (lậu hoặc) có những “dòng chảy-vô” và “dòng 
chảy-ra”. Chúng chảy vào trong tâm và ninh nấu trong đó, và trở 
thành tiềm tàng trong đó. Sau đó, chúng lại chảy ra thậm chí mạnh 
mẽ hơn. Khi chảy ra chúng thê hiện thành những lời-nói gắt gỏng 
nạt nộ (ác ngôn) và những hành-động xấu ác (ác nghiệp). Trong 
trạng thái tầng thiền định /hzna, bạn trực tiếp đốt sạch những dòng- 
vô và dòng-ra đó. Chúng nằm sâu bên dưới ứầng tiểm-thức jvô 
thứcJ của tâm chúng ta, nhưng chúng sẽ trồi lên ứẩng ý-(hức của 
tâm theo những “liều lượng” nhỏ và. vi tế, trong suốt thời gian tâm 


ở trong trạng thái /hana. 


Trạng thái jñana thì rất văng lặng, bình an, và tĩnh lặng. Sự 
chánh-định của bạn, cùng với sự chánh-niệm và sự buông-xả, có 
thể “với” đến được những dòng-vô và dòng-ra đó và bứng sạch 
gốc-rễ của chúng. Việc này không bị cản trở bởi phản ứng thuộc 
cảm xúc (bởi vì trong trạng thái tầng thiền định thì không còn 
những cảm xúc này nọ nữa). Nhưng nếu bạn thực hiện việc này bên 
ngoài trạng thái jhana, thì chắc chắn điều đó chỉ đơn giản là (cách) 
bạn dùng những tư duy suy lý suy luận thông thường để loại bỏ 
chúng. Cách đó không bao giờ thành công được! Bạn chỉ có thê đốt 
cháy hay loại bỏ chúng trong một trạng thái đạt-định thâm sâu của 
tâm! Đó là lúc tâm có đầy đủ những phẩm chất để tiêu diệt chúng. 
Mà để cho những ô-nhiễm có mặt để ta đốt cháy chúng, thì chúng 
phải trồi lên trên (tầng ý-thức của) tâm. Chúng phải bị đốt cháy 
ngay khi chúng đang trồi lên, chứ không phải trước đó hay sau đó. 


Chương 12 — Jhana Thứ Tư * 259 


Jhana cũng có thê giúp bạn đốt sạch những ảnh hưởng xấu khỏi 
tâm bằng những cách khác. Nhiều lúc khi đang lắng nghe Giáo 
Pháp, tâm bạn có thể đi vào đạt-định thâm sâu. Bạn có thể nhìn 
thấy (hiểu thấu) ý nghĩa của Giáo Pháp, nhìn thấy (hiểu thấu) ý 
nghĩa của sự-sống, và nhờ đó nhồ sạch các gốc rễ tham, sân, sỉ 
trong khi đang ngôi ngay đó. Điều này là do lý gì? Ngày xưa khi 
Phật giảng Giáo Pháp, có nhiều người —bao gồm Tăng, Ni, thiện 
nam, và tín nữ—đã chứng đắc những tầng giác-ngộ khác nhau. 
Điều đó là nhờ những trạng thái tâm của họ lúc đó là trong suốt như 
pha lê, không còn chướng-ngại nào và không còn những động-vọng 


tâm linh nào hay sự phiên rôi nào. 


Bạn có thể ghi nhớ lại thêm điều này: nó xảy ra cho tất cả mọi 
người. Trong khi đang lắng nghe bài giảng Giáo Pháp [pháp thoại] 
từ một vị thây, thì bạn quên mắt (không còn theo) ý tứ lập luận hay 
chủ đề của người thầy đang giảng. Trong một khoảnh khắc nào đó, 
tâm không còn nghe bài pháp thoại nữa. Tâm đang ở đâu đó, nó 
thâm nhập sâu vào thứ nào đó. Sau một lúc, tâm quay trở lại. Trong 
suốt khoảnh khắc tâm đang nghĩ về thứ khác thì bạn không còn 
nghe người giảng nữa. 


Nhưng một tiến trình tâm giống như sau cũng xảy ra trong lúc 
bạn đang lắng nghe một bài pháp thoại. Khi vị thầy đang giảng 
pháp, tâm bạn thâm nhập vào ý nghĩ sâu sắc của những lời giảng 
CỦa VỊ thầy. Rồi bạn nhìn thấy (hiểu thấu) được bản chất đích thực 
của những hiện-tượng (pháp) mà vị thầy đang giảng. Giáo Pháp trở 
nên rõ ràng đối với bạn. (Có người thì cần phải mất nhiều thời gian 
và sau này mới chứng nghiệm được những lời dạy đó). Bạn nhận ra 
được sự hoàn hảo đúng đắn của những lời Phật đã dạy thông qua 
một cửa số nhỏ của một tầm-nhìn nhìn thấy sự rõ ràng minh bạch 


và sự tinh khiết của Giáo Pháp. Khi sự nhận ra [giác ngộ] này khởi 


260 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


sinh, bạn trải nghiệm được sự tình khiết trong suốt của Giáo Pháp, 
và sự nghỉ-ngờ của bạn biến mất. 

Ngay lúc này, bạn bước vào giai đoạn “Nhập-Lưu” của con 
đường thánh đạo siêu thế mà chúng ta sẽ bàn đến trong Chương 


Cuôi cùng. 


Chương 12 — Jhana Thứ Tư * 261 


TÓM TẮT 


Các Tính Chất Của Bốn Tầng Thiền Định Sắc Giới 
Nhất Thiền: 





1. Vitakka (tằm) 

2. Vicara (tứ) 

3. Ekaggata (sự nhất-điểm hay sự hợp-nhất của tâm) 
3. Piti (hỷ) 

5. Sukha (lạc) 





Nhị Thiền: 





1. Aitakka-avicara: Vitakka và vicara (tầm và tứ) lặn mất nhờ vào 


niêm tự-tin vào sự bên chắc của yêu-tô lạc. 


2. Cetaso ekodibhavam: Sự hợp-nhất hoàn hảo của tâm nhờ niềm-tin 
tròn đầy vào yếu-tô lạc. Điều này được trải nghiệm bằng sự tĩnh-tại 
như khối đá, tức là sự hoàn thiện của sự định-tâm (samadhi). 

3. Samadhi piti-sukha: Trạng thái định-tâm có yếu-tố hỷ và lạc có 
được nhờ sự định-tâm thâm sâu. Đây là 02 yếu-tỗ chiếm ngự trong 
tầng Nhị Thiên này. 

4. Sự ỷ và lạc siêu thế được tạo ra từ sự chấm-dứt tất cả mọi sự khích- 
động của tâm. 

5. Sự chấm-dứt tất cả “sự-làm” [sự tạo tác]: lần đầu tiên trải nghiệm 


cái tác nhân [người-làm, người tạo-tác] biên mât. 





Tam Thiền: 








1. Yếu tô lạc tách ra, phần thô tế hơn là yêu-tố hỷ không còn (hết hỷ 


còn lạc). 








262 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 





2. Lạc là yếêu-tô chiếm ngự trong tầng thiền này, và có mặt sự định- 
tâm hùng mạnh, sự tỉnh-giác, và sự cảm-nhận của chức năng quan sát. 
3. Vẫn duy trì hoàn toàn sự tĩnh-tại như khối đá và sự biến-mất của 
tác-nhân [người làm, người tạo tác] giống như trạng thái này của tầng 
Nhị Thiền. 





Tứ Thiền: 








1. Yếu-tô lạc không còn. 


2. Một sự nhận-thức bất biến và cực kỳ bền lâu về tính hoàn-hảo của 
sự bình-an mà người tu đã đạt được thông qua tiến trình của 03 tầng 
thiền định trước đó. 

3. Vẫn duy trì hoàn toàn sự tĩnh-tại như khối đá và sự biến-mất của 
tác-nhân [người làm, người tạo tác] giống như trạng thái này của tầng 
Nhị Thiền và Tam Thiên. 

4. Sự tách-ly hoàn toàn khỏi thế giới của năm giác-quan và thân của 


người tu. 








CHƯƠNG 13 
Những Jhana Vô Sắc Giới 


Bạn không cần phải chứng đắc những tầng thiền vô-sắc giới thì 
mới tu đạt đến mục tiêu giải-thoát. Điều cốt-lõi của việc tu hành 
vẫn là sự thực-hành đúng theo con đường Bát Thánh Đạo! Tuy 
nhiên, việc tu tập những tầng thiền vô-sắc giới có thể đóng góp 
thêm vào sự tăng trưởng sự văng-lặng [định] và sự minh-sát 


[chánh-niệm]. 


Những tầng thiền vô-sắc giới có thể tô điểm thêm cho sự 
hoàn-thiện về mặt tâm linh của một thiền giả, vì vậy Đức Phật cũng 
đã đưa chúng vào trong giáo trình của mình. Chúng là những môn 
học /y chọn cho bạn, và tùy bạn có thể muốn tu tập phát triển đến 


những tầng thiền đó. 


BÓN TẢNG THIÊN VÔ SẮC GIỚI 


Bồn jhana vô-sắc giới được gọi là bốn aruppa. Hay có thê định 
nghĩa là: “Bốn trạng thái giải-thoát phi vật chất và bình an nằm 
bên trên trạng thải vật chất của các tầng thiên sắc giới”. Bỗn tầng 
thiền định này không được gọi tên theo thứ tự [1,2,3,4] như bốn 
tầng thiền sắc giới trước đây, mà chúng được gọi theo tên của mỗi 
cảnh giới mục tiêu [xứ, cảnh xứ]. Đó là Không vô biên xứ, Thức vô 
biên xứ, Vô sở hữu xứ, và Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Chúng được gọi là vÔ-sắc (phi vật chất) bởi vì 02 lý do: Thứ 
nhất, (ï) chúng là trạng thái đạt được bằng cách vượt qua tất cả 
những sự nhận-thức thuộc vật chất (rupz), vượt trên cả những thể 


sắc rât tinh-vi và vi-tê của “đđu-hiệu đói ứng” (dầu-hiệu phó bản) 


264 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


của đối-tượng thiền là “đấu-hiệu để học” (dẫu-hiệu ban đầu) của 
bạn. Và thứ hai, (ii) chúng là những đối ứng tùy thuộc những cảnh 
giới hiện-hữu phi vật chất, tức vô sắc giới. 

Khi người tu tu tiễn từ tầng thiền định thấp lên các tầng thiền 
định cao hơn thì xảy ra việc loại-bỏ những yếu-tố thô tế hơn của 
những tầng thiền định. Mỗi lần tiến bậc thì loại-bỏ thêm các yếu-tố 
còn thô tế. (Càng lên cao, các jhana chỉ duy trì và phát huy những 
yếu-tố vi tế và thanh lọc hơn. Những yếu-tố thô tế hơn đã dần dần 
bị loại-bỏ từ thấp lên cao, chăng hạn theo thứ tự bị loại-bỏ là Zẩm, 
tứ, hỷ, lạc). Sự thanh-lọc này của tâm-thức xảy ra chủ yếu dựa vào 
những thay-đổi thực sự trong các yếêu-tô thành phần của các trạng 
thái tầng thiền định. (Đây là đường lối của tâm chứng đắc từ Nhất 
Thiền lên Tứ Thiền). 

Nhưng, khi bạn tiến thêm từ tầng 7 Thiền lên tầng Vô-Sắc thứ 
nhát, rồi từ tầng Vô-Sắc thấp lên tầng Vô-Sắc cao hơn, thì những 
yếu-tố thành phần (của tâm-thức) không còn bị thay-đổi hay bị 
loại-bỏ gì nữa. Nói rõ hơn, tầng Tứ Thiển sắc giới và những tầng 
thiển vồ-sắc giới thì chính xác có cùng những yếu-tố giống nhau 
của tâm-thức. Chỉ có điều khác nhau là: ở mỗi tầng thiên cao hơn 
thì những yếu-tố đó càng tỉnh-tế hơn và vi-tỄ hơn: trạng thái tầng 
thiên cao hơn thì bình-lặng hơn và tuyệt-vời hơn, nhưng danh sách 
các yếu-tố thành phần và đặc điểm căn bản của chúng là không 
thay đôi. 


(Nghĩa là: tâng 7 7ên có bao nhiêu yêu-tô thì các tâng Vô- 
sác cũng đêu có bây nhiêu yêu-tô đó với cùng đặc điêm căn bản 
giông như vậy. Chỉ khác nhau là cảng lên cao, các yêu-tô đó càng 


vi tế hơn và tuyệt vời hơn). 


Bạn tu tiên và chứng đắc từ tâng vô-sấc này lên tâng vô-sấc 


khác bằng cách thay đôi đối-tượng [đề-mục] của thiền định, chứ 


Chương 13 — Những Jhana Vô Sắc Giới * 265 


không phải bằng cách loại-bỏ hay thay-đổi những yếu-tố thành 
phần của jhana. Tứ Thiên và 04 tầng Vô-sắc cao hơn đều có chưng 
02 yếu-tỗ của jhana, đó là: sự nhất-điểm của tâm [định] và cảm- 
giác “không khổ không lạc” [xả thọ]. 


Bây giờ, chúng ta nói thêm về môi tâng thiên vô-sắc. 


- TẦNG THIÊN VÔ SẮC THỨ NHÁT: 
KHÔNG VÔ BIÊN XỨ 


Bồn tầng thiền vô-sắc phải được tu chứng theo trình tự, bắt đầu 
bằng Không vô biên xứ cho tới cao nhất là Phi tưởng phi phi tưởng 
Xứ. 

Động cơ dẫn dắt bạn tu tập hay tìm kiếm những trạng thái thiền 
định vô-sắc giới chính là do sự nhận-thức rõ ràng về những nguy cơ 
gây ra bởi chất liệu sắc giới còn thô-tế. Động cơ của bạn cũng có 
thể là do kết quả suy xét những sự khổ đau mà cái sắc-thân vật chất 
của bạn đã chịu đựng. Bạn có thể bị bệnh về mắt, tai, và tất cả 


những bệnh dịch khác mà các cơ thê của bạn có thê mặc phải. 


Nếu bạn muốn thoát khỏi những nguy cơ này, trước tiên bạn 
phải tu tập và chứng đắc 04 tầng thiền định sắc giới [Nhất, Nhị, 
Tam và Tứ Thiền]. #}.Đến khi bạn tiễn vào jhana Tứ Thiên, hãy 
chọn bất kỳ một kzsina để làm đối-tượng thiền của bạn, trừ køsina 


“giới hạn không gian”. 


Đến lúc này, bạn đã vượt-trên chất liệu thô té, nhưng bạn vẫn 
chưa hoàn toàn vượt qua hết 7á cả mọi thứ vật chất thuộc sắc giới. 
Lúc này, “dẫu-hiệu đối ứng” sáng tỏ [là đối-tượng của jhznz] vẫn 
còn là một dạng hình sắc vật chất. Đề đạt đến sự chứng đắc vô-sắc 


thì bạn phải thực sự quyết tâm hết mực để hoàn foàn vượt lên khỏi 


266 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


tính vật-chât của kasina. Tính vật-chât của “dâu-hiệu đôi ứng” 
chính là sự đôi-chiêu của chât liệu thô tê. Nó có cùng những khuyêt 


điêm của chât liệu vật chât (của kasin4). 


Tại sao chúng ta phải sợ sệt những chất liệu vật chất tầm 
thường? Ngài Phật Âm đã cho chúng ta một ví dụ. Ví dụ có một 
người nhúc nhát bị một con rắn rượt đuổi trong rừng. Anh ta trốn 
thoát được. Sau này, anh ta nhìn thấy một cái gì giống giống con 
răn— đó có thể là cái lá cọ dừa với một vệt sơn trên đó, một thân 
dây leo, một sợi dây thừng, một khúc cây khô, hay một đường rãnh 


trên mặt đât— thì anh ta không muôn nhìn vào nó. 


Bạn có thể bị hoảng sợ khi nhìn thấy nguy-cơ trong một chất 
liệu thô-tế, giống như cách người đó sợ sệt về con rắn. Bạn có thể 
thoát khỏi chất liệu thô tế đó và trỗn thoát bằng cách đạt đến trạng 
thái 7 T”hiển. Bạn có thể thấy rằng chất liệu vi tế của kasina là 
giống như (đối ứng) của chất liệu thô-tế của nó, và bạn không 


muôn nhìn vào nó. 


Khi bạn đã tạo được ý muốn hay quyết tâm mạnh mẽ đạt đến 
những tầng thiền vô-sốc, bạn cần phải nắm vững được “05 bước 
kiểm soát jhana” để làm chủ jhana Tứ Thiên mà bạn đã học ở 
Chương I1. Rồi sau đó, sau khi thoát ra khỏi jhzna, bạn nhận thức 
được những nhược-điểm của nó [Tứ Thiền] và những ích-lợi của 
tầng thiền [vô-sắc] cao hơn kế tiếp. Như đã nói, trạng thái 7ứ Thiền 
là đủ hoàn hảo cho mục tiêu thiền để đi đến sự giải-thoát, tuy nhiên 
nó vẫn có một số nhược-điểm như sau nếu đem so với những tầng 


yvô-sấc ở trên nó: 


- Tứ Thiển vẫn còn một đối-tượng thuộc vệ sắc giới. Nó vẫn 
còn liên hệ với chât liệu thô-tê. 


Chương 13 — Những Jhana Vô Sắc Giới * 261 


- Nó còn gân-kê với yêu-tô lạc—một yêu-tô của Tam Thiên 


trước đó. 


- Nó vẫn còn thô-tế hơn những tầng vô-sắc—(những yếu-tố 
thành phần là giống nhau nhưng ở những tầng vô-sắc thì 


chúng tinh-tế và tuyệt-vời hơn, như đã nói). 


Rồi bạn sẽ thấy được cảnh giới Không vô biên xứ là bình an và 
tuyệt vời hơn trạng thái 7 Thiền và bởi vì tính vật-chất đã bị loại- 
bỏ khỏi nó một cách an toàn. -Phương pháp để chứng đắc tầng 
thiền vô-sắc đầu tiên này là khai triển kzsina trong tâm “đến tận 
cùng giới hạn (vô biên) của không-gian-của-thế giới theo ý mình”. 
Rồi sau đó, bạn loại bỏ køsina bằng cách chỉ chú-tâm vào cái 


không-gian mà nó bao phủ. 


Kasina vật-thê ban đầu được dùng để làm “đấẩu-hiệu ban đấu” 
[là đối-tượng] cho việc định-tâm. Bạn giữ cho tâm tập trung vào nó 
cho đến khi nào /âm-ảnh (nữniría), tức là “Jdấu-hiệu để học”, xuất 
hiện. Tâm-ảnh này được ghi nhớ trong tâm và được nhận biết một 
cách rõ-rệt như đối-tượng vật thê ban đầu. (Nghĩa là bạn ghi nhớ và 
nhận biết hình ảnh “đểu-hiệu để học” rõ rệt đúng như hình ảnh của 
cái đối-tượng vật thể ban đầu). #-Sự định-tâm vào “đếu-hiệu để 
học” sẽ làm khởi sinh ra “đấẩu-hiệu đối ứng” (phó bản, bản sao đôi 
chiếu). “Dấu-hiệu đối ứng”—hình ảnh được khái niệm hóa—trở 
thành một đối-tượng mới của thiền. Người tu dùng “đấu-hiệu đối 
ứng” này đề làm đối-tượng thiên định để tu tập trạng thái cận-định 


và đê chứng đắc các tâng thiên định sắc giới. 


Sau khi chứng nhập [chứng đắc] từng trạng thái tầng thiền định, 
bạn học cách khai triển mở rộng “dấu-hiệu đổi ứng” đó theo nhiều 
mức độ, giúp cho cái “hình-ảnh trong tâm của kasina” đó bao phủ 
hết những vùng càng lúc cảng rộng lớn hơn——cho đến hết giới hạn 
của một hệ thế giới, hoặc hơn nữa. Bây giờ, để đạt đến Không vô 


268 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


biên xứ, bạn cân phải loại bỏ kasina và chỉ còn chú-tâm vào cái 
“không gian” đã được khai triên ra đề bao phủ. Lời kinh mô tả như 


vậy: 


Khi người ấy loại bỏ nó, 

Người đó không bao giờ gấp nó như gấp một tắm chiếu 
Cũng không rút nó như rút cái bánh từ trong hộp 

Chỉ đơn giản là người đó không đề ý đến nó, 

Cũng không chú tâm hay xem xét gì đến nó: 

Ma chỉ chủ-tâm chuyên chú vào cái không-gian 

được tiếp xúc bởi nó 

[Coi đó] như là “không gian, không gian,” 


như vậy ta nói răng người đó “loại bỏ kasind`. 


Không-gian này sau khi đã loại bỏ kasina được chọn làm đối- 
tượng mới của thiền định, bạn chú ý đến nó như là “không gian vô 
biên, không gian vô biên” hay chỉ đơn giản là “không gian, không 
gian”. Bạn “tiếp chạm” vào nó bằng ¿ẩm (vitakka, ý-nghĩ được áp 
dụng) và tứ (vicara, ý-nghĩ đượcduy trì). Bạn thực hiện những động 
tác tu tập lặp đi lặp lại nhiều lần, tiếp tục phát triển nó cho đến khi 
ý niệm này đạt đến sự chín muồi. Khi sự tu tập đã chín muỗi hoàn 
toàn, một khoảng-khắc ứươi mới của thức khởi sinh cùng với 
“không gian vô biên” là đỗi-tượng của nó. Như lời kinh định nghĩa 


trạng thái của Không vô biên xứ như sau: 


(V) “Với sự hoàn toàn vượt trên những sự nhận-thức về 
thể sắc (sắc giới), với sự phai biến những sự nhận-thức 
về va-chạm giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) 
tới những sự nhận-thức về sự đa-dạng (khác biệt này nọ), 
[chỉ nhận thức rằng:] 'không gian là vô biên”, người đó 
chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ [cảnh xứ 


của không gian vô biên].” 


Chương 13 — Những Jhana Vô Sắc Giới * 269 


Những từ ngữ trong đoạn công thức trên có vẻ rất hữu ích để 


chúng ta làm rõ một sô vân đê sau: 


“Với sự hoàn toàn vượt trên những sự nhận-thức về thể sắc 
(sắc giới)”: có nghĩa là: thiền sinh đã vượt qua tất cả mọi sự nhận- 
thức thuộc sắc ĐIỚI, kế cả sự nhận-thức thông thường về kasina vật 
lý và cả sự nhận-thức về cái “đểu-hiệu đối ứng” vi tễ hơn của nó. 
Người thiền đã bỏ lại sau lưng tất cả những đối-tượng của tâm mà 


bạn đã dùng đề tu chứng và duy trì các tầng thiền định sắc giới. 


“Với sự phai biến những sự nhận-thức về va-chạm giác 
quan”: có nghĩa là: tất cả mọi sự nhận-thức thuộc sắc giới (về sắc 
thân) luôn hàm chứa một sự tiếp-chạm của những cơ quan giác- 
quan và đối-tượng giác quan nào đó. Khi có tiếp chạm, lúc nào 
cũng có một ít sự kháng cự, một khoảng-khắc (sáf-na) cảm thụ sự 
tác động. Ý ở đây là thiền sinh cũng đã bỏ lại sau lưng cả cái sự 
kháng cự [cảm thụ kháng cự| này luôn. (Bình thường khi chưa 
thiền định thì sự kháng-cự sẽ được cảm thụ và phản ứng thành 
những cảm-nhận này nọ thuộc thân hay những cảm xúc thuộc tâm. 
Bình thường chúng ta sống chạy theo những phản xạ giác-quan. 
Nhưng đến giai đoạn thiền này thì những sự nhận-thức phản ứng 
hay kháng cự đó cũng biến mất). 


“Với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những sự nhận-thức về 
sự đa-dạng (khác biệt này nọ)”: có nghĩa là: Với tâm thức thông 
thường, mỗi lần bạn trải nghiệm bất kỳ một thứ gì thì bạn lập tức 
đang phân biệt đôi-tượng đó với tất cả những sự nhận-thức còn lại. 
Bạn “chẻ” thế giới trải nghiệm của mình ra thành từng mảnh nhỏ. 
Nhưng đến giai đoạn thiền này (theo công thức trên), người tu cũng 
đã bỏ lại sau lưng tất cả những sự nhận-thức về khác-biệt đối đãi. 


270 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


“Không gian vô biên”: có nghĩa là: Bởi vì không còn những sự 
nhận-thức riêng biệt nào cả, cho nên không có giới hạn [biên] nào 
để nhận thức về không gian. Không thể nào có cái “bắt đầu”, 
“gia” hay “cuối”. Nó là vô biên, không bị chặn, không biên giới. 

Những kết quả là những khoảng-khắc thức (sár-na tâm) riêng 
biệt và khác biệt, được gọi tên bằng những danh từ riêng biệt trong 
tiếng Pali. Thường thì có ba hoặc bốn khoảng-khắc của cận-định?Š 
vẫn còn liên hệ tiếp-xúc với những giác-quan của thân và mang đặc 
điểm của tâm buông-xả. Rồi theo sau đó là khoảng-khắc của sự 
thâm-nhập hoàn-toàn vào cái cảm-giác vi-tế của “không gian vô 
biên”. 

Trước đây có một nhắc nhở liên quan đến “køsina giới hạn 
không gian”—là có một ý thủ thuật ở đây. Bạn có thể dùng bất kỳ 
kasina nào ngoại trừ “kasina giới hạn không gian”, vì nó thể hiện 
cho một không gian bị giới hạn. Chẳng hạn, có những thiền sinh 
thường tập trung định-tâm vào một cái lỗ trên tường, hay cái không 
gian bên trong cái lỗ, hay một cửa số—hay một thứ đối-tượng kiểu 
như vậy. Nhưng mục tiêu của bài tu tập này là khai triển mở rộng 
đối-tượng thiền của bạn cho đến khi nó bao phủ hết và thê hiện như 


^.x.?? 


một “không gian vô biên”. Còn nếu bạn chọn đối-tượng (kasina) có 
không gian giới hạn, thì bạn không thể nào khai triển một không 
gian giới hạn thành một không gian vô biên cho được. Giới hạn có 
nghĩa là giới hạn. Giới hạn bị giới hạn. Đối-tượng thiền này đơn 
giản là không hợp cho bài tu tập khai triển đối-tượng thiền thành 


không gian vô hạn. 


- TÀNG THIÊN VÔ SẮC THỨ HAI: 
THỨC VÔ BIÊN XỨ 


Chương 13 — Những Jhana Vô Sắc Giới * 271 


Đề chứng đắc được tầng vô-sắc thứ hai, bạn cần phải đạt được 
sự kiểm-soát trọn vẹn tầng vô-sấc thứ nhất (Không vô biên xứ) và 
nhờ đó nhìn thấy những nhược-điểm của nó. Nó vẫn còn gần gũi 
với những tầng thiền sắc giới và nó không bình an bằng những tầng 
thiền cao hơn nó. Bạn suy xét (quán chiếu) về những nhược-điểm 
nảy cho đến khi chúng trở thành “thực” đối với bạn. Rồi sau đó tâm 
sẽ đi đến “sự thờ ơ lãnh đạm” đối với tầng thiền vô-sắc thứ nhất, và 


rôi bạn chuyên sự chú-tâm của mình đên tâng thiên vô-sắc thứ hai. 


(VD “Băng sự hoàn toàn vượt trên không vô biên xứ, 
[nhận thức răng:] “thức là vô biên”, người đó chứng nhập 
và an trú trong thức vô biên xứ [cảnh xứ của thức vô 


-Ã ”? 


biên]. 


Bạn tập trung vào thức, cái thức chú-tâm vào không gian vô 
biên. Thức này cũng là vô biên và thậm chí tinh tế hơn. Bạn hướng 
sự chú-tâm vào nó như “/h#c vô biên” hoặc chỉ đơn giản như “sự 
tỉnh-giác, sự tỉnh-giác”. Đỗi-tượng của bạn là sự tỉnh-giác nhưng 


bạn luôn giữ bản chất vô biên vô định đó trong tâm. 


Đây là những ý-nghĩ có ý thức thông thường và bạn cứ chú-tâm 
vào chúng lần này lần khác liên tục. Bạn lặp lại đối với chính mình 
lần này lần khác. Bạn cứ lặp lại sự chú-tâm vào chính mình “?h- 
giác, tỉnh-giác”. Những chướng-ngại bị khống chế và tâm bước vào 
cận-định. Kết quả là tạo ra “đấu-hiệu đối ứng”. Bạn tiếp tục tu 
dưỡng “đáu-hiệu đối ứng” mới được sinh ra. Rồi tiếp theo sau đó sẽ 
diễn ra khoảng-khắc của sự thâm-nhập hoàn-toàn vào “Thức vô 


biên xứ”. 


- TẦNG THIÊN VÔ SẮC THỨ BA: 
VÔ SỞ HỮU XỨ 


272 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Đề chứng đắc được tầng vô-sấc thứ ba, bạn cần phải đạt được 
sự kiểm-soát trọn vẹn tầng vô-sắc thứ hai (Thức vô biên xứ). Rồi 
sau đó, sau suy xét và ôn nhớ lại tầng vô-sắc thứ hai, bạn sẽ thấy và 
tin rằng nó vẫn còn gần gũi với tầng vô-sắc thứ nhất. Nó vẫn còn 
thô-tế so với tầng thiền cao hơn kế tiếp. Bằng cách nhận ra những 
nhược-điểm này, bạn buông bỏ sự dính mắc vào nó. Bạn nhận thức 
ra rằng cơ-sở (xứ) “trông-không” là bình an hơn. Lời kinh mô tả 


công thức của nó như sau: 


(VI) “Bằng sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên xứ, 
[nhận thức rằng:] 'không-có-gì, người đó chứng nhập và 
an trú trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ không-có-gì, cảnh xứ 
trồng-không].” 


Đề định tâm vào Vô sở hữu xứ (cảnh xứ trồng-không, cảnh xứ 
không-có-gì), người tu cần để chú-tâm vào sự “không có mặt”, sự 
“trống không”, hay sự “không có gì”, và khía cạnh tách biệt của 
“Không vô biên xứ” (tầng vô-sắc thứ nhất). Thức của “Không vô 
biên xứ” này đã là một sự trải nghiệm. Nó đã qua, không còn nữa. 
Nó không còn có mặt trong tâm. Bạn chú-tâm vào cái “sự vắng- 
mặt” đó. “Không vô biên xứ” không có chứa gì cả. Đó cũng là “sự 


văng-không”. Bạn chú-tâm vào cái “sự văng-không” đó. 


Trong quyên Con-Đường Thanh-Lọc (Visuddhimagga, Thanh 
Tịnh Đạo) có giải thích điều đó với ví dụ như vầy: 


Một Tỳ kheo nhìn thấy một nhóm các Tỳ kheo tụ họp trong 
hội trường. Rôi thây ấy bỏ đi. Khi thây ấy quay lại, nhóm 
Tỳ kheo đã đi mất. Thầy ấy không nghĩ gì về các Tỳ kheo 
đó hoặc về họ đã đi đâu. Thây ấy chỉ chú-tâm vào sự vắng- 
mặt hiện thời của họ, đó là sự trồng-không hoàn toàn của 


hội trường. 


Chương 13 — Những Jhana Vô Sắc Giới * 273 


Bạn cứ chú-tâm liên tục vào sự văng-mặt hay sự trống-không 
này. Bạn cứ tự nghĩ với mình: “sự không có gì, sự không có gì”, 
hoặc “sự trống không, sự trỗng không”, “không có gì, không có gì”. 
Cứ làm vậy, những chướng-ngại sẽ bị khống chế. Tâm bước vào 
trạng thái cán-định. Bạn tiếp tục chú-tâm vào “đấu-hiệu đối ứng” 
vi-tế hơn đã thay thế những ý-nghĩ có ý thức. Khi sự tu tập này chín 
muỗi, thì sẽ khởi sinh khoảng-khắc của sự thâm-nhập hoàn-toàn, đó 


là một thức thuộc vê “cảnh xứ trông-không”. 


Cả hai “Thức vô biên xứ” và “Vô sở hữu xứ” đều liên quan đến 
cái thức của “Không vô biên xứ”. (Nói cách khác, 02 tầng vô-sắc 
thứ hai và thứ ba đều liên hệ với cái thức của tầng vô-sắc thứ nhất). 
Tuy nhiên, chúng liên hệ với thức của tầng vô-sắc thứ nhất theo 02 
cách ngược-nhau. Đó là: (¡) Tầng vô-sắc thứ hai thì định dạng nó 
một cách tích cực, /áp rung vào “nội-dung” chứa đựng trong nó, 
đó là /c [sự tỉnh-giác] chứa trong không gian vô biên đó. (1) Còn 
tầng vô-sắc thứ ba thì lại tập trung vào “sự không-có-gì” trong nó, 


đó là “sự trồng-không”, trong không gian vô biên đó. 


Muôn hoàn toàn vượt qua “Tức vô biên xứ” thì người tu cân 
phải vượt qua trạng thái /hana của nó và đôi-tượng của nó. 


- TẢNG VÔ SẮC THỨ TƯ: 
XỨ PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG 


Phi tưởng phi phi tưởng (HV) có nghĩa là: “Không có sự nhận- 
thức cũng không phải không còn sự nhận-thức”. (Vừa không có 
tưởng thô tế, những còn ít tưởng vi tế). Hơi khó hiểu, những có thê 
chút nữa bạn sẽ hiểu nghĩa đen và cả ý nghĩa thiền của danh từ dài 


` 


này. 


274 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Nếu bạn chọn tiếp tục thiền định lên nữa để chứng đắc tầng 
thiền vô-sắc thứ tư và cuối cùng này, thì trước tiên bạn phải nắm 
chắc “05-bước kiểm soát jhana” đỗi với tầng vô-sắc thứ ba (Vô sở 
hữu xứ) một cách thành thục. Rồi bạn quán xét những nhược-điểm 
của tầng thiền vô-sắc thứ ba nảy, và nhận ra những ưu-điểm của 
tầng thiền vô-sắc thứ tư (Phi tưởng phi phi tưởng xứ). Bạn cũng có 
thể suy xét về bản chất bắt-toại-nguyện vốn có của những sự nhận- 
thức (tưởng). Bạn có thể nghĩ: “Sự nhận-thức là một bệnh. Sự 
nhận-thức là ung nhọt. Sự nhận-thức là cái gai. Trạng thái “không- 
có sự nhận-thức cũng không phải không côn sự nhận-thức” là bình 
an-hơn. Nó là tuyệt-vời hơn”. Quán chiếu được như vậy sẽ giúp 
tâm bạn buông bỏ tầng vô-sắc thứ ba (Vô sở hữu xứ) và khởi sinh ý 


chí chứng đặc tâng vô-sắc thứ tư cao hơn. 


Tầng vô-sắc thứ tư này có đối-tượng của nó chính là 04 Uấn 
thuộc về tâm, và chính 04 Uần này đã cấu thành nên sự chứng đắc 
tầng Vô sở hữu xứ. 04 đó là: những cảm-giác, những sự nhận-thức, 
những ý-nghĩ tạo tác, và thức [thọ, tưởng, hành, thức]. )Tẳng vô- 
sắc thứ hai lẫy /ức của tầng vô-sắc thứ nhất làm đối-tượng của nó. 
(Nói cách khác, đổi-tượng của Thức vô biên xứ chính là thức của 
Không vô biên xứ). 

Tương tự như vậy, tầng vô-sắc thứ tư xứ) lấy £hức thuộc tầng 
vô-sắc thứ ba (Vô sở hữu xứ) và những trạng thái liên kết trong đó 
làm đối-tượng của nó. (Nói cách khác khác, đối-trợng của Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ chính là thức và những trạng thái liên kết 
của Vô sở hữu xứ). 

Tập trung vào 04 Uần thuộc tâm này của “Vô sở hữu xứ”, bạn 
chú-tâm nhận biết rằng trạng thái đó là “bình an, bình an”. Bạn 
xem xét, ôn nhớ lại nó, chạm tiếp nó bằng fẩm (viakka, ý-nghĩ 


được áp dụng), và duy trì nó bằng tứ (vicara, ý-tưởng được duy 


Chương 13 — Những Jhana Vô Sắc Giới * 2T5 


rì). Những chướng-ngại đều bị khống chế. Tâm bước vào cận- 
định. Rồi thì bạn thâm-nhập hoàn-toàn vào cơ-sở (xứ) “không-sự 
nhận-thức cũng không phải không có sự-nhán-thức” (Phi tưởng phì 
phi tưởng xứ). Lời kinh mô tả ngắn gọn về cảnh xứ này như sau: 


(VHI) “Băng sự hoàn toàn vượt trên vô sở hữu xứ, người 
đó chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng 
xứ [cảnh xứ không có sự nhận-thức cũng không phải 


không còn sự nhận-thức].” 


Bạn chứng đắc tầng vô-sắc thứ tư bằng cách vượt qua trên tầng 
vô-sắc thứ ba. Hơn nữa, tầng vô-sắc thứ tư này có /hức của tầng vô- 
sắc thứ ba làm đối-tượng của nó. Bạn chứng đắc tới tầng vô-sắc thứ 
tư bằng cách tập trung chú-tâm vào cơ-cở (xứ) “trống-không” (Vô 


sở hữu xứ) như (trạng thái) “bình an, bình an”. 


Làm sao bạn có thể vượt qua “Vô sở hữu xứ” bằng cách tập 
trung chú-tâm vào nó? Trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) đã 
cung cấp một lời giải đáp. Mặc dù bạn chú-tâm vào tầng vô-sắc thứ 
ba (Vô sở hữu xứ) như (một trạng thái) “bình an”, nhưng bạn 
không có tham muốn chứng đắc (đạt được) nó. Điều này là bởi vì 
bạn đã quyết định rằng tầng vô-sắc thứ tư mới là bình-an hơn và 


tuyệt-vời hơn. 


Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) đã đưa ra ví dụ về một ông vua 
nhìn thấy những người thợ thủ công đang làm việc khi nhà vua 
đang vi hành dọc đường. Nhà vua rất khâm phục tài nghệ và tay 
nghề của những người thợ đó, nhưng nhà vua không có tham muốn 
trở thành một người thợ như vậy. Nhà vua chỉ tham muốn cái vị thế 
và những quyên lợi cao-quý hơn và tuyệt-vời hơn của một ông vua 


(chứ đâu muốn bỏ vua làm thợ). 


276 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Cái tên “Cảnh xứ không có sự nhận-thức cũng không phải 


L Tv¿ 


không có sự nhận-thức” (Phi tưởng phi phi tưởng) đã gợi-tả về 
bản-chất thâm thúy và sâu xa của tầng vô-sắc này. Một mặt, nó 
không còn sự nhận-thức thô-tế. Mặt khác, nó lại giữ lại một sự 
nhận-thức vi-tế nhất định. Thiếu sự nhận-thức thô tế, nó không thê 
thực hiện chức năng quyết định của sự nhận-thức—sự phân-biệt rõ 
ràng các đối-tượng. Vì vậy, nó không thể được cho là “có sự nhận- 
thức”. Tuy nhiên, nó vẫn giữ lại một sự nhận-thức cực kỳ vi tế và 
tinh tế. Vì vậy, nó cũng không thể được cho là “không còn sự nhận- 
thức”. Sự nhận-thức, cảm-giác, thức, sự tiếp-xúc, và các yếu-tố 
thuộc tâm khác vẫn tiếp tục có mặt ở đây, nhưng tất cả đã được tinh 


giảm đên một sự vi-tê và tinh-tê nhât. 


Vì vậy, tâng vô-săc thứ tư này còn được gọi là “sự chứng-đấc 


còn tàn-dư các hành tạo-tác”. 


Những luận giảng đã minh họa ý nghĩa chỗ này bằng giai thoại 
sau đây. Có một sa-di làm dính dầu lửa vào một cái tô. VỊ sư già 
bảo người ấy mang cái tô đến để múc cháo ăn. Thầy sa-di trẻ đó 
liền trả lời: “Không được thây, có dầu trong cái tô”. Vị sư già liền 
bảo: “Vậy đem dâu tới đây, này sa-di. Ta sẽ đỗ dầu vào bình dầu”. 


VỊ sa-di liên nói: “Không có dâu, thưa sư”. 


VỊ sa-di trẻ đó trả lời là đúng trong cả 02 trường hợp. Không có 
dầu, vì đó là vết dính dầu, làm sao có dầu để mà rót vào bình dầu. 
“Không có dấu” ở đây có nghĩa là không có chút dầu, cho dù là 
mấy giọt, để mà đồ vào bình dầu. Tuy nhiên cũng không thể nói 
trăng ra là “không có dầu, dầu không có, hay vắng mặt dầu”, bởi vì 
vẫn có sự tàn-dư hơi hướng của dầu đang dính trong tô. (Và do vậy 


không nên múc cháo vào đê ăn, múc vào ăn sẽ thây ngay mùi dâu). 


Với sự chứng đắc tầng vô-sắc thứ tư này, tâm đã đạt đến đỉnh 
cao-nhất của sự tư tập và tu dưỡng tâm theo hướng sự vắng-lặng 


Chương 13 — Những Jhana Vô Sắc Giới * 2TT 


(thiền định). (Đây là trạng thái đạt-định cao nhất của tâm trong số 
những tầng thiền định). Lúc này ức đã đạt đến một cấp độ mạnh 
mẽ nhất. Nó đã trở thành rất thật vi-tễ và tinh-tế cho nên nó không 
còn được mô tả là có mặt hay không có mặt. Vậy mà, tuy nhiên, 
ngay cả trạng thái sự chứng đắc thiền định cao nhất này cũng còn bị 


xếp là một trạng thái “/hể f/c”, vẫn còn là một “tầng thiển thế-tục”. 


(Vì sao? Vì chắc hăn là vẫn còn những trạng thái siêu-£hể khác 


cao hơn vả tuyệt vời hơn nó nữa!!!). 


Theo cách nhìn của Phật giáo, cuối cùng nó cũng phải dọn 
đường để đi đến trí-tuệ minh-sát. Chỉ có trí-tuệ mỉnh-sát mới dẫn 
đến sự giải-thoát rốt ráo đích thực. Về những điều này, chúng ta sẽ 
nói rõ trong Chương tiếp theo, cũng là Chương cuối cùng của 


quyên sách này. 


278 s Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


CHƯƠNG 14 
Những Jhana Siêu Thế 


Có 04 giai-đoạn [04 chặng] của tiến trình giác-ngộ siêu-thế. 
Siêu-thể là vượt trên thế gian, vượt trên những gì thuộc về thế-tục. 
Tức là những tầng giác-ngộ này đã vượt lên trên cả tầng thiền định 


vô-sắc cao nhât là Phi tưởng phi phi tưởng xứ vừa nói qua ở trên. 


04 giai-đoạn (chặng, tầng) giác-ngộ đó là: Nhập-Lưu; Nhất-Lai; 
Bắt-Lai; và A-la-hán. Chúng ta sẽ hiểu rõ nghĩa đen và cả ý nghĩa 
về mặt giải-thoát của mỗi danh từ này. 

04 giai-đoạn sẽ tuần tự diễn ra theo thứ tự trên. Bạn chứng ngộ 
những tầng thiên (jhana) siêu-thể từ sau khi bước vào giai đoạn 
Nhập-Lưu. 


Những người chứng đắc những tầng thiên (jhana) thế tục thì 
mới khống chế được những chướng-ngại (triền cái), nhưng chưa 
tiêu điệt được chúng. Những người chứng ngộ những tầng thiên thể 
f„c này thì an trú một cách hạnh-phúc (lạc trú) cho đến chừng nảo 
họ vẫn còn ở trong trạng thái chứng đắc những tầng thiên đó, (thoát 
ra khỏi trạng thái những tầng thiền định là quay trở lại trạng thái 
tâm thức đời thường). 


Còn những người chứng ngộ những tầng thiên (jhana) siêu thế, 
mà chúng ta đang nói trong Chương này, thì lần lượt tiêu diệt 
những chướng-ngại (triền cái) cũng như những gông-cùm (kiết sử). 


Những người chứng đắc một tổng thiền thể tục có thê vẫn còn 
dục-vọng muôn “được tái sinh trong những cõi trời”, đê có được 
những điều kiện sống tốt lành hơn, đề được hưởng phúc và sống lâu 


hơn kiếp sống hiện tại. Số khác cũng hy vọng sau này sẽ được tái 


280 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


sinh thành một “ai” đó khác hơn, tốt hơn và có đầy đủ phúc lành 
hơn bản thân mình ở kiếp này. 


Nhưng những người chứng ngộ những tâng thiển siêu thế thì 
tiêu diệt tất cả mọi dục-vọng muốn được tái sinh, họ không còn 
muốn được tái sinh vào bất kỳ cảnh giới nào hay thành bắt cứ loài 
chúng sinh nào, cho dù là ở cõi trời hay cõi người. Theo kinh văn 
Phật giáo thì nếu một thiền sinh chứng ngộ những tầng thiên siêu- 
thế nhưng chưa đạt tới sự giác-ngộ toàn thiện và sự giải-thoát hoàn 
toàn, thì người đó chỉ còn (bị) tái sinh trong một số ít lần, và chỉ 


(được) tái sinh trong những cảnh giới (cõi hiện hữu) cao quý hơn.?5 


Bước cuỗi cùng của con đường đạo là trí-tuệ toàn-giác, trí-tuệ 
giải-thoát hoàn toàn. Ai đã chứng ngộ một trong bốn /ầng giác-ngộ 
siêu-thế thì đều chứng đắc những trạng thái jhana siêu-thế. (04 
trạng thái giác-ngộ siêu thế đều được chứng ngộ trong trạng thái 
những tầng thiên jhana siêu thế). Sự chứng ngộ “sự foàn-giác” thì 
chấm dứt vĩnh viễn sự tái-sinh. (Vì vậy bậc A-la-hán được gọi là 


bậc vô-sinh). 


THÁNH ĐẠO SIÊU THẺ 


Thánh đạo là con đường của bậc thánh nhân. Con đường thánh 
nhân tu hành để đi đến sự giải-thoát hoàn toàn. Thánh đạo là con 
đường của Phật, là đạo Phật ở phần siêu-thế. 


Những tầng thiên (jhana) siêu-thế cũng được gọi là con đường 
Thánh Đạo Siêu Thế. Từ trước, bạn đã bắt đầu tu tập từ con đường 
Bát Thánh Đạo (còn) Thế Tục. Lúc đó, trong tâm bạn còn ít nhiều 
sự nghi-ngờ. Khi nào bạn vượt qua được (gông-cùm) sự ñghi-ngờ, 


thì bạn sẽ tự mình nhìn thấy được Sự-Thật và tiễn vào con đường 


Chương l4— Những Jhana Siêu Thể * 281 


Bát Thánh Đạo Siêu Thế. Từ lúc đó trở đi, cho đến lúc bạn chứng 
đắc sự toàn-giác, bạn đã đi theo “phần siêu-thể” của con đường Bát 
Thánh Đạo. 


Mỗi chi phần của Bát Thánh Đạo đều có 02 phương diện. 
Phương diện thể tục là “còn bị ô uễ, còn thuộc về công đức, và 
trưởng thành trong nên tảng của sự hiện-hữu”. Phương điện siêu 
thể là “thánh thiện, không còn ô nhiễm, siêu thế, và là một yếu-tố 


của con đường thánh đạo). 


Ngay cả khi còn ở mức thế-tục của con đường đạo, bạn phải tu 
tập và phát triển các chi phần chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh hạnh, chánh tinh tấn, và chánh niệm để đạt 
được chánh định. Lúc này, thì mỗi chi phần đó cần phải được tu tập 
và phát triển một cách tròn đầy và xuyên suốt con đường đi đến 
trình độ siêu-thế. Sự hợp-nhất siêu-thế của tâm [định siêu thế] là 
một trạng thái thánh thiện và không còn ô nhiễm, có thể dẹp bỏ tất 


cả mọi trạng thái không bắt thiện của tâm. 


Sự tiễn bộ trên con đường Bát Thánh Đạo có thể được chia 
thành 04 giai-đoạn. Mỗi giai-đoạn tương ứng với một trình độ 
[tầng] đạt định jhana của mỗi người. Những người phầm phu không 
được chỉ dạy thì bị cản trở bởi những chướng-ngại và gông-cùm. 
Họ cũng chưa có [chưa chứng đắc] sự tự mình trải-nghiệm trạng 


thái /hana nào. 


Những người phảm phu không được chỉ dạy đã bước vào con 
đường đạo thế tục. Nếu như họ có tu tập được một tầng thiền định 
jhana hoặc dùng được một /hana nào đó, thì đó cũng chỉ là /hana 
thế-tục, trong đó những chướng-ngại có thể đã được ngăn phòng từ 
xa (không cho khởi sinh), nhưng chúng chưa được loại bỏ khỏi tâm 
trong những jhana thế-tục đó. (Trong những sự chứng đắc các tầng 
thiền định sắc giới, những chướng-ngại đã (tạm thời) được khống 


282 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


chế và ngăn chặn không cho khởi sinh, nhưng thực ra thì chúng vẫn 


còn năm ngủ ở đó, vân chưa chêt). 


Những Thánh Đệ Tử (của Đức Phát) thì đã vượt qua và bước 
vào con đường Thánh Đạo Siêu Thế. Họ vận dụng những trạng thái 
thiền định jhana siêu-thé để tiêu diệt những gông-cùm (kiết sử) là 
gốc nuôi giữ những chướng-ngại (triền cái), và chúng trói buộc 


chúng sinh trong vòng luân-hồi sinh tử (smsara). 


Những bậc A-ia-hán (Araham) thì không còn việc gì để làm 
nữa. Tất cả gông-cùm đã không còn nữa, và họ dùng những trạng 


thái thiền định jhana siêu-thế cho sự “lạc trú” mà thôi. 


Tất cả các bước của con đường Bát Thánh Đạo là những trạng 
thái tâm. Điều này đúng khi diễn giải con đường đạo theo cả 02 
phương diện /hế-f¿c và phương diện siêu-(hế. Khi bạn nhìn thấy 
sâu sắc, bằng sự trải nghiệm thực thụ, với con mắt trí-tuệ, rằng mọi 
thứ có điểu-kiện (hữu vì) đêu là vồ-thưởờng, thì trạng thái tâm của 
bạn thay đổi. Lúc đó “sự hiểu bề-ngoài” của bạn về tính vô-thường 
sẽ trở thành một “sự hiểu thâm-sâu” và bạn đạt đến sự nhập-lưu 
vào con đường thánh đạo. Từ đó trở về sau, con đường Bát Thánh 
Đạo trở thành con đường Thánh Đạo Siêu Thế, và bạn bắt đầu phá 


bỏ cái cây câu kêt nôi kiệp sông này và kiệp sau. 


TIỂU DIỆT GÔNG CÙM “SỰ NGHI-NGỜ” 


Đề chứng ngộ tầng thánh Nhập-lưu, bạn cần phải vượt qua sự 
nghỉ-ngờ, bản thân sự nghỉi-ngờ vừa là một chướng-ngại (triển cái) 
và vừa là một gông-cùm (kiết sử). 

Khi bạn chứng đắc các tầng thiền định thế tục, bạn khống chế 
sự nghi-ngờ. Nhưng đến khi bạn chứng ngộ vào tầng thánh Nhập- 


Chương l4— Những Jhana Siêu Thế * 283 


lưu, bạn tiêu diệt nó. Thông thường, bạn sẽ dễ tiêu diệt sự nghi-ngờ 
sau khi mình đã làm nó suy yếu. Bạn đã học cách dẹp qua một bên 
sự nghi-ngờ để mình có thể chứng nhập tầng thiền định jhana. 
Điều đó đã làm cho nó suy yếu đủ để bây giờ bạn “đây” nó vào ánh 
sáng soi rọi mãnh liệt của sự chánh-niệm và thiêu rụi nó vĩnh viễn, 


như cách mình đốt một miếng bông gòn đã tâm đầy xăng vậy. 


Có hai loại “con người” họ ít bị rắc rối với sự nghi-ngờ. Loại 
đầu tiên là người fu trì theo niễm-tin [người căn tín], là người từ 
ban đầu có cỗ-xe tu hành đề giác-ngộ là “niêm-tin” (tín). Người này 
đi theo con đường thành kính mộ đạo, dựa vào lòng tin thành-tín 
vào Đức Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn (Tam Bảo). Nhờ có lòng 
thành-tín mạnh mẽ này, người đó có thể bước vào chứng nhập tầng 
thánh Nhập-lưu mà không cần phải tu tập và chứng đắc bất kỳ tầng 
thiền định thế-tục nảo. Vì lòng thành-tín mãnh liệt của người đó đã 


giúp mình tiêu diệt sự nghi-ngờ. 


Loại người thứ hai là người fu trì theo Giáp Pháp [người căn 
trí] là một người từ ban đầu có cỗ-xe tu hành theo con đường đạo là 
“sự hiểu biết sâu sắc về Giáo Pháp”. Người ấy dùng nhiều trí thức 
và trí tuệ. Lý do dẫn dắt người đó đến sự-biết sâu sắc vô-ngôn 
chính là trí-tuệ đích thực. Người đó có thể chứng đắc tầng Nhập- 
lưu thông qua trí biết minh-sát thâm nhập và nhìn thấu sự-thật, mà 
không cần phải chứng đắc một tầng thiền định nào. Cũng chính trí 
biết minh-sát đó giúp người đó tiêu diệt sự nghi-ngờ. 

Chỉ có hai loại người tu này mới có thê tiến thăng trực tiếp 
vào những tầng thiên siêu-thế để tiêu diệt những gông-cùm (kiết 
sử). Còn những loại người tu khác thì cần phải tu tập những tầng 
thiên định thế-tục để làm suy yếu những chướng-ngại và gông-cùm 
trước. (Phải đi đường vòng, nhưng đi bài-bản như vậy thì mới vừa 
làm suy yếu những chướng-ngại và gông-cùm, vừa tu tập đầy đủ 


284 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


sức mạnh sự định-tâm và sự chánh-niệm đê tiêu diệt chúng sau khi 


có thể chứng nhập vào dòng Thánh Đạo siêu-thê). 


Vậy bạn hãy xem lại bản thân mình thuộc loại người nào? Hãy 
chân thật! (¡) Nếu bạn là một trong hai loại người tu nói trên thì rất 
tốt rồi. (ii) Điều gì sẽ xảy ra đối với số còn lại của tất cả chúng ta? 
Liệu chúng ta có một cơ hội nào để đi đến được sự giải-thoát? Câu 
trả lời bao lần vẫn là “*Cớ/”. Đó là thông qua sự tu tập để chứng đắc 
những trạng thái tầng thiền định j»ana. Và rõ ràng đó chính là mục- 
đích chân chính của những tầng thiên định jhana. Nếu không thì 
chúng ta đã và đang nỗ lực tu tập để chứng đắc những tầng thiền 
định để làm gì? 


- CÁC GIAI ĐOẠN GIÁC-NGỘ 
CỦA THÁNH ĐẠO SIÊU THẺ 


Mỗi giai-đoạn (tầng, bậc, tầng thánh) của con đường Thánh 
Đạo Siêu Thế lại được chia làm 02 chặng [cấp, hạng]: chặng thánh 
đạo và chặng thánh quả. (Chặng đầu là sự chứng-nhập, sự bước- 
vào một giai-đoạn của thánh đạo; chặng hai là sự hoàn-thànhm sự 
chứng-ngộ kết quả của giai-đoạn đó). Một cái là chặng-đường, và 
cái kia là kết-quả chặng đường đó. 


Ví dụ, giai-đoạn đại học gồm có 02 chặng: chặng đầu là sự đậu- 
vào giai-đoạn đại học để học (sinh viên đại học); chặng hai là sự 
hoàn-thành, sự kết-quả đã học xong đại học (cử nhân đại học). Ở 
đây, ví dụ tầng thánh (bậc, giai-đoạn) Nhập-lưu gồm 02 chặng: 
chặng đầu là sự bước-vào, sự chứng-nhập vào tầng thánh Nhập-lưu, 
đây là chặng (cấp, hạng) thánh đạo Nhập-lưu; chặng hai hạng là sự 
hoàn-thành, sự kết-quả đã tu xong tầng thánh Nhập-lưu, đây là 
chặng (cấp, hạng) thánh quả Nhập-lưu. 


Chương l4— Những Jhana Siêu Thế * 285 


Mỗi giai-đoạn (tầng, tầng thánh) giác-ngộ có một sự chứng-ngộ 
riêng biệt để đánh dấu sự “bước-vào” thánh-đạo, và một sự chứng- 


ngộ khác đề đánh dấu sự “hoàn-thành” đến thánh-quả. 


- Về mặt thực hành, thì mỗi giai-đoạn giác-ngộ được đánh dấu 
bằng sự loại-bỏ-thêm một hay nhiễu loại gông-cùm. Tùy thuộc vào 
loại “cá nhân” hay “con người” của người tu mà trình tự tiêu diệt 
những gông-cùm có thể khác nhau. Chắng hạn, người căn-tín thì 
tiêu diệt các gông-cùm theo một trình tự. Người căn-trí thì tiêu diệt 


những gông-cùm theo một trình tự khác. 


Vi Diệu Pháp Tạng (Abhidhamưna Pữaka), là tạng thứ ba trong 
03 tạng kinh điển Phật giáo, cung cấp những phân tích chỉ tiết về 
những nguyên lý vận hành các tiễn trình tâm và thân. Đó là một 
công trình sắp xếp và ghi chép lại một cách bài bản những chất liệu 
giáo lý xuất hiện trong các bài kinh, theo những phân loại theo sơ 


đồ và nhiều danh mục theo thứ tự. 


Trong V7 Diệu Pháp, có một số ghi chép cho thấy rằng những 
chặng thánh-đạo và thánh-quả có thể khởi sinh rất nhanh, gần như 
đồng-thời với nhau vậy. Riêng tôi [tác giả] thì cảm thấy mỗi giai- 
đoạn có thê chỉ tốn một sáf-na, nhưng cũng có thê tốn cả một đời 


người, hoặc có thể kéo dài trong một khoảng thời gian nào đó. 


(Có thể tốn một sát-na, có thể vài ngày, vài tháng, vài năm, hay 
nhiều hơn, hoặc cho đến lúc chết thì người tu chỉ dừng lại ở một 


chặng thánh-đạo hay thánh-quả nào đó mà thôi). 


Những ghi chép đó cũng nói rằng sự quán-xét [quán chiếu, xem 
xét] lại những gì đã được hoàn thành ở mỗi tầng thánh là rất quan 
trọng, và điều đó có nghĩa là phải tốn ít nhiều thời gian để thực 


hiện việc quán-xét lại này. 


286 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Thêm nữa, một số ghi chép có nói rằng số lượng công-đức cần 
phải có tương đối ít nhiều; đó là công-đức người tu có được từ việc 
cúng dường cho một vị chân tu nào đó đang ở trong cùng tầng 
thánh hay ở một tầng thánh khác. Theo tôi, điều này có nghĩa là 
người tu có thể ở trong tầng thánh đó lâu cho đến chừng nào đã 


được phân-biệt hay đạt được sự khác-biệt so với người khác. 


(Nghĩa là: Ví dụ, một người đã bước-vào chặng /hánh đạo Bất- 
lai nhưng chưa chứng-ngộ /hánh quả Bất Lai. Thì người đó vẫn 
tiếp tục tu hành, loại bỏ thêm gông-cùm, bằng cách nảy cách khác, 
trong đó có bằng công-đức cúng dường ... theo ý giảng ở trên. Và 
người đó chỉ sẽ chứng ngộ fhánh quả Bắt-lai khi người đó đã tiêu 
diệt những gông-cùm nhất định (tham và sân) để hoàn-thành /hánh 
quả đó. Sau khi tiệu diệt gông-cùm và chứng ngộ thánh quả Bất-lai, 
người đó sẽ “được phân-biệf” với những người vẫn chưa tiêu diệt 


những gông-cùm đó và chưa chứng ngộ thánh quả Bắt-lai.) 


Các kinh văn khác thì nói rằng chặng fhánh-đạo luôn luôn khởi 
sinh trước. Rồi sau đó, người tu bước vào nỗi kết với chặng thánh 
đạo đó, tu tập nó, và phát triển nó trước khi có thể chứng ngộ trạng 
thái /hánh-guả. (Điều này nghe thuận tai và hữu lý). Điều này có 
nghĩa là người tu có thời gian để bước-vào chặng đường, tu tập nó, 
và phát triển nó trước khi chứng-ngộ chặng quả. Ngay cả khi sự 
chứng-ngộ có xảy ra nhanh lập tức trong một khoảng-khắc (sát-na), 
thì, về mặt hiện thực, người đó vẫn phải chứng đắc chặng /hánh- 
đạo trước và sau đó người ấy mới chứng đắc chặng /hánh quả. Việc 
chứng đắc thánh đạo và thánh quả “cùng-một-lúc” là không thể nào 
có được. Không có kinh điển nào nói như vậy cả. 

Khi bạn tu tập con đường Thánh Đạo Siêu Thế, bạn trở thành 


một trong “08 hạng thánh đệ tử của Đức Phật”.”” Một thánh đệ tử 
là một người đã bước vào con đường Bát Thánh Đạo ở cấp độ siêu- 


Chương 14T— Những Jhana Siêu Thể * 287 


thế. Đây là phần đạo trong đó “những gông-cùm (kiết sử) của 
người đó phai biến và diệt vong”. Nói theo nghĩa thực tế, một :hánh 
đệ tử là một người ít nhất cũng đã bước vào chặng thánh-đạo siêu- 
thế đầu tiên, tức thánh đạo Nhập-lưu, cùng với sự chánh-định [định 
lực] ở trình độ jhana siêu-thế. 

Trong mỗi chặng của mỗi tầng thánh, dù là chặng /hánh-đạo 
hay thánh-quả, thì điều quan trọng là phải biết quán xét xem xét 
vào tiến-trình. Kinh điển nguyên thủy có ghi rằng cần phải xem xét 
04 thứ: 

(1) Những ô-nhiễm (lậu hoặc) đã được tiêu diệt, 

(2) Những ô-nhiễm còn chưa tiêu diệt và cần phải tiêu diệt, 

(3) Thánh đạo dẫn đến sự tiêu diệt những ô-nhiễm đó, và 


(4) Thánh quả có được sau khi đã tiêu diệt ô-nhiễm. 








Mười Gông-Cùm Trói Buộc 
Chữ “samyoøjana” có nghĩa là gông-cùm trói buộc vảo bánh xe 
luân-hồi. Có 10 gông-cùm (kiết sử) như sau: 

(D_ Thân-kiến (sakkayaditthi): Quan-điểm có cái “ta”, coi thân này là 
danh tánh một cái “/2”. Thân này là sự kết hợp của 05 Uấn bị dính- 
chấp (năm thủ uấn) thuộc tâm sinh lý nhưng chúng ta lại nhận lầm 
là “7a", là “của-1a`. 

(2 Sự Nghi-ngở (vicikiccha): Đó là sự nghi-ngờ về Phật, Pháp, Tăng, 
về sự tu-tập, hoặc về kiếp quá khứ và tương lai, hay về quy luật 
“eự khởi-sinh tùy thuộc” (duyên khỏ!). 

3) Giới-cắm thủ (silabatta-paramasa): Là sự dính-chấp sai lạc mê tín 


vào những tục lệ cắm ky, cúng bái, và những thệ nguyện. 








288 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 








(4 Tham-dục (kama-raga): Sự dính mắc vào dục-vọng muốn được 
những khoái-lạc giác quan (dục lạc). 

®) Sân (patigha): Gồm sân giận, bực tức, thù ghét, sự ác-ý. 

()_ Ngã-mạn (mana): Là sự tự-ta, sự “ta-đây'. 

()_ Sự bắt-an hay trạo cử (uddhacca). 

®) Sắc giới tham (rupa-raga): Là tham muốn được tái sinh Trong 
những cõi trời sắc giới đẹp đẽ. 

(9) Vô-sắc giới tham (arupa-raga): Là tham muốn được tái sinh Trong 
những cõi trời vô-sắc giới 

(10) Vô-minh (AvJJ7a) 

m Sau khi người tu bước-vào 04 rầng thiển siêu-thế, tức Thánh 
Đạo Siêu TÌ hé, những gông-cùm sẽ lần lượt bị tiêu diệt ở các tầng giác- 
ngộ như sau: 

(1) 03 gông-cùm (1), (2), (3) được tiêu diệt ở tầng thánh đầu tiên là 
Nhập-lưu (Søfapanna). 

(2) 02 gông-cùm (4) và (5) chỉ bị làm suy yếu đi ở tầng thánh thứ hai 
là Nhất-lai (Sakadagamin); tức chỉ những phần zhô ứể của chúng 
được gỡ bỏ. Còn phần vi /ế [gốc rễ sâu] của chúng nó vẫn chưa 
được bứng bỏ. 

(3) 02 gông-cùm (4) và (5) bị tiêu diệt tận gốc; tất cả những phần vi tế 
[gốc rễ sâu] của chúng đều bị bứng bỏ sạch ở tầng thánh thứ ba là 
Bắt-lai (Anagamim). 

(4) Tất cả 05 gông-cùm còn lại đều bị diệt sạch bởi tầng thánh thứ tư 
là A-la-hán (Arahami). 





Nhập Lưu 





Chương l4— Những Jhana Siêu Thể * 289 


Nhập là bước vào, kết nối vào, dự vào. /⁄ là dòng chảy, là 


dòng thánh đạo. Nhập-lưu là bước-vào dòng thánh-đạo siêu thế. 


Tầng thiền jhana siêu-thế đầu tiên tiêu diệt được 03 gông-cùm 
đầu tiên trong danh sách 10 gông-cùm. Đó là: hân-kiến, sự nghỉ- 
ngờ, và giới-cấm thủ. Thử tự hay trình tự mà 03 gông-cùm này 
được tiêu diệt là tùy thuộc vào mỗi loại “cá nhân' (loại người tu), 
như đã nói trước đây. Chăng hạn, nếu bạn là người tu trì theo niềm- 
tin (người căn tín), thì ngay khi bước vào tầng Nhập-lưu bạn sẽ tiêu 
diệt xong sự nghi-ngở trước. (Vì niềm-tin bất thối chuyển vào Tam 
Bảo Tam Bảo là trừ bỏ hết gốc rễ nghi-ngờ). Còn nếu bạn là người 
tu trì theo sự hiểu biết sâu về Giáo Pháp (người căn-trí), thì ngay 
sau khi bước vào tầng thánh Nhập-lưu, bạn sẽ chọn tiêu diệt cái 


thân-kiến do sự ngu-mờ [si] tạo ra. 


Ví dụ sau đây mô tả về trình tự tiêu diệt gông-cùm của trường 


hợp đầu tiên (người căn-tín): 


Đạo. Ở chặng thánh đạo Nhập-lưu, bạn “có được Giáo Pháp, 
hiểu được Giáo Pháp, và điều tra Giáo Pháp”. Bạn vượt qua sự 
nghi-ngở, dẹp bỏ sự bối rối, tăng thêm sự dạn dĩ, tự-tin, và tự thiết 
lập bản thân trong những giáo lý của Đức Phật mà không còn phụ 
thuộc vào người khác (chỉ dạy, hướng dẫn). Đến lúc này thì sự 
nghi-ngở của bạn đã được cách ly bởi sự hoan-hỷ (Hỷ) của trạng 
thái tầng thiền định Nhị Thiền. Ở trình độ này bạn trải nghiệm sự 
biến mất hoàn toản mọi sự nghi-ngờ. Không còn bất cứ dấu hiệu 
của sự ngu-mờ hay sự bối-rối trước đó về Phật, Pháp, Tăng, và về 
giá trị của giới-hạnh. 

Bạn tiếp tục thực hành con đường Bát Thánh Đạo ở mức độ 
siêu thế. Những niềm-tin mê tín vào những lễ nghi cúng bái và 
những sự chấp-thủ vào những tục lệ thờ cúng cầu lạy cũng biến mất 


không còn một dâu vết. (Vì lúc này bạn chỉ còn niêm-tin chánh tín 


290 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


và sự nương-tựa vào Phật, Pháp, Tăng, và những giá trị của giới- 
hạnh). Bạn nhận ra rằng chăng có lễ nghi thờ cúng hay tục lệ cúng 
bát, hiến tế, hay sự van vái cầu xin một cách mê tín nào có thê 
mang lại trí-biết mà bạn vừa có được. Chỉ có sự tu-tập theo Giáo 
Pháp và sự tu-tập với sự chánh-định và sự chánh-niệm mới mang 


lại trí-biết và trí-tuệ. 


Quả. Bạn chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu khi bạn đã vượt qua 
được cái quan niệm sai lầm coi thân này là cái “ta” (thân kiến). Bạn 
không còn bị gông-cùm “thân kiến”. Nhưng lúc này vẫn còn ít 
nhiều hơi-hướng của cái “Ta” hay sự fự-ta (ngã mạn) trong tâm bạn, 
nhưng bạn không quan trọng nó, bạn không nhắn mạnh vào điều 
đó. 

Sự tỉnh-giác (rõ-biết) này làm khởi sinh trong bạn niềm tin- 
tưởng tròn đầy vào Phật, Pháp, Tăng. Những thánh đệ tử đã trở 
thành thánh nhân bằng cách đi theo con đường của Đức Phật và 
giáo lý của Phật. Bây giờ, bạn đã có đầy đủ niềm-tin chắc chắn 
rằng có kiếp trước, kiếp sau, và có những chúng sinh đã đi theo 
con-đường của Phật và đã chứng ngộ sự giải-thoát hoàn toàn khỏi 


mọi sự khô. 


Với niềm tự-tin đó, là căn cứ sức mạnh của lòng tin thành-tín, 
và sự rõ-biết rằng không tồn tại một cái “7ø” hay “bản ngã” nảo, bạn 
tiếp tục tu tiến. Bạn chú-tâm vào bản chất vô-fhưởng của tất cả mọi 
trải nghiệm thuộc thân và tâm của mình. Bạn nhớ ra rằng tất cả mọi 
sự trải nghiệm thuộc thân và tâm trong thời quá khứ đều đã luôn 
luôn thay-đổi. Tương tự, hoàn toàn có thể hiểu được những trải 
nghiệm thuộc thân và tâm của thời tương lai cũng sẽ luôn luôn thay 
đôi. Tất cả mọi trải nghiệm của thời quá khứ, hiện tại, và tương lai 
đều khởi sinh và biến mắt, luôn luôn sinh diệt. Tương tự như vậy, 
bạn cũng hiểu được tất cả Năm Uẫn [sắc, thọ, tưởng, hành, thức] 


Chương 14T— Những Jhana Siêu Thể * 291 


đều có một bản chất chung với nhau, đó là “sinh và diệt”, “luôn 
luôn sinh-diệt°. Tất cả chúng đều do những nguyên-nhân và điều- 
kiện (nhân-duyên) mà có, đều là hữu-vi. Khi những nhân-duyên đó 
thay đối, chúng cũng thay đổi và biến mất. Còn đủ các điều-kiện 
(duyên) thì còn, hết duyên thì diệt. Duyên hợp thì sinh, duyên tan 
thì diệt. 

Khi biết được rằng có kiếp trước, kiếp sau, thì sự sợ-hãi khởi 
sinh. Sợ-hãi điều gì? Sợ-hãi rằng nếu ta không tranh thủ tu tập để 
mau được giải-thoát khỏi luân hồi sinh tử, thì ta sẽ tiếp tục bị tái 
sinh, bị thống khô. Rồi lại tiếp tục bị khổ vì những sự buồn sâu, 
than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng. Bạn có thê sợ-hãi rằng 
ta sẽ chết vào bất cứ lúc nào trong cuộc đời ngắn ngủi nảy mà chưa 
được giải-thoát khỏi tất cả những sự khổ đó. Nghĩ đến điều này, có 
thể bạn sẽ quyết tâm giải-thoát bản thân mình khỏi vòng luân-hồi 
đầy thống khổ đó. Bạn muốn mình không bao giờ còn bị tái-sinh 


nữa. 


Nhất Lai 


Nhất là một lần. Lai là quay lại. Nhất-lai là còn quay lại (tái 
sinh trong) thế gian một lần nữa trước khi làm nên sự diệt-khổ và 


sự giải-thoát. 


Đạo. Lúc này bạn nhìn thấy Năm Uấn một cách thường trực, 
nhìn thấy được từng sự kiện riêng biệt vi nhỏ nhất đang diễn ra, 
trong từng hơi-thở riêng biệt. Bạn nhận biết rằng tất cả mọi sự xảy 
ra theo ý muốn trong thân và tâm đều liên quan đến tất cả Năm 
Uẫn. (Giống như một cái “đồng hồ” chạy được hay không đều liên 
quan đến 05 bộ-phận chính của nó vậy). Vì bản thân tất cả năm uẫn 


đêu tham gia vào bât kỳ sự việc gì bạn làm một cách cô-ý, cho nên 


292 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


bạn sẽ nhìn thấy được những phần nhỏ vi tế của chúng luôn luôn ở 
trong một dòng-chảy liên tục, luôn luôn trong trạng thái trôi-chảy 
liên tục. Chúng biến đổi nhanh chóng và không bao giờ còn giống 
nhau sưu một sả/-na hay sau một phần nhỏ nhất của giây. (Không 
có gì thực sự giống hệt nhau sau một khoảng-khắc). Khi những 
phần /hô / của gông-cùm /hzmn-dục đã biến mất, bạn tiến vào 
chặng thánh đạo Nhất-lai. 


Quả. Rôi đên khi phấn thô fê gông-cùm sân biên mật, bạn bước 


vào chặng thánh quả Nhất-lai. 


Nếu bạn là người nặng về sân (hay tức giận, thù ghét, ác ý) thì 
sông-cùm đầu tiên bạn cần phải gỡ bỏ là phần /hô /ể của tham-dục! 
Nếu bạn là người nựng hơn về /hzm-dục, thì bạn phải gỡ bỏ phần 
thô tế của gông-cùm sân trước. Thứ gông-cùm nào đang chiếm ngự 
hơn và nặng đô hơn thì ta sẽ xử lý đối trị nó sau cùng. Cái nào dễ 
làm trước. Ở đây cần lưu ý rằng ta mới đang nói đến phần /hô / 
của gông-cùm sân và íham. Phần vi ứế sâu xa chúng ta chưa nói 
đến; phần vi tế vẫn còn đó. (Phần v ¿ế thì ở những tầng thánh sau 
chúng ta mới tiêu diệt được. Bởi vậy nên đã nói rằng ở tầng thánh 
thứ hai (Nhất-lai) thì các gông-cùm sân và tham chỉ bị làm suy yếu 


đi mà thôi, chứ chưa bị tiêu diệt tận gốc sâu xa). 


Bắt Lai 


Bất Lai là không quay lại, tức không còn quay lại (tái sinh 
trong) thế gian lần nào nữa trước khi chứng ngộ sự giải-thoát hoàn 
toàn. Như đã nói trước đây, những bậc chứng ngộ thánh quả Bắt-lai 
được tái sinh về trong 01 trong 05 cõi trời trong-sạch (Tịnh xư 


thiên) trong số 16 cõi trời 16 cõi trời sắc giới. 


Chương 14T— Những Jhana Siêu Thể * 293 


Tâng thiên jhana siêu thế thứ ba này tiêu diệt vĩnh viễn mọi 
mâm mồng của gông-cùm tham và sân. Một thiền sinh có thê trước 
tiên tiêu diệt /hzm đối với những khoái-lạc giác quan (dục lạc). 
Thiền sinh khác có thể tiêu diệt gông-cùm sâø trước. Điều này là 
tùy vào căn cơ, tính khí hay thiên hướng của mỗi người tu, như đã 
giải thích trước đây. 

Đạo. Cùng với sức mạnh, sự can đảm và sự tự tin, và sự minh 
bạch rõ ràng, hơn bao giờ hết, bạn tu tập tiếp theo con đường Bát 
Thánh Đạo ở trình độ siêu xuất này. Khi tâm-từ, tâm-bi, tâm-tùy- 
hỷ, và tâm-xả [từ, bi, hỷ, xả] đã được phát khởi từ khi chứng đắc 
tầng thiên định thứ nhất (Nhất Thiền) nay đã kết thành quả, thì mức 
độ vi tế sâu xa của gông-cùm sân hoàn toàn biến mất khỏi tâm thức 
của người tu. (7 vô lượng tâm khi đã thành tựu thì dễ dàng trừ bỏ 


gông-cùm sân) 


Quả. Rôi sau đó, khi những mâm mông cuôi cùng của gông- 
cùm /hzm (đôi với những dục-lạc) bị tiêu diệt và biên mât vĩnh 


viễn, bạn tiền vào trạng thái chứng ngộ thánh quả Bắt-lai. 


A-la-hán 


Tâng thiên jhana siêu xuất thứ t tiêu diệt một loạt 05 gông- 
cùm: Sắc giới tham, Vô-sắc giới tham, Ngã-mạn, Sự Bắt-an, và Sự 


yô-minh. 


Khi bạn nhảy từ trạng thái chánh-định thế tục vào trạng thái 
chánh-định siêu thế, tâm sáng tỏ của bạn có thể luôn luôn được 
thanh lọc tỉnh khiết khỏi những ô-nhiễm từ bên ngoài. Và kết quả là 
bạn chứng ngộ thánh quả A-la-hán. (Về một phương diện thì cách 
là như vậy). 


294 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Đạo. Trong giai đoạn này, tất cả sự tham-đắm vào tầng thiền 
định sắc giới, tức gồm cả tham-muốn được tái sinh trong cõi trời 
trời sắc giới, hoản toàn biến mất. Rồi bạn tiếp tục tu tiễn trên chặng 
đường cuỗi cùng này, điều xảy ra là mỗi gông-cùm: Sắc giới tham, 
Vô-sắc giới tham, Ngã-mạn, Sự Bắt-an, và Sự vô-mỉnh sẽ lần lượt 
biến mắt từng cái một khỏi tâm thức của bạn. 

Quả. Cuối cùng, cái “ơi-hướng' cuỗi cùng của “ứác giả' tạo 
nên cái '7z' (ngã) và những dấu-vết cuối cùng của '% vô-minh— 
chính là sự không-biết về ðốn S„- Thật (Tử Diệu Đế)—cũng bị quét 
sạch khỏi tâm thức của người tu. Và lúc này bậc thánh đó chứng 
ngộ thánh quả A-la-hán, là Sự Giác-Ngộ toàn thiện. 


Sau đó là có sự-biết trong tâm: “S-sinh đã tận diệt, đời sống 
tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không quay 


lại trạng thải hiện-hữu nào nữa. ` 


Ngay lúc này, bạn hoàn thành mục-tiêu tu hành, chứng ngộ sự 
giải-thoát, là mục-tiêu rốt ráo tột cùng của đạo Phật, bằng một hành 
trình tỉnh-thức thật dài và đầy gian truân thử thách. 

-- Và bạn có biết không? Tất cả cuộc hành trình dài và kết quả 
sự giải-thoát đó đã được bắt đầu từ một việc đơn giản là “quan sát 


hơI-thở vô-ra”! 





Vê Tác Giá 


Thiền sư Bhante Henepol Gunaratana đã thụ giới năm 12 tuổi 
thành một tu sĩ Phật giáo tại ngôi chùa nhỏ ở Làng Malandeniya, 
huyện thị Kurunegala, Tích Lan. Người ban sự thụ giới cho thầy là đại 
trưởng lão Kiribatkumbure Sonuttara. Năm 1947, lúc 20 tuổi, thầy thụ 


296 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


đại thọ giới ở Kandy. Thầy được giáo dục ở Trường Cao đẳng 
Vidyalankara (Vidyalankara Jumior College), Trường Đại Học 
Vidyalankara (Vidyalankara College) ở Kelaniya, và Đại Học Truyền 
Bá Phật Giáo (Buddhist Missionary College) ở thủ đô Colombo, Tích 
Lan. Sau đó, thầy qua Ấn Độ 05 năm trong sứ mạng phụng sự tại Hội 
Đại Bồ-Đề (Mahabodhi Society) phục vụ cho những người bị phân 
biệt là giai cấp Hạ Tiện (Harijana) ở vùng Phật tích Sanchi, rồi ở 
Delhi và ở Bombay. Sau đó, thầy qua Malaysia 10 năm trong một sứ 
mạng truyền bá Phật giáo, là cố vấn tôn giáo cho Hội Phật Pháp 
Abhivurdhiwardhana (Sasana Abhivurdhivwardhana Society), Hội 
T ruyễn Bá Phật Giáo (Buddhist Missionary Society) và Liên Hiệp 
Thanh Niên Phật Giáo Malaysia (Buddhist Youth Federation oƒ 
Malaysia). Thầy đã giảng dạy tại các trường Kishon Dial School và 
trường Temple Road Girls` School và là hiệu trưởng của Học Viện 
Phát Giáo ở Kuala Lumpur. 


Từ lời thỉnh mời của Hội Phật Pháp Sasana Sevaka (Sasana 
Sevaka Society), thiền sư Gunaratana đã đến Hoa Kỳ vào năm 1968 
đảm nhiệm chức vụ Tổng Thư Ký Danh Dự của Hội Tụ Viện Phật 
Giáo Washington, D.C. (Buddhist Vihara Socieiy) tại thủ đô của Hoa 
Kỳ. Vào năm 1980, thầy được bổ nhiệm làm Chủ Tịch của Hội này. 
Trong thời gian đương nhiệm tại /!ôi T Viện, thầy đã giảng dạy nhiều 
khóa Phật học, dẫn dắt những khóa thiền, và đi thuyết giảng khắp 
nước Mỹ, Canada, Châu Âu, Úc, New Zealand, Châu Phi, và Chấu Á. 


Trong lúc đó, từ năm 1973-1988, thầy làm trưởng khoa Phật học ở 
Đại học American Universify, dạy các sinh viên học về giáo lý Phật 
giáo và Thiền Phật giáo. 

Thầy cũng đã theo học lẫy các học vị Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ 
Triết học ở Đại học American University. Thầy cũng giảng dạy Phật 
học tại trường Đại học American University, Đại học Georgetown 
University và Đại học Ủniversity of Maryland. Sách vở và những bài 
viết của thầy đã được xuất bản ở Malaysia, Ấn Độ, Tích Lan và Mỹ. 
Các sách hướng dẫn của thầy đã được dịch và phát hành trên khắp thế 


Vẻ Tác Giả * 297 


giới hơn 20 năm qua. Một phần bản dịch tiếng Thái đã được trích dạy 
trong giáo trình chính thức của các trường Trung Học ở Thái Lan. 

Từ năm 1982, hòa thượng Gunaratana là Chủ Tịch của Hội T hiển 
học West Virginia (Bhavana Society oƒ West Virginia), do thầy và ông 
Matthew Flickstein sáng lập. Đó là một tu viện và trung tâm thiền ở 
West Virginia, gần thung lũng Shenandoah Valley, cách thủ đô 
Washington, D.C. khoảng 100 đặm. Ở đó thầy ban thọ giới và giảng 
dạy cho các Tăng Ni, và tổ chức những khóa thiền cho công chúng. 
Thầy cũng thường xuyên đi nhiều nơi trên thế giới để thuyết giảng và 
dạy các khóa thiên. 

Vào năm 2000, Ngài Hòa thượng Bhante Gunaratana nhận được 
giải thưởng vì sự công hiến trọn đời, do trường cũ của ngài là Đại Học 
Vidyalankara College ở Tích Lan phong tặng. 

Hòa thượng Bhante Gunaratana cũng là tác giả của các quyền sách 
về thiền rất nổi tiếng như là: 

Chánh-Niệm - giảng bằng ngôn ngữ thông thường 

Chánh-Định - giảng bằng ngôn ngữ thông thường 

Bốn Nền Tảng Chánh-Niệm - giảng bằng ngôn ngữ thông thường 

Tám Bước Chánh-Niệm Đi Đến Hạnh Phúc. 

Con Đường của Định và Tuệ 

Hải ký “Hành Trình Đi Đến Sự Chánh-Niệm' 

Phân Tích Các Tầng Thiên Định (Jhana) Theo Phật Giáo Nguyên 

Thủy 

Nghi Lễ Thiên Môn 


298 + Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Về Các Bản Dịch 


Về việc biên dịch các sách vê “Thiên Phật giáo”, vì đây là sách 
hướng dẫn thực hành nên người dịch muốn chia sẻ với quý độc giả 
một sô điêu như sau: 


Động cơ biên dịch 


Sau nhiều năm nghiên cứu và biên dịch một số sách Phật học vì 
mục đích phát hành (ấn tống) miễn phí cho các Phật tử và tự viện gần 
xa, tôi nhận thấy tầm quan trọng của phần sách giảng dạy về thiền tập. 


(a) Phần lớn các sách Phật giáo và sách dạy thiền ở Việt Nam đã 
được lưu hành từ lâu đời dưới dạng tiếng Hán và Hán Việt, bởi vì 
trong một thời gian khá lâu, có lẽ hơn 18-19 thế kỷ, Phật giáo Việt 
Nam có chịu ảnh hưởng từ Phật giáo Đại thừa của Trung Hoa. Đó là 
một kho kinh sách đáng quý cho những Phật tử thực hành theo Phật 
giáo Đại thừa. 

(b) Một số sách Phật giáo và sách dạy thiền của dòng Phật giáo 
Nguyên thủy cũng đã được các tự viện và các dịch giả dịch ra tiếng 
Việt trong vài thập niên mới đây. Đó cũng là một nguồn kiến thức quý 
báu cho các Phật tử đọc và thực hành. 


(c) Mục đích của việc chọn và dịch một sô sách thiên của người 
dịch ở đây cũng không ngoải mục đích góp một phân nhỏ bé vào sự 
tiên phong của các tự viện và các dịch giả đáng kính đó. 


Các sách về thiên 
Đó là những sách hướng dẫn của các thiền sư lỗi lạc như: 


Henepola Gunarantana, Nyanaponika, Bhikkhu Nanamoli, AJahn 
Chah, AJahn Brahm, AJahn Sumedha, AJahn Mun ... 


Những quyền sách này giảng giải về thiền-định (samarha) và thiền 
minh-sát (viassana) dựa theo những lời Phật dạy theo Phật giáo 
Nguyên thủy (7heravada) vôn đã được truyền thừa từ sau thời Đức 


300 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Phật lịch sử cho đến tận hôm nay. Thiền-định được tu tập như một 
công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc tu tập sự minh-sát, còn được gọi là 
thiền chánh-niệm (thiền quán, thiền tuệ). Những phương pháp thiền 
tập thuộc Phật giáo Theravada đã và đang được thực hành ở các nước 
Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia, một phần Việt 
Nam, Singapore, Malaysia; và đặc biệt đang được phát triển mạnh ở 
các nước châu Âu, châu Bắc Mỹ và châu Úc. 


Ngôn ngữ 


Cũng như những sách về giáo lý khác, những sách thiền này được 
người dịch dịch qua tiếng Việt phô thông mà chúng ta dùng để nói và 
tư duy hàng ngày. Vì đây là một tiếp cận mới và trực tiếp với kiến 
thức Phật giáo Nguyên thủy, cho nên người dịch cố gắng dịch đúng 
theo tiếng thuần Việt hiện đại. Mục đích là giúp cho độc giả tránh 


` 
A¬”? 


khỏi sự “tư duy hai-lần”. Ví dụ, nếu dùng các chữ “triỀn-cái” hay 'ngũ- 
cái (HV), thì những độc giả mới và những độc giả không học Phật 
học bằng tiếng Hán-Việt sẽ phải tìm hiểu chúng và dịch lại một lần 
nữa. Thay vì vậy, chúng ta có thể dịch ngay là 'chướng-ngại” hay 
“năm chướng-ngại' thì các độc giả Việt Nam có thê hiểu một cách dễ 
dàng. Tiếng Việt ngày nay hầu như đủ giàu nghĩa để có giải thích hầu 
hết từ ngữ của các ngành học thuật, kế cả Phật học. 


Tuy nhiên, có những chỗ cần phải giữ lại một số danh từ tiếng 
Hán-Việt bởi vì (a) những thuật ngữ đó đã được dùng và đã rất quen 
thuộc đối với nhiều thế hệ Phật tử từ lâu đời, và họ đều hiểu được 
chúng: và (b) vì vẫn còn một số trường hợp tiếng thuần Việt vẫn chưa 
đủ sự chính xác và gọn gàng để thay một số thuật ngữ đó. Ví dụ như: 
pháp. Giáo Pháp, Tứ Diệu Đé, Bát Chánh Đạo, sự định-tâm, sự chánh- 
niệm, sân, s1, hỷ, lạc, xả, luân hồi, thức ... và “thiền”. Vai trò của một 
số thuật ngữ chính bằng tiếng Hán-Việt là rất quan trọng và hữu ích. 


Thái độ biên dịch 
Là một thái độ khách quan và trung thành với chữ nghĩa của tác 
giả. Tác giả viết ra sao, người dịch cố gắng dịch nghĩa đúng như 


Về Các Bản Dịch °* 301 


chúng là. Người dịch không đưa vào sự hiểu biết (hay trải nghiệm hay 
quan điểm) cá nhân của mình vào trong lời dịch. Mục đích là giữ càng 
được trọn vẹn cả nghĩa và ý của tác giả ở mức tốt nhất có thể. 


(a) Có thê khác với những truyền thống khác, Phật giáo Nguyên 
thủy và thiền học của nó đã được giảng giải bởi Phật và các sư thầy 
sau này bằng những ngôn từ rõ ràng và trực chỉ. Người đọc cứ đọc sao 
hiểu vậy. Còn thực hành hay không hoặc thực hành đúng hay không là 
tùy vào mỗi người. Thiền Phật giáo theo dòng Nguyên thủy không 
dùng những từ ngữ khó hiểu, cao siêu, hay đánh đó. Nếu có ẩn dụ thì 
chỉ có những câu nói và câu chuyện ân dụ ý nghĩa, nhưng chúng cũng 
được nói và viết bằng những từ ngữ đơn giản và rõ ràng. Các trích dẫn 
trong các sách thiền đều là những lời của Đức Phật lịch sử. Và cách 
diễn đạt của Đức Phật thì luôn luôn là rõ ràng và dễ hiểu như vậy. 


Thái độ dịch ở đây là nghiêng về học thuật, chứ không phải là thái 
độ của một sư thầy hay một thiền sư. Do vậy người dịch cũng không 
cần phải “ngộ” được “thâm ý° gì gì đó ... của tác giả thì mới có thể 
dịch được các câu chữ của họ (theo như kiểu nghĩ của một số người ở 
một số trường phái khác). 


Những người có hiểu biết về các ngôn ngữ như tiếng Anh, Pháp, 
Đức ... thì hoàn toàn có thể dịch đúng một toa thuốc mà không cần 
phải là một bác sĩ hay được sĩ. Vì những toa thuốc đó được viết ra là 
để cho người đọc đọc hiểu và dùng đúng theo chỉ dẫn. Nhiều trăm 
năm qua, 0#ững khoa học đây thuật ngữ và khải niệm như toán học, 
vật lý, y học, sinh học, vi sinh học ... cho đến những ngành cao sâu 
như lượng tử, hạt nhân, tin học ... cũng đã được dịch một cách tốt và 
chính xác qua hàng trăm ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. 


(b) Người dịch cũng dịch những quyên sách này một cách tốt 
nhất để cho mình tự học và thực hành. Đây là lý do ích kỷ duy nhất 
của công việc này. 

(c) Dĩ nhiên, những sách dùng ngôn ngữ quá “cao siêu” về tâm linh 
đòi hỏi người dịch phải “nghiệm' và “ngộ” được hết những gì tác giả 
viết, thì có lẽ một dịch giả bình thường như tôi không thê làm được 


302 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


hết. May mắn thay, những sách hướng dẫn của Thiền Phật giáo 
Nguyên thủy không thuộc những loại sách đó! Sách của Phật giáo 
Nguyên thủy chỉ đơn thuần giống như cách những sách giáo khoa 
hướng dẫn về lý thuyết và thực hành. Những hướng dẫn được giảng 
giải và viết ra để người ta đọc và hiểu, để hiểu rõ và làm theo đúng; 
chứ không phải viết ra để người đọc phải hiểu khác, hiểu theo kiểu 
khác thường, hay để làm “tức não” người đọc, hay làm cho người đọc 
phải tự phỏng đoán hay ôm riết trong đầu ... Các sách này cũng không 
có những cách hướng dẫn khác thường như kiểu đánh, đập, hét, lật 
thuyền... đòi hỏi người dịch phải là bậc “ngộ nhân' thì mới chuyển 
ngữ truyền ý được. Những hướng dẫn từ lời của Đức Phật được ghi lại 
trong các bài kinh đều rất trực chỉ và rõ nghĩa. 


(d) Cũng như tất cả những sách về giáo lý, những quyên sách dạy 
về thiền này được đọc lại, kiểm tra và hiệu đính bởi các sư thầy (đầu 
tiên là thầy Thích Trúc Thông Tịnh của thiền viện Trúc Lâm), và được 
hiệu chỉnh lần cuối bởi ban biên tập chuyên trách về sách Phật học ở 
nhà xuất bản trước khi được ấn hành. 

Quý độc giả góp ý về bản dịch, xin vui lòng gửi đến người dịch 
hoặc thầy Thông Tịnh. Chúng tôi xin tiếp thu và hiệu đính lại cho tốt 
hơn. ĐT: 0909503993, email: lekimkha@gmail.com, hoặc email: 
tthongtinh@yahoo.com. 


Lời cảm ơn 

Lời cảm ơn thành kính nhất xin được gửi đến Hòa thượng thiền sư 
Bhante Gunatarana của Thiên Viện Bhavana Society, Hoa Kỳ. Thầy đã 
từ bi cho phép tôi dịch tất cả các quyên sách quý giá của thầy qua 
tiếng Việt để phát hành (phi lợi nhuận) cho các Phật tử Việt Nam. 

Cảm ơn thầy Thích Trúc Thông Tịnh đã bỏ nhiều thời gian để đọc 
qua những bản dịch của tôi. 

Cảm ơn Phật tử Nguyễn Thị Thu Nga, Lê Kim Hân, Ngô Đức 
Lân, Lê Hoàng Phi đã giúp phần chế bản tiếng Việt quyền sách này. 


Về Các Bản Dịch * 303 

Và rất mang ơn anh Huỳnh Văn Thịnh sau này đã giúp biên tập và 
hoàn thiện bản vi tính của /át cả các kinh sách đê in. 

Lời nguyện hồi hướng công đức xin dành cho những người thân 


quyền và tât cả chúng sinh! 


Nhà Bè, mùa mưa Kiết Hạ 2012 
Lê Kim Kha 


Chú Thích * 305 


m CHÚ THÍCH 





! [Sự định-tâm là sự gom tụ, sự hội tụ, sự tập trung hay sự hợp nhất của 
tâm. Ở đây, người dịch dịch luôn là sự chánh-định, bởi vì những gì chúng 
ta đang bàn luận trong sách là sự định-tâm đúng đắn chân chính, tức 
chánh-định. Chỉ khi nào nói về sự định-tâm sai lạc cũng luôn gọi rõ là ứà- 
định. (Cũng như cách chúng ta thường gọi “chánh-miệm” thay vì “niệm” 
không vậy.)] 


s [Đối-tượng hữu hiệu là những đối-tượng thiền thích hợp người tu chọn để 
thiền tập thì mới mang lại hiệu quả tốt của việc thiền. Chẳng hạn, những 
đối-tượng thiền thuộc Bốn Nền Tảng để Chánh-Niệm” (Tứ niệm xứ) [thân, 
những cảm-giác, tâm, và những hiện-tượng thuộc tâm] mà Phật đã chỉ ra sẽ 
giúp mang lại hiệu quả tốt cho việc thiền. 


Bạn khó có thể tu tập được sự định-tâm và sự chánh-niệm chỉ bằng cách 
thiền về bât kỳ đôi tượng ngẫu nhiên hay thiếu chọn lọc nào đó.] 


3 [Sự hoan-hỷ (piri, hỷ); sự hạnh-phúc hay sự sướng (sukkha, lạc). Khi nói 
tới sự hỷ-lạc (vui-sướng) thì gồm 02 yếu tô là hoan-hỷ và hạnh-phúc. 


Nhân tiện trong thiền định, đù zÿ và /c thường đi chung với nhau như một 
cặp hỷ-lạc [như ở trạng thái Nhất Thiền và Nhị Thiền] nhưng chúng là 02 
yếu-tố khác nhau [như hỷ không còn, chỉ còn lạc người thiền bước qua 
Tam Thiền].] 


* [Quý vị có thể đọc thêm phần “Lời Bạt: Sức Mạnh Của Tâm-Từ” trong 
quyền sách “Chánh-Niệm, giảng bằng ngôn ngữ thông thường”. Nhiều 
đoạn trong phần này là ít nhiều tương tự, vì chúng được giảng bởi cùng một 
người. | 

5 [Cũng như phần nói về sự tu tập “Tâm-Từ” trong các quyền sách khác, 
thiền sư luôn nói ra rất bao quát và đầy đủ chỉ tiết về các đối-tượng và các 
phương-diện để quán niệm tâm-từ. 


Có lẽ mục đích của thiền sư là muốn chúng ta đọc hết tất cả mọi đồi- -tượng, 
tất cả những ý-nghĩ và những phương- diện để chúng ta có thể hiểu hết và 
thấm nhuằần cái ý nghĩa sâu sắc và bao trùm của tâm-từ. Vì vậy, tốt nhất 
chúng ta nên đọc từng câu chữ của các lời mong cầu. 


306 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


Như thiền sư cũng vừa nói: đối với chúng ta, bạn có thể chọn những lời 
mong câu nào thực sự có ý nghĩa đôi với bạn, có thê giúp bạn khơi mở hạt 
giông tâm-từ năm sâu trong tâm bạn.] 


5 [Bản dịch này được dịch từ tiếng Pali bởi nhà sư Tích Lan, Hòa thượng 
Tiến sĩ Wapola Rahula trong quyền “Những Điễu Phật Đã Dạy”. Bản dịch 
Việt cũng bởi cùng người dịch.] 

7 [Đã được biên dịch bởi cùng người dịch với sự cho phép của thiền sư tác 
giả và được phát hành ấn tống cùng vơi các kinh sách Phật giáo Nguyên 
thủy.] 


8 [Ở đây vị thiền sư đã khuyên dạy rõ ràng bằng kinh nghiệm tu thiền của 
mình: (ï) Sau khi tu tập Tâm-Từ, người thiền nên dùng một trong hai đối- 
tượng để làm đề-mục chính để thiền-định để có thể chứng đắc tầng thiền 
định. Đó là “Hơi-Thở” hoặc “Cảm-giác tỉnh khiết của Tâm-Từ”. Cảm- 
giác tinh khiết của Tâm-Từ có được từ việc tu tập Tâm-Từ ở bước (1) theo 
cách vị thiền sư đã chỉ dẫn trong Chương 4 trước. 


Dĩ nhiên, một số người thiền có thể vẫn dùng những đối-tượng cổ điển 
khác làm đê-mục chính đê tu tập sự định-tâm theo cách của mình.] 


° [Một phần giảng giải rất hay về chủ đề “yô-ngấ” này bởi hòa thượng 
Wapola Rahula trong quyên sách nồi tiếng của ngài “Những Điều Phật Đã 
Dạy”. Bạn cũng có thể đọc thêm nhiều luận giải khác để học hiểu rõ về triết 
lý vô-ngã của Đức Phật. ] 


19 [Tên gọi “jhana vÔ-sắc giớ?` (arupa jhana) là cách gọi bởi được các nhà 
giảng luận sau thời Phật rất lâu. Đức Phật chưa bao giờ gọi là những tầng 
chứng đắc vô-sắc là “jhana” cả, vì vậy nếu gọi đúng như Phật thì chỉ gọi là 
những “tẩng chứng đắc vồ-sắc giới”. 


- Nhiều người vẫn quen gọi là những (ẩng fhiển định vô-sắc giới; và tác giả 
cũng đang dùng cách gọi này. ] 


!! [Hậu ảnh (hay còn được gọi là đự ảnh hay ma ảnh theo định nghĩa thông 
thường) là phần ảo ảnh còn đọng lại trong võng mạc mắt sau khi đối-tượng 
đã không còn. Nó như một dạng ảnh mờ trong mắt sau khi ta nhìn vào ánh 
sáng chói. (Thường chúng ta nhắm mắt lại ít lâu thì dư ảnh đó biến mắt).] 


!2 [Sau khi người tu chứng đắc một tầng thiền định thì sau đó người đó có 
thê chứng-nhập [chứng nhập, đăng nhập, nhập định] lại vào tầng thiền định 


Chú Thích * 307 


đó nhiều lần (và thoát-ra khỏi tầng thiền định nhiều lần tương tự) trong tiến 
trình tu tập lên những tâng thiên cao sâu hơn. | 


!3 [Đây chính là dấu-hiệu hay tướng (mửnira) đầu tiên, nhưng vị thiền sư 
không dùng thuật ngữ để gọi [trong quyền sách này]. Nửnirra là dâu-hiệu, là 
hình ảnh phản chiếu của tâm. Nếu người thiền tu tập được và chọn được 
một zia phù hợp để làm đối-tượng thiền [sau khi đối tượng hơi-thở biến 
mắt], và nếu người đó tiếp tục tu tập một cách đúng đắn thì nó sẽ mang 
[chuyển hóa] tâm người thiền tiến vào chứng đắc tầng thiền định jhana. 
Bạn sẽ hiểu rõ hơn về tiến trình này ở những phần tiếp theo. ] 


! [Những kỹ thuật tìm ra điểm tiếp-xúc của hơi-thở với thân, thường là ở 
phân chóp mũi, cũng được hướng dẫn rất kỹ trong quyến “Chánh-Niệm, 
giảng băng ngôn ngữ thông thưởng” bởi cùng tác giả. ] 


!5 [Nhiều nguồn luận giải còn ví wiakka (tầm) như tay cầm chắc cái đĩa 
dính bụi dơ. Còn wicara (tứ) thì như chà miết, lau chùi liên tục cái đĩa. 
Hoặc wi/zkka (tầm) thì như cây vít được cô định vào giữa tâm cái đồng hồ. 
Còn wicara (tứ) thì như kim quay quanh, rà quét liên tục khắp mặt đồng 
hô.| 


!6 [Chỗ này là /gm địch chữ 'joy-inreresf` bằng tiếng Anh của tác giả đã 
dùng để giải thích yếu tô “pi/” (hỷ) của Nhất Thiền. Thực ra đây cũng là 
yếu tô thứ tư (Hỷ) thuộc “Bảy Chỉ Giác Ngộ” (Thất giác chỉ).] 


1? [“Dấu-hiệu để học”, “tướng để học”: tiếng Pali là parikamma-nimita, 
còn được gọi là hình-ảnh chuẩn bị hay dấu-hiệu ban đâu. Ở đây vị thiền sư 
gọi là “đấu-hiệu để học” (learning sign), có nghĩa đây là hình-tướng dùng 
đề học tập, đề thiền tập. (Đây là một ứâm-ảnh hay tướng, nimifta).] 

18 [“JJẩu-hiệu đối ứng”, “tướng đối ứng”: tiêng Pali là patibhãga-nimita, 
còn có thê dịch là “đấu-hiệu đối chiếu”, vì dâu-hiệu hay hình-tướng này 
chính là “hậu-ảnh”, là “bản sao” hay “bản đối chiếu” (counter-sign) của 
tâm-ảnh (tướng) là “dấu-hiệu để học” ban đầu.] 


19 [Ở đây, thiền sư chỉ tóm tắt bằng một vài câu về “sự chánh-niệm” dựa 
trên môi nên-tảng những đối-tượng. Về sự tu tập “sự chánh-niệm” theo 
thiền sư Bhante Gunaratana, bạn có thể đọc thêm 02 quyên khác của thầy 
là: “Chánh-Niệm. giảng bằng ngôn ngữ thông thường” và “Bốn Nên Tảng 
Chánh-Niệm, giảng bằng ngôn ngữ thông thường”. Đây là 02 quyền, cùng 
với quyền “Chánh-Định, giảng bằng ngôn ngữ thông thường” bạn đang 


308 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


cầm, tạo thành một bộ sách với đầy đủ hướng dẫn thiết thực để tu tập 
thiền chánh-niệm (thiền quán) và thiền định-tâm (thiền định).] 


? [Đây là samwega: là một sự cảm-nhận về sự khẩn cấp khẩn trương phải 
bắt tay vào tu tập để mau kịp đến ngày được giải-thoát. Nguồn gốc ở đây là 
sự cảm-nhận của Thái tử Tất-đạt-đa (Siddartha, tức Phật khi còn là thái tử) 
khi lần đầu chứng kiến “người bệnh, người già, và người chết”, và nhận ra 
sự phù phiếm và ngăn ngủi của kiếp người. Điều này tạo ra một cảm-nhận 
thúc bách mau ổi tìm con-đường tâm linh để đạt được sự giải-thoát khỏi 
luân-hồi sinh tử.] 


?! [Tâm (vitakka) được thiền sư B. Gunaratana này gọi là “ý-nghĩ được áp 
dụng” hay “ý-nghĩ ban đâu” hay “ý-nghĩ để học” và tứ (vicara) được gọi là 
“ý-nghĩ được duy trì” hay “ý-nghĩ suy lý" hay “ý-nghĩ để soi xéf' theo 
những ý nghĩa về kỹ thuật của chúng. Trong bản dịch các Bộ Kinh Nikaya, 
Tỳ Kheo Bồ-Đè dịch ngắn gọn /ẩm (viakka) là “ý-nghĩ" và tứ (vicara) là 
sự soi-xét. Các đoạn kinh được trích từ bản dịch của Tỳ Kheo Bồ-Đè. (Bản 
dịch Việt các Đó Kinh nguyên thủy đã được dịch và hiệu đính và In ấn tống 
bởi cùng người dịch). | 

?2 [Hình ảnh mà vị thiền sư mới nói đễ tìm thấy ở nhiều ngã ba sông ở Miền 
Tây Nam Bộ. Ở miền Bắc, bạn thấy rõ điều này nhất khi đứng trên cầu biên 
giới Lào Cai-Hà Khâu nhìn xuống ngay đó, một dòng trong vắt và một 
dòng đục ngầu đang hòa vào nhau tạo thành sông Hồng chạy xuống phản 
lãnh thô Việt Nam 


Sự chánh-định và sự chánh-niệm kết hợp với nhau cũng giống như 02 đoàn 
binh lớn đang bước đi và hòa nhập vào nhau thành 01 một đoàn bĩnh hùng 
mạnh hơn.] 


?3 [Xin phép nhắc lại một lần nữa. Toàn bộ quyền sách này, cũng như bản 
thân Thiền Phật giáo, là truyền dạy về thực hành thiền định chân chính và 
đúng đắn đề hướng đến mục tiêu cuối cùng là sự giải thoát. Chúng ta hay 
gọi là “chánh định”. Vì vậy, hầu hết những sự định tâm, sự đạt định, trạng 
thái đạt định đúng đắn...đều được dịch là “chánh định”, thay vì “định”, vì 
chúng ta không học về tà định nên không sợ bị hiểu lầm “định” có thể là “tà 
định”. 


ÀA‹££€ 


Chỉ khi nào muốn chỉ rõ một cách thức hay trạng thái là “định sai”, là “tà 
định”, thì chúng ta ghi rõ chữ “tà định” luôn. 


Chú Thích * 309 


*# [Chữ dhamưmna có 02 nghĩa chính. Khi viết hoa Dhamma nó có nghĩa là 
Giáo Pháp của Đức Phật nói ra (cũng bao gồm những S 7hậr và chân lý 
của sự-sông và vũ trụ). Còn khi viết thường đhamưna nó có nhiều nghĩa là: 
(những) hiện tượng, sự việc, quy luật, sự vận hành ... được gọi chung là 
pháp hay các pháp.] 


? [Người dịch nghĩ rằng ở đây vị thiền sư muốn chỉ trạng thái “cận-định” 
trước khi chứng đắc Không vô biên xứ đang được giảng giải. Cận-định ở 
đây là trạng thái tiếp cận ngay rước khi chứng đắc một tầng thiền định, chứ 
không phải là trạng thái cận-định ngay sau khi thoát ra khỏi một tầng thiền 
định.] 


? [Chắng hạn: có 05 cõi hiện-hữu cao nhất trong 16 những cối trời sắc-giới 
(rupa-loka) được gọi là 05 cối trời trong-sạch hay 05 tịnh cư thiên 
(suddhavasa) là chỗ chỉ có những bậc thánh Bất-Lai, và A-la-hán [thức 
thánh đạo, chưa thánh quả) được tái sinh trong đó. VỊ trời Brahma 
Sahampaii (là người đã đến gặp Đức Phật ngay sau khi Phật Giác-Ngộ để 
thỉnh cầu Phật đi truyền dạy Giáo Pháp cho chúng sinh) cũng cư trú trong 
cối 77nh Cự Thiên này. VỊ trời này được cho đã thành một bậc thánh Bất- 
LaI. 


- Nhân tiện, tất cả những người tái sinh về Ø7 cõi trời cao nhất trong 16 cõi 
sắc giới đều đã chứng đắc 7 7iên. Còn những người chứng đức 7zn 
Thiển cao, trung, và thấp thì tái sinh theo thứ tự vào các cõi cao thứ 8, 9, 10 
trong 16 cõi sắc giới. Mhj Thiên cao, trung, thấp thì tái sinh theo thứ tự vào 
cõi cao thứ 11,12, 13 của 16 cõi trời sắc giới. Và Nhất Thiên cao, trung, 
thấp thì tái sinh theo thứ tự vào các cõi trời cao thứ 14,15,16 của l6 cõi trời 
sắc giới. 

- Còn nếu tu theo thiền định cao hơn nữa, thì những người chứng đắc một 
trong các tầng thiền vô-sắc giới sẽ được tái sinh về một trong 04 cõi trời 
vô-sắc giới. Họ chỉ có ứâm, không còn sắc fhân, tuy nhiên ở đó họ không 
thể nghe hiểu được Giáo Pháp của Đức Phật. | 


? [Tất cả có 04 tầng thánh: Nhập-lưu, Nhất-lai, Bắt-lai và A-la-hán. Mỗi 
tầng thánh lại có 02 chặng (cấp, hạng) là chặng /hánh-đạo và chặng thánh- 
quá. Như vậy có 08 hạng (cấp) người tu ở 08 chặng của thánh Đạo siêu thế 
[04 thánh đạo và 04 thánh quả]. Họ đều được gọi là những £hánh đệ tử của 
Phật.] 


310 * Chánh Định — giảng bằng ngôn ngữ thông thường 


